ĐI VÀO CỬA PHÁP 


Tuyển tập Giáo huấn 
của các Đạo sư Tây Tạng 





Bản dịch Việt ngữ của Liên Hoa & Thanh Liên 


NỘI DUNG 


- ĐI VÀO CỬA PHÁP 

- NHỮNG LỜI DẠY HỮU ÍCH CHO TÂM 

- MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI NGƯỜI 

- BỔN PHÁP CỦA GAMPOPA 

- NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MÃN VÀ 
THÂN CHÚ OM MANI PADME HUNG 

- THIÊN ĐỊNH VỀ SỰ VÔ THƯỜNG 

- KHÔNG TIN TƯỞNG Ở SỰ VÔ THƯỜNG LÀ 
DẤU HIỆU CỦA NGHIỆP TIÊU CỰC NĂNG 
NỀ 

- BÀI CA THỐNG THIẾT VỀ SỰ VÔ THƯỜNG 

- NHỮNG CHUẨN BỊ THIẾT YẾU 

- BỔN TỒN - SUỐI NGUỒN CỦA NHỮNG 
THÀNH TỰU 

- BA MƯƠI LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT 

- HƯỚNG DẪN VÀO THIỀN ĐỊNH SHAMATHA 

- THÁI ĐỘ BỒ TÁT: LÀM THẾ NÀO ĐỂ DÂNG 
HIẾN CUỘC ĐỜI BẠN CHO NGƯỜI KHÁC 


- NHỮNG LỢI LẠC CỦA LÒNG KÍNH 
NGƯỠNG ĐÚNG ĐẮN ĐỐI VỚI MỘT ĐẠO 
SƯ 

- ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ CÕI TỊNH ĐỘ CỰC 
LẠC 

- MILAREPA KHAI THỊ VỀ TÂM VÀ CÁCH 
THỰC HÀNH 

- NĂM MƯƠI HAI TRƯỜNG HỢP NHÂN QUÁ 

- BÀI GIẢNG NHÂN LỄ GIÁNG SINH 

- LỜI KHUYÊN CÁC ĐỆ TỪ CỦA TÔI 

- NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT VÀ BỒ 
TÁT 

- HÀNH TRÌNH ĐI TỚI NÚI MÀU ĐỒNG ĐỎ 


ĐI VÀO CỬA PHÁP 


Jetsun Milarepa 





Đức Milarepa 


Dù khổ đau trong Đại dương Sinh tử 


Được thuyết giảng, và việc rời bỏ nó được thôi 
thúc 

Nhưng chẳng mấy ai thực sự bị thuyết phục 

Và quyết tâm từ bỏ Sinh tử. 


Dù biết rằng cuộc đời đó chỉ dẫn đến cái chết, 

Không mấy ai cảm thấy bất an hay nghĩ rằng nó 
sẽ chấm dứt. - 

Dù đời họ có những viên cảnh tốt lành, 

Chẳng mấy ai có thể giữ gìn giới hạnh trong một 
ngày. 


Dù Hỉ Lạc của Giải thoát được giảng dạy, 
Và khổ đau của Sinh tử được nhấn mạnh 
Chẳng mấy ai có thể thực sự đi vào cửa Pháp. 


Dù những Giáo huấn Cốt tủy Sâu xa 

Của Dòng Nhĩ truyền được ban tặng không giới 
hạn 

Chẳng mấy ai dứt khoát thực hành chúng. 


Dù giáo lý Đại Ấn được truyền dạy 
Và biểu thị trực chỉ được sử dụng, 
Chẳng mấy ai thấu hiểu Cốt tủy của Tâm. 


Người ta có thể luôn luôn khao khát 

Cuộc đời ẩn sĩ và ước nguyện của Đạo sư 

Nhưng chẳng mấy ai có thể đưa chúng vào thực 
hành. 


Con đường thiện xảo, viên mãn của Naropa 

Có thể được biểu lộ, không hề che dấu 

Nhưng những người có thể thực sự theo đuổi nó 
Thì vô cùng ít ỏi, hối con yêu quý. 


Hãy đi theo bước chân ta 
Nếu con muốn làm điều gì xứng đáng 
Trong cuộc đời này. 


Nguyên tác "Entering The Dharma Gate” của 
Milarepa 


http://viewonbuddhism.org/resources/texts.htmil 


NHỮNG LỜI DẠY HỮU ÍCH CHO TÂM 


Đức Dudjom Rinpoche 


Đạo sư Vinh quang tốt lành không gì 
sánh. Đấng Pháp Vương! 

Trước gót sen của ngài con cúi gập luân 
xa hỷ lạc 

Và dâng những phẩm vật cúng dường 
tuyệt hảo 

Trước khi tụng những lời này để mang lại 
lợi ích cho tâm. 


Không thể giải thoát cá nhân nếu không 
từ bỏ việc làm hại người khác; 

Không thể giác ngộ Bồ đề tâm nếu không 
có lòng bi mân đối với chúng sinh; 
Không thể là một hành giả Mật thừa nếu 

không có thị kiến thanh tịnh; 


Không thể chứng ngộ nếu không tiệt trừ 
những mê lầm. 


Rơi vào biên kiến thì không phải là Kiến; 

Tập trung vào một đối tượng không phải 
là Thiên; 

Hành động đạo đức giả không phải là 
Hành; 

Trái quả không chín mùi nếu ta có những 
tham luyến và hy vọng. 


Quy y thuộc về những người trì giữ lòng 
tin, 

Tâm giác ngộ phát khởi nơi những người 
có lòng bi mân, 

Chứng ngộ thuộc về những người có trí 
tuệ, 

Ân phước thuộc về những người có lòng 
sùng mộ. 


Người biết xấu hổ hiểu rõ những gì phải từ 
bỏ; 

Người có tâm từ bỏ sẽ duy trì giới luật đạo 
đức; 

Người duy trì giới luật đạo đức trì giữ 
samaya và hành vi đúng đắn; 

Người trì giữ samaya và hành vi đúng đắn 
thành tựu chứng ngộ. 


Một tâm an bình và được điều phục là dấu 
hiệu của việc lắng nghe giáo lý. 

Giảm thiểu cảm xúc là dấu hiệu của thiền 
định chân thực. 


Tâm thức mêm dẻo, khoáng đạt đối với 
tất cả chúng sinh là dấu hiệu của một 
hành giả đích thực. 

Tâm thức tĩnh lặng là dấu hiệu của chứng 
ngộ chân thực. 


Tâm là nguồn mạch của Pháp. 

Nếu bạn điều phục tâm bạn, bạn là một 
hành giả. 

Nếu bạn là một hành giả đích thực, tâm 
bạn được điều phục. 

Khi tâm bạn được điều phục, đó là giải 
thoát. 


H.H. Dudjom Rinpoche 
Nguyên tác "A Selection of Prayers by 


Dudjom Rinpoche Beneficial Words For 
The Mind” 


http://www.tersar.org/Prayers.htm 


Mike Dickman dịch từ Tạng ngữ sang Anh ngữ 


MỤC ĐÍCH CỦA ĐỜI NGƯỜI 
Lama Zopa Rinpoche 


Như tôi đã nói trong một Pháp thoại trước đây, 
bạn nên hiểu rõ ý nghĩa của đời bạn, lý do bạn 
sống, mục đích của việc đã nhận được thân người 
quý báu vào lúc này, đặc biệt là sự tái sinh làm 
người cao quý này với tám sự tự do và mười điều 
thuận lợi - bạn nên hiểu rõ điều này, không chỉ 
một cách trí thức mà còn hiểu thật sâu xa khiến 
bạn chuyển hóa thái độ của bạn một cách thích 
đáng và sống cuộc đời bạn trong sự hòa hợp với 
mục đích đó. Mục đích đó là gì? Đó là sống cuộc 
đời bạn để làm lợi lạc cho những người khác. 


Như thế, lòng bi mẫn là thiền định hay thực hành 
quan trọng nhất mà bạn có thể làm. Mặc dù 
những giáo lý của Đức Phật nói về hàng tỉ cách 
thiên định hay thực hành khác nhau mà bạn có 
thể trải cả cuộc đời mình để thực hành, nhưng 
đây chính là điêu quan trọng nhất - làm lợi lạc 


người khác, sống cuộc đời bạn với một thái độ bi 
mân đối với người khác. Đây là mục đích thực sự 
của cuộc đời, là ý nghĩa của cuộc đời. 


Cho dù bạn chỉ có một giờ để sống, một phút để 
sống, mục đích của cuộc đời vẫn là sống vì sự lợi 
lạc của người khác, với một trái tim tốt lành, với 
lòng bi mân đối với người khác. Cho dù bạn chỉ có 
một phút để sống, chỉ còn lại một phút của thân 
người quý báu này, điêu quan trọng nhất mà bạn 
có thể thực hành là lòng bi mẫn; ngoài ra không 
có gì khác. 


Cũng hoàn toàn giống như thế nếu bạn có một 
trăm năm để sống, một ngàn năm, thậm chí một 
kiếp để sống. Để hoàn thành mục đích của cuộc 
đời bạn, bạn vẫn phải sống với lòng bi mẫn đối 
với những người khác, vì sự lợi lạc của những 
người khác. 


Nếu bạn đang vui hưởng một cuộc đời hạnh phúc, 
đang kinh nghiệm lạc thú, thì để cuộc đời bạn 
không trống rỗng, trở nên lợi lạc, hữu ích cho 
những người khác, bạn nên thực hành lòng bi 
mẫn, sống cuộc đời bạn để làm lợi ích cho người 
khác. Nếu đời bạn không hạnh phúc, nếu bạn 
đang kinh nghiệm những vấn đề trong mối quan 
hệ, nếu bạn bị ung thư hay bệnh ATIDS, nếu bạn 
tuyệt vọng, nếu đời bạn không thoải mái, cho dù 
bạn đang gặp đến hàng trăm hay hàng ngàn vấn 
đề - sức khỏe, mối quan hệ, những vấn đề liên 
quan tới việc làm - như thể bạn đang chết đuối 
trong vũng lầy của những vấn đề, bạn cũng nên 
thực hành lòng bi mẫn đối với những người khác. 


Nếu bạn có thể thực hành lòng bi mẫn vào những 
thời điểm như thế thì bạn vẫn làm cho cuộc đời 
bạn có ý nghĩa, lợi lạc cho người khác, hữu ích 
cho người khác, và nhờ đó - bằng cách làm lợi lạc 
cho người khác - bạn sẽ thường xuyên làm cuộc 
đời bạn mang lại lợi lạc cho bản thân bạn. Yêu 
thương người khác là cách thức tốt đẹp nhất để 
yêu thương bản thân bạn. 


Yêu thương người khác có nghĩa là bạn đừng làm 
hại người khác, và không làm hại người khác là 
không làm hại bản thân bạn. Ngay cả trong phạm 
vi của sự bảo vệ, đây là cách tốt đẹp nhất để bảo 
vệ cuộc đời bạn. Cũng giống như thế, khi bạn làm 
cho người khác hạnh phúc, bạn mang lại hạnh 
phúc cho chính bạn. Nghiệp được tạo nên nhờ 
làm cho người khác hạnh phúc cũng làm cho bạn 
kinh nghiệm sự hạnh phúc; đó là loại nghiệp dân 
tới hạnh phúc. Cho dù bạn không mong muốn 
hạnh phúc nhưng một khi bạn đã tạo ra nguyên 
nhân của hạnh phúc thì hạnh phúc chính là kết 
quả. 


Nếu bạn trông một hạt giống trên mặt đất và hội 
đủ mọi điều kiện (duyên), chẳng hạn như đất, 
nước và nhiệt độ toàn hảo - mọi sự đều hội tụ và 
không có những trở ngại nào - thì cho dù bạn có 
cầu nguyện nhiều tới đâu để cây đừng mọc lên, 
nhưng nó vẫn sẽ phát triển. Chắc chắn là nó sẽ 
mọc lên bởi hạt giống được gieo trông trên mặt 
đất đã gặp được mọi điều kiện cần thiết để phát 
triển; nhân và duyên đã gặp gỡ. Bởi nó là một sự 
duyên sinh nên việc bông hoa hay trái cây đó sẽ 


mọc lên là điều không thể tránh khỏi, cho dù bạn 
có cầu nguyện nhiều tới đầu để nó đừng mọc. 


Tương tự như thế, nếu bạn sống cuộc đời hàng 
ngày của bạn với lòng bi mẫn, mang lại thật 
nhiêu hạnh phúc cho người khác trong khả năng 
của bạn, thì kết quả tự nhiên là bản thân bạn sẽ 
kinh nghiệm hạnh phúc, bây giờ và trong tương 
lai - đó là kết quả tức thì, là sự an bình trong tâm 
trong đời này và kết quả lâu dài là hạnh phúc 
trong tất cả những đời sau của bạn. Tất cả những 
điều này là kết quả chắc chắn của việc mang lại 
hạnh phúc và lợi lạc cho người khác. 


Như vậy, bạn sẽ thâu hoạch được rất nhiêu khi 
thương yêu người khác, quan tâm tới những 
chúng sinh khác như bạn làm cho bản thân bạn. 
Dù họ là những côn trùng hay con người thì họ 
cũng là những sinh loài giống như bạn - ước 
mong hạnh phúc và không mong muốn đau khổ. 
Giống như bạn cần tới sự giúp đỡ của người khác 
để giải trừ những vấn đề thì họ cũng cần điều đó. 
Giống như hạnh phúc của bạn tùy thuộc vào 
những người khác, hạnh phúc của họ cũng thế. 
Không chỉ có con người, mà cả đến những côn 
trùng cũng cần tới sự giúp đỡ của bạn. Việc họ 
giải thoát khỏi những vấn đề thì tùy thuộc vào 
bạn; hạnh phúc của họ tùy thuộc vào bạn. 


Tại sao việc thương yêu người khác, quan tâm tới 
người khác như bạn làm cho bản thân bạn, không 
làm hại mà làm lợi lạc cho họ, lại là phương cách 
tốt đẹp nhất để chăm sóc bản thân bạn, quan 
tâm tới bản thân bạn? Đó là nhờ có một trái tim 


tốt lành, sự thương yêu người khác, làm lợi lạc 
người khác mà mọi ước muốn của riêng bạn đều 
được hoàn tất. 


Nói chung, trong thế giới, khi những người khác 
nhìn thấy một người thiện tâm, có bản tánh bi 
mẫn, từ ái, họ nhận được những sự rung động tốt 
lành, một cảm xúc tích cực từ người đó. Ngay cả 
những người không quen biết gặp người đó trên 
đường, trong máy bay, trong các văn phòng hay 
cửa hàng, thì chỉ cái nhìn của người đó cũng đủ 
làm cho họ sung sướng, mỉm cười và muốn được 
trò chuyện. Do bởi trái tim tốt lành, những rung 
động tốt lành, cảm xúc tích cực của bạn, bạn làm 
cho người khác hạnh phúc. Ngay cả những biểu lộ 
trên khuôn mặt họ cũng thay đổi và phản ánh 
tâm thức hạnh phúc của họ. Cho dù bạn không 
phải trải nghiệm bất kỳ vấn đề gì thì những người 
khác cũng vần giúp đỡ bạn. 


Khi bạn có một trái tim tốt lành đối với những 
người khác, tất cả những ước muốn hạnh phúc 
của riêng bạn đều được đáp ứng một cách ngẫu 
nhiên. Giống như một Bồ Tát, mặc dù động lực 
của bạn chỉ là hạnh phúc của người khác và bạn 
không trông chờ gì hạnh phúc của bản thân bạn, 
cho dù mọi sự bạn làm trong hai mươi bốn giờ 
đồng hồ một ngày được đặc biệt hồi hướng cho 
hạnh phúc của những người khác mà không có 
một niệm tưởng nào về hạnh phúc của riêng bạn, 
thì bản thân bạn cũng sẽ kinh nghiệm mọi điêu 
hạnh phúc. 


Nhờ chứng ngộ Bồ đề tâm, những thánh nhân - 
những vị Bồ Tát - sẽ hoàn toàn từ bỏ bản thân 
mình vì người khác. Các ngài không nghĩ tưởng gì 
về hạnh phúc của riêng mình mà thay vào đó 
dùng mỗi giây phút để tìm kiếm hạnh phúc cho 
những người khác. Như thế điều gì sẽ xảy ra? Với 
Bồ Đề tâm, các ngài có thể phát triển trí tuệ tối 
thượng nhận ra bản tánh đích thực của tôi” - 
bản ngã và những uẩn, sự kết hợp của thân và 
tâm là căn bản của cái được quy gán là *tôi” - và 
mọi hiện tượng khác. 


Nhờ phát triển Bồ đề tâm và trí tuệ tối thượng, 
các ngài có thể tiệt trừ mọi lỗi lầm của tâm thức, 
nguyên nhân của mọi đau khổ - những ô nhiễm 
thô sơ, những lầm lạc của tham, sân và si, và 
những ô nhiễm vi tế, là những gì mang tính chất 
của các dấu vết để lại trong dòng tương tục của 
tâm thức do bởi mê lầm. 


Như vậy, đây là điểm đặc biệt của Bồ đề tâm, bởi 
với sự hỗ trợ của nó, bạn có thể phát triển không 
chỉ trí tuệ chứng ngộ tánh Không mà còn có thể 
ngăn cản những ô nhiễm vi tế và nhờ đó trở nên 
hoàn toàn giác ngộ, đạt được trạng thái toàn trí, 
tâm toàn giác, thấu suốt trực tiếp và không chút 
lỗi lầm, không chỉ nghiệp thô nặng mà cả mỗi 
nghiệp vi tế duy nhất của từng người trong vô số 
chúng sinh. Bạn sẽ nhận ra mọi đặc tính dị biệt, 
những ước muốn và mức độ thông tuệ của họ; 
thấu hiểu từng phương pháp độc nhất thích hợp 
với tâm thức của tất cả chúng sinh khác biệt này 
vào những lúc khác nhau; và khám phá phương 
pháp thích ứng phù hợp với tâm của mỗi cá nhân 


chúng sinh vào những thời điểm khác nhau để 
dẫn dắt chúng sinh đó từ hạnh phúc này sang 
hạnh phúc khác, bằng đủ mọi cách để đạt được 
giác ngộ. 


Như thế, Bồ đề tâm khiến cho trí tuệ của bạn 
hoạt động, khiến trí tuệ có thể chiến thắng ngay 
cả những ô nhiễm vi tế, làm cho tâm bạn hoàn 
toàn giác ngộ. 


Theo cách này, Bồ đề tâm khiến bạn trở thành 
một người dẫn đường hoàn toàn có phẩm tính, 
một bậc giác ngộ toàn hảo, và nhờ đó giải thoát 
vô số chúng sinh khỏi luân hồi sinh tử, đại dương 
của đau khổ, và mang họ tới hạnh phúc vô song 
của sự Toàn Giác. 


Như thế sự thành tựu mọi phẩm tính giác ngộ vô 
biên này xuất phát từ đâu? Ngay cả những Bồ Tát 
Thập Địa cũng có những phẩm tính khó tin, 
không thể nghĩ bàn. Ngay một Bồ Tát Sơ Địa 
cũng có thể thiền định trong hàng trăm cách tập 
trung khác nhau, đi tới hàng trăm cối tịnh độ 
khác nhau, khám phá cho chúng sinh hàng trăm 
giáo lý khác nhau. Tôi không nhớ chính xác, 
nhưng có khoảng mười một điêu khác nhau trong 
đó các ngài có thể làm hàng trăm việc. Một Bồ 
Tát Nhị Địa có thể thực hiện một ngàn thiền định 
tập trung khác nhau, đi tới một ngàn cối tịnh độ, 
khám phá một ngàn giáo lý khác nhau cho chúng 
sinh và v.v.. Cũng giống như thế, bởi các ngài 
tiến bộ càng lúc càng cao hơn qua các cấp độ 
(các địa), các ngài thành tựu càng lúc càng nhiều 
hơn những phẩm tính không thể nghĩ bàn mà với 


chúng các ngài có thể làm lợi ích chúng sinh. Tôi 
không nhớ những thuật ngữ để chỉ địa thứ chín 
và thứ mười nhưng chư vị Bồ Tát sở hữu vô số 
phẩm tính không thể nghĩ bàn như thế. 


Tất cả những phẩm tính không thể nghĩ bàn này 
của con đường Bồ Tát, tất cả những phẩm tính vô 
biên của thân linh thánh, ngữ linh thánh và tâm 
linh thánh của Đức Phật xuất phát từ cội gốc là sự 
từ bỏ bản ngã và tư tưởng tìm kiếm hạnh phúc 
cho riêng mình, và sự phát triển trái tim tốt lành, 
tư tưởng chỉ tìm kiếm hạnh phúc cho chúng sinh. 
Tất cả mọi phẩm tính đó xuất phát từ cội gốc 
này. Mọi phẩm tính tốt lành vô biên của Đức 
Phật, của Pháp, con đường của Bồ Tát, và của 
Tăng, những bậc thánh và thậm chí những Bồ Tát 
bình thường, đều xuất phát từ tư tưởng quý báu 
phi thường, Bồ Đề tâm như ý - sự từ bỏ bản ngã 
và tâm quy-ngã, và sự phát triển lòng yêu 
thương chỉ dành cho người khác. Tất cả những 
phẩm tính đó đều xuất phát từ tư tưởng này. 


Những bậc có thể làm được điều này chứng ngộ 
sự thành tựu tuyệt hảo nhất. Các ngài từ bỏ bản 
ngã, từ bỏ cái tôi, nhưng các ngài đạt được sự 
thành tựu tuyệt hảo, thành công vĩ đại nhất. Các 
ngài không chỉ tìm ra sự giải thoát vĩnh cửu khỏi 
chu kỳ của sự chết và tái sinh và mọi vấn đề mà 
nó mang lại, chẳng hạn như sự tái sinh, sự già 
yếu, bệnh tật, những vấn đề thuộc cảm xúc và 
mọi khó khăn khác của cuộc sống mà chúng ta 
kinh nghiệm, các ngài cũng đạt được sự giải thoát 
vĩnh cửu, tự do vĩnh cửu, hạnh phúc vĩnh cửu cho 
bản thân mình, và có thể mang lại hạnh phúc bao 


la như bầu trời cho vô số chúng sinh. Tất cả 
những điêu này xuất phát từ cội gốc là Bồ Đê 
tâm, tâm linh thánh cao quý nhất, sự từ bỏ cái 
tôi, thương yêu người khác. 


Chúng ta có thể hiểu được điều này chân thật ra 
sao bằng cách đọc những bản văn thuật lại những 
câu chuyện tiên thân của Đức Phật và cuộc đời 
của những Bồ Tát khác, nhưng ta cũng có thể 
thấu hiểu một trái tim tốt lành thì như ý ra sao 
đối với hạnh phúc của bạn, từ các gương mẫu 
những cuộc đời bình thường của những con người 
bình thường trong thế giới - những người mà tâm 
họ bi mẫn hơn trong bản chất ra sao, những 
người có thiện tâm, có những đời sống thoải mái 
hơn. 


Chẳng hạn như, nếu bạn đang kinh nghiệm 
những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn 
như ung thư và v.v.., nhưng bạn có một trái tim 
tốt lành, tâm bạn sẽ hạnh phúc và an bình bởi 
mối quan tâm chính không phải là cho bản thân 
bạn mà là cho người khác; mối quan tâm của bạn 
được dành cho chúng sinh. Nhờ đó tâm bạn được 
an bình. Cho dù bạn đang hấp hối nhưng tâm bạn 
không bị xáo trộn vì mối quan tâm của bạn là 
dành cho người khác chứ không phải cho bạn. 
Ngay cả vào lúc cuối đời bạn, giây phút chấm dứt 
đời người của bạn, kinh nghiệm của bạn về cái 
chết là một kinh nghiệm hạnh phúc bởi thái độ 
của bạn là thái độ quan tâm tới người khác, chứ 
không phải cho cái ta, không phải là tâm thức tự 
yêu thương mình, tâm quy-ngã. 


Mặc dù các sự việc không tiến triển với bạn, bạn 
gặp nhiều trở ngại, cuộc đời bạn gặp rắc rối, 
nhưng tất cả những điều này không làm bạn lo 
lắng, tâm bạn không bị quấy nhiều, luôn luôn vui 
vẻ và an bình, bởi ưu tiên hàng đầu trong đời bạn 
là hạnh phúc của những người khác. Điêu bạn 
quan tâm nhất là người khác, chứ không phải bản 
thân bạn. Đó là mục đích của bạn. Thái độ này 
mang lại rất nhiêu an bình và hạnh phúc cho đời 
sống hàng ngày của bạn, đem lại cho bạn rất 
nhiều sự hài lòng. Mặc dù những người khác 
mang lại cho bạn những vấn đề, làm phiên bạn, 
nhưng nó không gây rắc rối cho bạn; tâm bạn 
vẫn an bình và hạnh phúc. 


Đặc biệt là với một trái tim tốt lành, lòng bi mẫn 
đối với người khác, bất kỳ khi nào một vấn đề 
xuất hiện, bạn cũng kinh nghiệm nó vì người 
khác, nhân danh chúng sinh khác. Nếu bạn kinh 
nghiệm hạnh phúc, bạn kinh nghiệm nó cho 
người khác. Nếu bạn vui hưởng một đời sống xa 
hoa, bạn hồi hướng nó cho người khác. Và nếu 
bạn trải nghiệm một vấn đề, bạn trải nghiệm nó 
cho người khác - để người khác thoát khỏi những 
vấn đề và có mọi hạnh phúc cho tới sự Giác ngộ, 
sự an bình và hỉ lạc hoàn toàn viên mẫn. Khi ước 
muốn những người khác có mọi hạnh phúc, bạn 
sẽ nhân danh họ mà kinh nghiệm những vấn đề. 


Điều đó đem lại cho bạn sự hài lòng và hoàn 
thành thật phi thường, nhưng không chỉ có thế. 
Nếu bạn có thái độ đó, cho dù bạn trải nghiệm 
bao nhiêu vấn đê chăng nữa, khi bạn gặp mỗi 
vấn đề, bạn sẽ có cảm tưởng như bạn đã khám 


phá một kho tàng quý báu. Bạn coi nó như một 
cơ hội phi thường để hồi hướng bản thân bạn cho 
người khác; một dịp may to lớn để trải nghiệm 
những đau khổ của người khác, giống như chư vị 
Bồ Tát thực hiện, giống như Đức Phật đã làm, 
giống như Đức Jesus Christ đã làm để nhận vào 
mình những đau khổ của người khác. 


Mặc dù những người khác có thể thấy vấn đề đó 
không thể chịu đựng nổi, nhưng đối với bạn, là 
người có thái độ này, thì nó không là một điều 
thật phiên nhiều, bạn không thấy nó đặc biệt khó 
khăn, hầu như bạn rất thoải mái về điều đó - do 
bởi trái tim tốt lành và thái độ thuần tịnh của bạn 
đối với cuộc đời. Điêu này làm cho toàn bộ cuộc 
đời của bạn trở nên thật thoải mái, thật hạnh 
phúc. 


Trái tim bạn không trống rỗng, không rỗng tuếch, 
nhưng tràn ngập sự hài lòng, đầy ắp niềm vui. 
Theo cách này, cho dù bạn gặp nhiều khó khăn 
nhưng bạn sống cuộc đời bạn với niêm vui. Bạn 
vui hưởng những vấn đề; thậm chí bạn vui hưởng 
cái chết của bạn. Cho dù điêu gì xảy ra thì bạn 
cũng vui hưởng nó với Bồ đề tâm, tư tưởng 
thương yêu người khác. Những gì mà người bình 
thường có thể thấy là không đáng ao ước thì 
người có trái tim tốt lành, có thái độ yêu thương 
người khác lại thấy là thật đáng ao ước bởi người 
ấy có thể làm cho những vấn đề trở nên lợi lạc 
cho người khác. Người có trái tim tốt lành, có tâm 
bi mẫn, tư tưởng thương yêu người khác, thái độ 
Bồ đề tâm, sẽ làm cho vấn đề trở nên hữu ích, lợi 
lạc cho người khác. Theo cách này, kinh nghiệm 


về những vấn đề của người này trở thành một 
nguyên nhân cho hạnh phúc của tất cả chúng 
sinh - không chỉ hạnh phúc nhất thời mà là hạnh 
phúc của sự Giác ngộ viên mãn, tối thượng. Bồ đề 
tâm làm cho kinh nghiệm về những vấn đề của 
người ấy trở thành một nguyên nhân cho hạnh 
phúc của mọi sinh loài. Làm cách nào? Bằng cách 
chuyển hóa những vấn đề thành con đường dẫn 
tới Giác ngộ. 


Trích trong nguyên tác: "Teachings from the 


Vajrasattva RetreatT by Lama Zopa 
Rinpoche 


http://www.lamayeshe.com/index.php?sect=artic 
le&id=243&chid=644 
Để đọc đầy đủ cả bài giảng, xin vào: 


http://www.thuvienhoasen.org/bodetamvalongbi 
man.htm 


BỐỔN PHÁP CỦA GAMPOPA 


VỚI BÌNH GIẢNG CỦA DORJE CHANG KALU 
RINPOCHE 


Việc chúng ta được sinh ra làm người mang lại 
cho ta cơ hội và thuận lợi để thực hành Pháp và 
cho ta con đường dẫn tới truyền thống bao la và 
sâu xa của Phật Pháp. Trong những giáo lý đó, 
Bốn Pháp của Đức Gampopa mang lại một nghiên 
cứu súc tích về toàn bộ Con Đường, được phân 
chia thành bốn cấp độ. 


Pháp Thứ Nhất: Tâm Hướng vê Pháp 


Pháp thứ nhất bao gồm một sự thấu suốt về hoàn 
cảnh của chúng ta trong luân hồi sinh tử và 
những số phận khác nhau trong luân hồi, sáu 
trạng thái tái sinh: ba trạng thái thấp - các cối 
địa ngục, ngạ quỷ, và súc sinh; và ba trạng thái 
cao - các cõi người, a tu la, và cõi trời. Qua giáo 


lý này, chúng ta nghiên cứu kết quả của các thiện 
hạnh và ác hạnh có khuynh hướng dẫn tới những 
tái sinh khác nhau này, và những đau khổ mà 
chúng sinh trong những cõi này phải chịu đựng. 
Chúng ta đi tới chỗ hiểu răng mặc dù một tiến 
trình nghiệp đặc biệt có thể dẫn từ những tái sinh 
cao xuống những tái sinh thấp hơn hay từ những 
tái sinh thấp lên cao hơn, nhưng tự thân luân hồi 
sinh tử không mang lại phương tiện để thoát khỏi 
nó, và nếu chúng ta nương tựa vào nó thì có thể 
ta không tiến bộ trên đường hướng tới Giác ngộ. 
Vào lúc bắt đầu của Con Đường, sự hiểu biết này 
về luân hồi sinh tử rất cần thiết để hướng tâm về 
Pháp, và để thực hiện điều này chúng ta suy 
niệm Bốn Chuẩn bị Thông thường. 


Chuẩn bị thứ nhất liên quan tới giá trị độc nhất vô 
nhị của đời người mà giờ đây ta đang kinh 
nghiệm. Nhờ sự gia hộ và uy lực của Tam Bảo 
trong những đời trước, ở một thời điểm nào đó, 
chúng ta đã phát triển một khuynh hướng đức 
hạnh dẫn đến việc được sinh ra làm người hiện tại 
của ta, với mọi cơ hội, thuận lợi và tự do để thực 
hành Pháp. Rất ít chúng sinh giữ gìn khuynh 
hướng đức hạnh này (bằng cách tránh những 
hành động, tư tưởng và lời nói tiêu cực và thực 
hành những điều tích cực), và rất ít chúng sinh 
thành tựu kết quả là được sinh ra làm người quý 
báu. Nếu chúng ta nghĩ về những vì sao trong 
bầu trời đêm như tượng trưng cho vô số chúng 
sinh trong sinh tử luân hôi, thì một vì sao vào ban 
ngày tượng trưng cho sự sinh ra làm người quý 
báu - đó là điều có thể được, nhưng rất ít khả 


năng xảy ra. Sinh ra làm người là một sự kiện vô 
cùng hy hữu. 


Chuẩn bị thứ hai trong Bốn Chuẩn bị liên quan tới 
sự vô thường. Giờ đây là lúc chúng ta có cơ hội 
quý báu được sinh làm người, chúng ta nên tận 
dụng cơ hội ấy và thực sự nhận thức toàn bộ khả 
năng của việc được làm người. Nhờ những nỗ lực 
của ta, điều này có thể thành tựu để hoàn toàn 
siêu vượt luân hồi và đạt được Phật quả. Thêm 
vào đó, chúng ta phải hiểu rằng cái chết và sự vô 
thường là một bộ phận của hiện hữu của ta, và 
việc sinh ra làm người của ta - mà ta đã có được 
với bao khó khăn - sẽ mất đi. Mọi sự chúng ta 
kinh nghiệm đều biến đổi trong từng giây phút và 
không bên vững. Giống như ngọn lửa của một 
cây nến bị một cơn gió mạnh thổi tắt, hiện hữu 
làm người của ta cũng bị tiêu tan bất kỳ lúc nào; 
như một bọt nước trên mặt nước, có thể bất thần 
vỡ tan; như giọt sương mai trên ngọn cỏ, nhanh 
chóng bốc hơi. 


Kế tiếp, để nhận thức toàn bộ khả năng của việc 
làm người, chúng ta phải khảo sát ý niệm nghiệp, 
tiến trình của nhân và quả, đặc biệt là mối liên hệ 
giữa những hành động của chúng ta và kết quả 
của chúng. Chúng ta cần hoàn toàn nhận ra mối 
liên hệ chắc chắn giữa những gì ta đang làm hiện 
nay và những gì ta sẽ kinh nghiệm sau này. 


Suy niệm thứ tư chuyển tâm về Pháp đề cập tới 
bản chất khiếm khuyết và đau khổ của luân hồi 
sinh tử. Không có một nhận thức sâu sắc về lẽ vô 
thường và cái chết sắp xảy đến của chính ta, rất 


có thể là ta sẽ bị xao lãng bởi những lạc thú của 
thế gian và đắm chìm trong xung đột cảm xúc và 
sự vô minh. Khi điêu đó xảy ra, chúng ta bị kiệt 
sức bởi cuộc đời ta đang sống và không nhận ra 
được đâu thực sự là vấn đề. Trên thực tế, chúng 
ta không nhận ra được điêu gì đang thực sự xảy 
ra trong đời ta mà cũng không tận dụng được 
hoàn cảnh của ta. 


Trước khi ta hiểu được điều đó thì cuộc đời ta 
chấm dứt và cái chết đến. Nếu ta không có một 
nền tảng thực hành vững chắc, ta sẽ chết một 
cách bất lực trong sợ hãi và đau khổ. 


Nhờ suy niệm về những chuẩn bị này - khả năng 
của một hiện hữu làm người quý báu, lẽ vô 
thường và sự chắc chắn của cái chết, tiến trình 
nghiệp của nhân và quả, những đau khổ và giới 
hạn của sinh tử - chúng ta chuyển tâm ta về 
Pháp, và nhờ đó hoàn thành Giáo lý thứ nhất 
trong Bốn Giáo lý, hay Pháp, của Đức Gampopa. 


Pháp Thứ Hai: Pháp Trở thành Con Đường 


Một khi để hết tâm trí vào giáo lý, chúng ta đi tới 
Pháp thứ hai trong Bốn Pháp: các giáo lý của 
Pháp trở thành cách sống của ta, con đường của 
ta. Thái độ của ta đối với những gì cao trọng hơn 
ta - Tam Bảo - bắt đầu thay đổi, và ta cũng thay 
đổi thái độ đối với chúng sinh trong sinh tử ngang 
bằng ta hay thấp kém hơn ta. Thái độ thứ nhất 
được biểu lộ khi chúng ta Quy y Phật, Pháp và 
Tăng đoàn với niêm tin, lòng sùng mộ và sự tôn 
kính. Chúng ta nhận ra rằng trong Phật quả, chư 


Phật toàn trí hiện diện khắp nơi và có những khả 
năng vô tận. Chúng ta thấy rằng các giáo lý của 
Pháp xuất phát từ trạng thái giác ngộ này, là Con 
Đường mà mỗi chúng sinh có thể đi theo để đạt 
được Giác ngộ. Chúng ta nhận ra rằng Tăng 
đoàn, hay tập hội các hành giả chứng ngộ và 
truyền dạy các giáo lý, là những bạn đồng hành 
hay người dẫn dắt có thể chỉ cho ta Con Đường. 
Trong truyền thống Kim Cương thừa, ngoài Tam 
Bảo, chúng ta thêm vào Ba Gốc (Tam Căn) - Lạt 
ma (Đạo sư), Bổn Tôn, và Hộ Pháp - là những 
suối nguồn của sự Quy y. 


Khi Pháp trở thành Con Đường của ta, chúng ta 
phát triển thái độ thứ hai, là thái độ bi mẫn. Bằng 
cách suy niệm về những chúng sinh ở trong sinh 
tử với ta, chúng ta suy xét rằng không gian bao 
la vô tận, tràn ngập muôn phương, và cối giới của 
chúng sinh cũng trải rộng như không gian. Ở một 
thời điểm nào đó trong quá khứ, mỗi một người 
trong vô số chúng sinh này đã từng là mẹ hay 
cha của ta. Trải qua vô số chu kỳ cuộc đời, chúng 
ta đã phát triển một sự nối kết về nghiệp vô cùng 
thân thiết với mỗi một chúng sinh đó. Khi lòng bi 
mẫn phát triển, chúng ta nhận thấy rằng mọi 
cuộc đời đều giống nhau, và mỗi một chúng sinh 
đều ước muốn hạnh phúc: trong mỗi hình thức 
của cuộc sống, một cuộc tìm kiếm căn bản truy 
tìm hạnh phúc luôn được tiếp diễn - nhưng bằng 
một cách thế mâu thuẫn và làm tiêu tan mục đích 
của cuộc tìm kiếm này. Một ít chúng sinh hiểu 
rằng hạnh phúc thực sự là kết quả của thiện 
hạnh. Nhiều chúng sinh đắm mình trong việc thực 
sự hủy diệt những cơ hội đạt được hạnh phúc của 


họ bằng những hành động và tư tưởng lầm lạc và 
có hại. 


Khi nhận ra điều này, chúng ta phát triển lòng 
thương yêu và bi mẫn thực sự đối với chúng sinh. 
Lòng bi mẫn vô hạn này đối với mọi hình thức của 
cuộc sống là thái độ thứ hai cần phải có để làm 
cho giáo lý trở thành Con Đường. Bằng niềm tin 
và lòng bi mẫn, giáo lý đã hấp dân chúng ta trở 
thành toàn bộ lối sống. 


Phát triển lòng Bi mẫn 


Mặc dù chúng ta nhận ra được sự cần thiết phải 
làm việc không chỉ vì lợi ích của riêng ta mà còn 
vì hạnh phúc của tất cả chúng sinh, ta cần phải 
thành thật về những giới hạn của bản thân ta và 
nhận ra răng chúng ta có ít năng lực hay khả 
năng để việc giúp đỡ chúng sinh được giải thoát 
thực sự có hiệu quả. Để trở nên hữu hiệu trong 
việc giúp đỡ này, ta phải thành tựu Phật quả hay 
ít nhất, đạt được quả địa Bồ Tát nào đó. Ở những 
cấp độ cao cấp này chúng ta đạt được khả năng 
hiển lộ để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi màn vô 
minh của họ. 


Thái độ vị tha được gọi là Bồ đê tâm Tương đối; 
khát nguyện phát triển Bồ đề tâm này là nền 
tảng của thực hành Đại thừa và là Pháp khí cho 
mọi đức hạnh. 


Một phương pháp để phát triển Bồ đề tâm được 
gọi là Tong len, có nghĩa đen là *cho và nhận.” 
Thái độ ở đây là: mỗi người trong chúng ta chỉ là 


một chúng sinh, trong khi chúng sinh trong vũ trụ 
thì vô số. Nếu như một chúng sinh có thể nhận 
lãnh mọi nỗi khổ của mọi chúng sinh trong vũ trụ 
và giải thoát mỗi một và mọi chúng sinh khỏi đau 
khổ thì đó không phải là một mục tiêu xứng đáng 
hay sao? Vì thế chúng ta kiên quyết nhận vào 
mình toàn bộ nỗi khổ này để cất đi nỗi khổ của 
tất cả chúng sinh, thậm chí nỗi khổ mới chớm 
hay tiêm tàng của họ, và mọi nguyên nhần của 
những nỗi khổ đó. Đồng thời chúng ta phát triển 
thái độ hiến tặng cho chúng sinh mọi đức hạnh, 
hạnh phúc, sức khỏe, của cải và khả năng để 
được trường thọ của ta. Mọi sự chúng ta vui 
hưởng, mọi điều cao quý hay xứng đáng, tích cực 
hay hạnh phúc trong hoàn cảnh của ta, ta hiến 
tặng một cách vô vị kỷ cho mỗi một chúng sinh. 
Vì thế pháp thiên định về điêu này là tự nguyện 
nhận vào mình mọi khuynh hướng tiêu cực bám 
chấp vào những gì ta mong muốn cho bản thân 
và không để ý tới người khác. 


Chúng ta phát triển một sự cảm thông sâu xa với 
mọi sinh loài. Phương pháp cho và nhận là một 
phương cách hữu hiệu nhất để phát triển động lực 
của Bồ Tát. 


Cho tới nay, loại bi mẫn mà ta đã mô tả được gọi 
là "lòng bi mẫn có liên quan tới chúng sinh.“ Tuy 
nhiên, một thái độ nhị nguyên vẫn còn vướng vất 
ở đây, bởi ta vẫn bị mắc kẹt bởi ba ý niệm (1) 
bản thân ta kinh nghiệm lòng bi mân, (2) chúng 
sinh là các đối tượng của lòng bi mẫn, và (3) 
hành vi thực sự của việc cảm thấy bi mẫn nhờ 


hiểu biết hay nhận thức về nỗi khổ của chúng 
sinh. 


Khuôn khổ này chuẩn bị con đường của chúng ta 
trong Đại thừa. Một khi loại bi mẫn này được thiết 
lập, chúng ta đi tới một hiểu biết thứ hai: sự nhận 
thức bắt đầu phát triển rằng bản ngã đang cảm 
nhận lòng bi mân, những đối tượng của lòng bi 
mẫn, và tự thân lòng bi mẫn, tất cả đều có một ý 
nghĩa huyễn hóa nào đó. Ta thấy rằng ba phương 
diện này thuộc vào một thực tại quy ước, không 
tuyệt đối. Tự thân chúng không là gì hết, mà chỉ 
là những ảo tưởng tạo nên hình tướng của một 
khuôn khổ nhị nguyên. Việc nhận thức những ảo 
tưởng này và bằng cách đó thấu hiểu tánh Không 
đích thực của mọi hiện tượng và: kinh nghiệm là 
điều chúng ta gọi là "lòng bi mẫn liên quan tới 
mọi hiện tượng.” Đây là con đường chính yếu của 
thực hành Đại thừa. 


Từ loại bi mẫn thứ hai này, loại bi mẫn thứ ba 
"lòng bi mẫn không- có sự liên quan” (không quy 
chiếu) phát triển. Ở đây chúng ta hoàn toàn vượt 
lên bất kỳ mối quan tâm nào liên quan tới chủ 
thể/đối tượng. Chính kinh nghiệm tối hậu dẫn tới 
Phật quả. Tất cả ba cấp độ bi mẫn này được nối 
kết, vì thế nếu chúng ta bắt đầu với cấp độ nền 
tảng bằng cách phát triển lòng từ và bi đối với 
mọi sinh loài thì chúng ta đặt được nền móng bảo 
đảm rằng con đường của chúng ta sẽ dẫn thẳng 
tới Giác ngộ. 


Pháp Thứ Ba: Con Đường Xua tan Vô minh 


Pháp thứ ba của Đức Gampopa nói rằng bằng 
cách du hành trên Con Đường, vô minh của ta bị 
xua tan. Ở đây chủ đề chính yếu của giáo lý là 
kinh nghiệm về tánh Không - sự chứng ngộ bản 
tánh tối hậu của tâm. Trong thiên định chúng ta 
nhận ra rằng tâm ta và mọi kinh nghiệm mà nó 
phóng chiếu thì không có thực tự nên tảng: 
chúng hiện hữu một cách quy ước, nhưng không 
hiện hữu trong một ý nghĩa tuyệt đối. Sự Chứng 
ngộ tánh Không này được gọi là Bồ đê tâm Tuyệt 
đối. 


Ta có thể tìm thấy sự tương đồng giữa đại dương 
và tâm, là cái gì trống không tự bản chất, không 
có những đặc tính giới hạn hay thực tại tuyệt đối. 
Tuy nhiên, tâm trống không này có sự phóng 
chiếu của nó, là toàn bộ thế giới hiện tượng. Thân 
tướng (sắc), âm thanh, hương, vị, sự xúc chạm 
(xúc), và những tư tưởng sâu xa, tạo thành 
những gì chúng ta kinh nghiệm tương ứng với 
những con sóng trên mặt đại dương. Nhờ thiên 
định, một khi ta nhận ra rằng bản tánh của tâm 
thì trống không tự nền tảng, ta tự động thấu hiểu 
rằng những phóng chiếu của tâm cũng trống 
không tự nền tảng. Những phóng chiếu này giống 
như những con sóng xuất hiện từ đại dương và 
lặn chìm vào đại dương: chúng chưa từng xa lìa 
đại dương. Mặc dù chúng ta có thể có một sự 
hiểu biết nào đó rằng tâm trống không tự bản 
chất, có thể ta sẽ gặp khó khăn khi liên kết ý 
tưởng này với sự hiện hữu hiện tượng. Một ví dụ 
có thể ích lợi cho ta. Ngay lúc này đây chúng ta 
có một thân thể vật lý, và trong đời sống khi thức 
của ta, chúng ta hết sức bám luyến vào thân xác 


đó. Chúng ta coi nó như thật có, một thực thể tự- 
hiện hữu. Nhưng trong các giấc mộng, chúng ta 
sống trong một loại thân thể khác, và kinh 
nghiệm một trạng thái hiện hữu khác. Một hiện 
hữu hoàn toàn có tính chất hiện tượng được kết 
hợp với "thân mộng” này. Chúng ta nhìn, nghe, 
ngửi, xúc chạm, cảm xúc, suy nghĩ và truyên đạt 
- ta kinh nghiệm một thế giới trọn vẹn. Nhưng 
khi ta thức dậy thì rố ràng là thế giới của giấc 
mộng không có thực tại tuyệt đối (không có sự 
xác thực tuyệt đối). Dứt khoát là nó không ở 
trong thế giới bên ngoài như chúng ta biết nó, 
cũng không ở trong phòng nơi ta ngủ, mà cũng 
chẳng ở trong thân thể ta; không thể tìm thấy nó 
ở bất kỳ nơi đâu. Khi giấc mộng trôi qua, sự `xác 
thực (thực tại) của nó biến mất một cách tự 
nhiên - nó chỉ là một phóng chiếu của tâm. Ta 
khá dễ dàng hiểu được điều này trong mối liên hệ 
với trạng thái mộng. Một điều ta cũng phải hiểu 
rõ là kinh nghiệm của ta trong trạng thái thức thì 
có cùng bản tánh nói chung và xảy ra qua một 
tiến trình tương tự. 


Những Đại thành tựu giả như Tilopa và Naropa Ở 
Ấn Độ, hay Marpa và Milarepa ở Tây Tạng có thể 
thực hiện những biến hóa kỳ diệu trong thế giới 
hiện tượng. Các ngài có thể làm như thế bởi các 
ngài đã chứng ngộ toàn bộ thế giới hiện tượng thì 
trống không tự bản chất và là một phóng chiếu 
của tâm. Nhờ chứng ngộ điêu này các ngài đã 
hiển lộ những điều thần diệu và thực sự biến hóa 
được thế giới hiện tượng. Sự chuyển hóa như thế 
không thể xảy ra khi tâm thức chúng ta bám níu 


vào bất kỳ những gì ta kinh nghiệm như tuyệt đối 
có thật và không thể biến đổi được. 


Giai đoạn hiện tại của hiện hữu của ta chấm dứt 
trong cái chết, khi nghiệp hướng dân tiến trình 
của sự hiện hữu vật lý này bị cạn kiệt. 


Vào lúc chết có một sự tách lìa rõ ràng và dứt 
khoát tâm thức ra khỏi thân thể vật lý, là cái đơn 
thuần bị vứt bỏ. Điêu vẫn còn tiếp tục là tâm thức 
cá nhân, tâm của ta đi vào kinh nghiệm bardo. 
Trong trạng thái sau-cái chết đó, chúng ta kinh 
nghiệm loại thế giới hiện tượng khác. Mặc dù 
không có một nền tảng cơ thể vật lý, tâm thức có 
thể nhìn, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ và 
nhận thức không khác gì cách nó đang làm hiện 
nay. Mặc dù không là gì ngoài một trạng thái tâm 
thức, tâm tiếp tục đi theo những tập quán của nó 
và hiển lộ theo những khuôn mẫu nhất định. Vì 
thế sự xác quyết theo thói quen của ta rằng kinh 
nghiệm thì thật có một cách tuyệt đối sẽ tiếp tục 
sau cái chết của thân xác, và những gì xảy ra ở 
đó thì giống như trong trạng thái mộng và tâm 
khi ta thức. 


Một câu chuyện về một tu sĩ ở Tây Tạng minh 
họa cho điêu này. Gần nhà tôi ở Tây Tạng có tu 
viện Dzogchen thuộc phái Nyingma. Một tu sĩ của 
tu viện này quyết định không muốn ở đó nữa mà 
thích đi vào lãnh vực kinh doanh hơn. Ông ra đi 
và tới miền bắc của vùng đó, trở thành một 
thương gia với hy vọng tích lũy được nhiều của 
cải. Thậm chí ông trở nên khá thành công. Bởi 
mối quan hệ trước đó của ông ta với một tu viện 


nên ở một mức độ nào đó, ông cũng được coi là 
một giáo thọ, vì thế ông có một nhóm đệ tử cũng 
như thâu thập được của cải qua việc kinh doanh. 


Một hôm ông gặp một thầy phù thủy có thể thực 
hiện một quyền năng nào đó đối với con người. 
Người thương gia không nhận ra năng lực của 
người này, và thầy phù thủy ếm bùa chú khiến 
người thương gia trải nghiệm việc có những đứa 
con; ông ta có một điền trang rộng lớn và một 
gia đình để chăm sóc, và trải qua cả đời theo 
cách sống như thế rồi già đi với mái tóc bạc trắng 
và hàm răng lưa thưa. Sau đó ảo tưởng tan biến: 
ông ta trở lại như cũ, và như thể mới chỉ một hay 
hai ngày trôi qua. Trong thời gian đó thây phù 
thủy đã lấy cắp mọi thứ của ông. Người thương 
gia tỉnh dậy và không còn lấy một xu. Ông ta chỉ 
còn ký ức về ảo tưởng lâu dài của mình về những 
hoạt động, sự xao lãng và kế hoạch của một đời 
người. 


Giống như ảo tưởng của người thương gia, những 
kinh nghiệm hàng ngày của riêng ta có tính chất 
huyễn hóa. Kinh điển Đại thừa có dạy rằng mọi 
sự như ánh trăng trên mặt nước: mọi sự ta kinh 
nghiệm chỉ có một thực tại (sự xác thực) quy ước 
và về mặt cơ bản thì không thật có. 


Chúng ta kinh nghiệm Pháp thứ ba của Đức 
Gampopa khi trước tiên, ta xác quyết rằng ta 
phải xua tan vô minh của ta bằng cách thấu hiểu 
và kinh nghiệm sự trống không (tánh Không) cốt 
tủy của tâm, và kế đó, khi tánh Không này khám 


phá ra bản tánh huyễn hóa của mọi hiện tượng; 
khi đó Con Đường xua tan vô minh. 


Pháp Thứ Tư: Vô minh Xuất hiện như Giác 
tánh Nguyên sơ 


Pháp thứ tư của Đức Gampopa là sự chuyển hóa 
vô minh thành Giác tánh Nguyên sơ. Sự chuyển 
hóa nên tảng này được thực hiện trên cấp độ 
Anuttarayogatantra (Mật điển Du già Tối thượng), 
cấp độ cao nhất trong bốn cấp độ của giáo lý Kim 
Cương thừa. 


Giải thích sự chuyển hóa này một cách lý thuyết 
thì không khó. Trong một trạng thái bình thường, 
giác tánh bị ngăn che và mê lầm; nếu chúng ta 
nhận ra bản tánh của tâm, khi ấy ta kinh nghiệm 
Giác tánh Nguyên sơ. Tuy nhiên, trên một bình 
diện thực tiền, điêu này không tự động xảy ra: ta 
cần phải có một loại phương tiện thiện xảo nào 
đó. Để chuyển hóa sự lan man thành giác tánh 
giác ngộ, ta sử dụng rất nhiều kỹ thuật sẵn có 
trong Kim cương thừa, đặc biệt là các giai đoạn 
Phát triển và Thành tựu của thiền định. 


Trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta là những 
chúng sinh không giác ngộ, ba năng lực thân, 
ngữ, và tâm của ta bị vô minh căn bản ngăn che. 
Để chuyển hóa vô minh đó thành giác tánh, ta 
phải trở nên tỉnh giác vê thân, ngữ, và tâm, vì 
thế trong Kim Cương thừa chúng ta sử dụng 
chính những năng lực này của toàn bộ con người 
chúng ta để thực hiện một sự chuyển hóa trọn 
vẹn. 


Khi quán sát thân thể vật lý của ta, có thể thấy ta 
bị dính mắc vào nó như cái gì thường hằng, thanh 
tịnh và thực có ra sao. Tuy nhiên thân thể vật lý 
này thì nhất thời, được kết hợp bởi vô số chất thể 
bất tịnh và hư thối. Nó có thực một cách quy ước, 
không tuyệt đối. 


Sự bám chấp vào thân thể theo tập quán và bản 
năng của ta làm ngăn trở sự xuất hiện của Giác 
tánh Nguyên sơ. Ta phải đi tới chỗ nhận ra rằng 
thân thể này chỉ là cái gì đó xuất hiện và không 
có tự-tánh. Được dựa trên những phóng chiếu của 
tâm, thân thể tượng trưng cho tỉnh túy của 
phương diện thân (sắc tướng) của tâm thức. Cho 
tới khi ta nhận ra điều này, sự chuyển hóa vô 
minh thành Giác tánh Nguyên sơ sẽ không xảy ra 
một cách tự nhiên. Trong thực hành Mật thừa, 
thân thể được chuyển hóa nhờ một thiền định 
làm cho ta đồng nhất với một thân tướng thanh 
tịnh hay giác ngộ, chẳng hạn như Đức Chenrezi 
(Quán Thế Am), Bồ Tát của lòng Bi mẫn. Ở đây ta 
để sang một bên sự bám chấp vào thân thể của 
riêng ta và thay vào đó đồng nhất hóa với một 
thân tướng thanh tịnh. 


Khi thực hiện điêu đó, điêu cũng cần thiết là phải 
nhận thức rằng ở một cách thế nào đó Bổn Tôn là 
sự xuất hiện thanh tịnh và không có chút thực 
chất nào. Trong thiên định chúng ta trở nên hoàn 
toàn đồng nhất với thân tướng này, là cái gì trống 
không, không vững chắc, không có tự-tánh hay 
thực tại tối hậu siêu vượt hình tướng thanh tịnh 
của nó. Kinh nghiệm này được gọi là "Sự Hợp 
nhất của Hình tướng và tánh Không.” 


Một chuyển hóa như thế được đặt nền trên sự 
thấu hiểu rằng mọi kinh nghiệm của ta là một 
phóng chiếu chủ quan của tâm, và vì thế thái độ 
của ta đối với các sự vật thì dứt khoát. Nhờ thay 
đổi thái độ, chúng ta thay đổi kinh nghiệm, và khi 
ta thiền định theo cách đã được mô tả, sự chuyển 
hóa có thể xảy ra. Điều này đặc biệt là chân thật 
khi ta tập trung vào một thân tướng giác ngộ 
chẳng hạn như Bồ Tát của lòng Bi mẫn. Tự thân 
hình ảnh của Đức Chenrezi là một biểu lộ thực sự 
của trạng thái bi mẫn giác ngộ. Nó không phải là 
một sự tạo tác. Thực sự có một đấng giác ngộ 
được gọi là Chenrezi, có thể ban gia hộ và sự 
thành tựu. Để kinh nghiệm điều này, ta phải hội 
tụ những điều kiện nào đó. Nó cũng tương tự như 
việc chụp hình cho một người nào đó. 


Ta cho phim vào máy hình, hướng máy vào người 
đó và chụp một tấm hình. Hình ảnh của người ấy 
được chiếu vào phim, và khi rửa ảnh thì ta có một 
tấm hình của người ấy. Điêu tương tự xảy ra khi 
ta thiên định về một thân tướng giác ngộ. Có một 
biểu lộ "bên ngoài” được gọi là Chenrezi. Nhờ các 
nỗ lực của ta trong thiền định, ta đi tới chỗ đồng 
nhất với thân tướng thanh tịnh này, có niêm tin ở 
thân tướng đó, và chứng ngộ lòng bi mẫn nội tại 
và trạng thái của giác tánh mà Đức Chenrezi 
tượng trưng. Theo cách này. chúng ta có thể trở 
thành một "bản sao” của Bổn Tôn và nhận được 
sự gia hộ của Bồ Tát của lòng Bi mẫn. Đây là 
phương diện thứ nhất của sự chuyển hóa vô minh 
thành Giác tánh Nguyên sơ được đặt nên trên 
thiền định về thân thể ta như một thân tướng 
giác ngộ. 


Phương diện thứ hai của sự chuyển hóa liên quan 
tới ngữ (lời nói) của ta. Mặc dù có thể dễ dàng 
cho rằng ta không thể nắm bắt được ngữ, cho 
rằng ngữ chỉ đơn giản xuất hiện và biến mất, 
nhưng chúng ta thực sự gắn liền với nó như cái gì 
thật có. Đó là bởi chúng ta trở nên dính mắc vào 
điều ta nói và nghe tới nỗi ngữ có năng lực như 
thế. Lời nói đơn thuần, là cái gì không có thực tại 
tối hậu (không tuyệt đối xác thực), lại có thể 
quyết định hạnh phúc và đau khổ của ta. Chúng 
ta tạo nên niềm vui và nỗi khổ bằng cách bám 
chấp nên tảng vào âm thanh và ngôn ngữ. 


Trong bối cảnh Kim Cương thừa, chúng ta trì tụng 
và thiền định về thân chú, là âm thanh giác ngộ, 
ngữ của Bổn Tôn, sự Hợp nhất của Ẩm thanh và 
tánh Không. Thần chú không có thực chất mà chỉ 
là sự hiển lộ của âm thanh thuần tịnh, được kinh 
nghiệm đồng thời với tánh Không của nó. Nhờ 
thần chú, chúng ta không còn bám chấp vào thực 
tại của ngữ và âm thanh ta gặp trong cuộc đời 
nữa mà kinh nghiệm nó như trống không tự bản 
chất. Khi đó sự vô minh của phương diện ngữ của 
ta được chuyển hóa thành giác tánh giác ngộ. 


Trước hết, sự Hợp nhất Âm thanh và tánh Không 
chỉ đơn giản là một khái niệm tri thức của điêu 
mà thiên định của chúng ta hướng tới. Nhờ sự áp 
dụng tiếp theo sau, nó trở thành kinh nghiệm 
thực sự của ta. Ở đây, như ở nơi khác trong thực 
hành, thái độ thì hết sức quan trọng, như câu 
chuyện này về một vị Thầy ở Tây Tạng minh họa. 
Vị Thầy có hai đệ tử, cả hai đã cam kết thực hiện 
một trăm triệu lần trì tụng thần chú OM MANI 


PADME HUNG của Đức Chenrezi. Trước sự hiện 
diện của vị Thầy, họ nguyện sẽ thực hiện cam 
kết, và ra đi để hoàn tất thực hành này. 


Một trong hai đệ tử hết sức tinh tấn, mặc dù có lẽ 
nhận thức của anh ta không sâu sắc lắm. Anh bắt 
đầu để hoàn tất thực hành càng nhanh càng tốt 
và liên tục trì tụng thần chú cả ngày lần đêm. 
Sau những nö lực lâu dài, trong ba năm anh đã 
hoàn tất một trăm triệu lần trì tụng. Người đệ tử 
kia cực kỳ thông minh, nhưng có lẽ không tinh 
tấn bằng, bởi chắc chắn là anh ta không lao vào 
thực hành với nhiệt tâm tương tự. Khi bạn của 
anh sắp sửa hoàn tất khóa nhập thất, người đệ tử 
thứ hai vẫn còn rất nhiều thần chú chưa trì tụng. 
Anh đi lên một đỉnh đồi, ngồi xuống và bắt đầu 
thiền định rằng tất cả chúng sinh đầy khắp vũ trụ 
được chuyển hóa thành Đức Chenrezi. Anh thiền 
định rằng âm thanh của thần chú không chỉ xuất 
phát từ miệng của mỗi một và mọi chúng sinh, 
mà mỗi vi trần trong thế giới đang rung động với 
âm thanh đó, và trong một ít ngày anh đã trì 
tụng thần chú trong trạng thái thiên định này. 


Khi hai đệ tử đi tới gặp Lạt ma của họ để trình 
bày là họ đã hoàn tất thực hành, ngài nói: `*Ồ, cả 
hai con đã thực hành thật xuất sắc. Con rất tinh 
tấn, còn con thì rất thông tuệ. Cả hai con đã 
thành tựu một trăm triệu lần trì tụng thần chú.” 


Như thế nhờ chuyển hóa thái độ và phát triển sự 
hiểu biết của ta, thực hành trở nên hiệu quả 
nhiều hơn nữa. 


Thần chú Sáu-Âm của Đức Chenrezi, OM MANI 
PADME HUNG, là một biểu lộ của sự gia hộ và 
năng lực giác ngộ của Đức Chenrezi. Sáu âm 
được kết hợp với những phương diện khác nhau 
của kinh nghiệm của chúng ta: sáu phiên não nên 
tảng trong tâm được chuyển hóa, sáu phương 
diện của Giác tánh Nguyên sơ được chứng ngộ. 
Sáu âm và sáu phương diện này thuộc về mạn đà 
la của sáu Bộ Phật khác nhau hiển lộ trong tâm 
giác ngộ. Thần chú của Đức Chenrezi có năng lực 
thực hiện những sự chuyển hóa trên tất cả những 
cấp độ này. 


Cách thức khác để giải thích thần chú này là 
âm OMlà cốt tủy của thân giác ngộ; MANI 
PADME, bốn âm giữa, tượng trưng cho ngữ của sự 
Giác ngộ; và âm cuối cùng HUNG tượng trưng 
cho tâm của sự Giác ngộ. Thần, ngữ, và tâm của 
tất cả chư Phật và Bồ Tát thì sẵn có trong âm 
thanh của thần chú này. Nó tịnh hóa những 
chướng ngại của thân, ngữ, và tâm, và đưa tất cả 
chúng sinh tới trạng thái Chứng ngộ. Khi thân chú 
được kết hợp với niêm tin và những nỗ lực của 
riêng ta trong thiên định và việc trì tụng, năng 
lực chuyển hóa của thần chú xuất hiện và phát 
triển. Nó thực sự có thể tịnh hóa bản thần ta theo 
cách này. 


Phương diện tâm của các trung tâm thiên định 
Chenrezi ở trong vùng tim, nơi thần chú và chủng 
tự HRIH an vị. Anh sáng được quán tưởng như 
xuất phát từ thần chú và chủng tự này và cúng 
dường tất cả chư Phật, tịnh hóa những che 
chướng của tất cả chúng sinh, và an lập họ trong 


sự Giác ngộ. Phương diện tâm cũng được nối kết 
với thiên định không hình tướng, chỉ đơn giản đặt 
tâm trong bản tánh trống không của riêng nó. 
Sau khi thực hành điêu này một vài lần, một sự 
biến chuyển sẽ xảy ra: ta sẽ có kinh nghiệm rằng 
bất kỳ điêu gì xuất hiện trong tâm, bất kỳ cảm 
xúc hay tư tưởng nào cũng đều xuất hiện từ tánh 
Không và tan hòa vào tánh Không. Trong khoảng 
thời gian đó chúng ta không ở đâu khác ngoài 
tánh Không. Trong trạng thái này, chúng ta kinh 
nghiệm tâm như sự Hợp nhất của Giác tánh và 
tánh Không. Đây là Mahamudra (Đại Ấn). 


Như vậy ba nhánh thiên định Chenrezi sử dụng 
các thiên định có liên quan tới thân, ngữ, và tâm. 
Vào cuối của một thời khóa thực hành, sự quán 
tưởng tan hòa vào một trạng thái không hình 
tướng, và chúng ta chỉ an trụ tâm một cách bình 
thản trong bản tánh của riêng nó. Vào lúc này, 
chúng ta có thể kinh nghiệm thân, ngữ, và tâm 
như xuất hiện từ tâm nên tảng, trống không. 
Chúng ta nhận ra tâm này là phương diện căn 
bản và thân và ngữ là những phóng chiếu thứ yếu 
được đặt nên trên tâm thức. Điêu này tượng 
trưng cho sự tụ hội của mọi phương diện của kinh 
nghiệm của chúng ta vào tâm này, chúng ta đã 
chứng ngộ Pháp thứ tư của Đức Gampopa: vô 
minh xuất hiện như giác tánh nguyên sơ./. 


The Four Dharmas of Gampopa. The Dharma: 
That Illuminates All Beings Impartially Like the 
Light of the Sun and the Moon (SUNY Albany 
Pres) by Kalu Rinpoche [Bốn Pháp của 
Gampopa. Giáo Pháp Soi sáng Mọi Chúng sinh 


Một cách Vô tư Như Ánh sáng Mặt Trời và Mặt 
Trăng (Nhà Xuất bản SUNY Albany)] 


Nguyên tác : "The Four Dharmas of Gampopa, 
with commentary by Dorje Chang Kalu 
Rinpoche” 


http://www.simhas.org/teaching9.htmli 


NHỮNG GIÁO LÝ VỀ LÒNG BI MÃN 
VÀ THÂN CHÚ OM MANI PADME HUNG 


Lama Zopa Rinpoche 


NHỮNG LỢI ÍCH CỦA MỘT THÁI ĐỘ BI MÃN 


Nếu bạn thực hành lòng bi mẫn đối với những 
người khác thì kết quả xảy ra là trước hết bạn 
không làm hại chúng sinh khác. Bắt đầu từ người 
thân thiết nhất của bạn và đi ra với tất cả chúng 
sinh còn lại, sẽ không có ai bị bạn làm tổn hại. Sự 
vắng mặt của tổn hại chính là an bình và vì thế 
những chúng sinh này cũng nhận được sự bình 
an. 


Kế đó, nhờ có lòng bi mẫn, bạn không chỉ ngừng 
gây tổn hại mà còn cố gắng mang lại lợi ích cho 
người khác. Vì thế, mọi người đều nhận được lợi 
lạc và sự giúp đỡ từ bạn. Ngay cả khi bạn cầu 
nguyện, bất kỳ bạn cầu nguyện điều gì và bất kỳ 


bạn có khả năng gì, nếu bạn hồi hướng công đức 
của bạn cho người khác thì nhờ lòng bi mẫn, khi 
bạn càng phát triển tâm thức bạn bằng trí tuệ và 
phương pháp, những người khác sẽ càng nhận 
được lợi ích to lớn và sâu xa hơn nữa. Vì thế tất 
cả chúng sinh đều nhận được sự an bình, hạnh 
phúc nhất thời hay hạnh phúc tối thượng từ bạn, 
từ lòng bi mẫn của bạn. 


Như thế việc bạn muốn làm cho mọi người được 
an bình và hạnh phúc hay khiến họ bị tổn hại thì 
hoàn toàn nằm trong bàn tay bạn. Điều đó hoàn 
toàn nằm trong tay bạn bởi nó hoàn toàn tùy 
thuộc vào việc bạn có thực hành lòng bi mẫn hay 
không. Vì thế rõ ràng là mỗi người trong chúng ta 
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc mang lại hạnh 
phúc cho tất cả chúng sinh, bắt đầu từ người thân 
thiết nhất trong đời sống hàng ngày. 


Tôi nghĩ rằng cảm xúc về trách nhiệm phổ quát 
thì hết sức cần thiết. Thái độ này mang lại sự hòa 
hợp trong gia đình. Bạn không chỉ tìm thấy an 
bình to lớn trong trái tim và sự mẫn nguyện trong 
cuộc đời bạn mà còn tìm thấy rất nhiêu sự hài 
hòa trong đời sống hàng ngày của bạn với người 
khác. Cho dù bạn ở bên ngoài, trong văn phòng 
hay ở nhà, bất kỳ bạn ở đâu, luôn luôn có sự an 
bình lớn lao trong đời bạn. Bất kỳ bạn đi đâu và 
cho dù bạn sống một mình hay với những người 
khác, luôn luôn có rất nhiều an bình, hòa hợp và 
vô cùng hỉ lạc trong đời bạn. Tôi cho rằng chính 
nhờ có lòng bi mẫn và tư tưởng về trách nhiệm 
phổ quát mà ta tìm được hạnh phúc của cuộc đời, 
niềm vui thực sự của cuộc đời, ý nghĩa đích thực 


của cuộc đời: ta cảm thấy an bình và hạnh phúc 
thực sự trong trái tim ta. 


Ví dụ, nếu khi bạn đang đi trên đường, đang mua 
sắm hay làm việc gì khác, bạn có thái độ ích kỷ: 
"Hạnh phúc của tôi, hạnh phúc của tôi, những 
vấn đề của tôi. Tôi có vấn đề này, khi nào thì tôi 
có thể thoát khỏi vấn đề này,” thì bạn đang đi 
trên đường với nỗi khổ trong trái tim bạn. 


Khi bạn nhìn chung quanh, bạn không hạnh phúc. 
Bạn nhìn các cửa hàng và mọi người nhưng vì bạn 
không vui nên chẳng có gì là thú vị. Không có 
điều gì mang lại cho bạn hạnh phúc bởi trong: trái 
tim bạn có một nỗi khổ, nỗi khổ của bản ngã và 
của tư tưởng ái-ngã. Không có gì vui vẻ, không có 
gì thú vị. Do tư tưởng ái-ngã nên có sự bất mãn. 
Trái tim bạn không hạnh phúc, không mãn 
nguyện. Trong trái tim bạn, không có hạnh phúc 
và không có sự an bình. Cho dù bạn có bao nhiêu 
của cải chăng nữa, cho dù bạn được hấp thụ một 
nên giáo dục tốt đẹp tới đâu chăng nữa, và cho 
dù bạn có thể tìm được bao nhiêu bạn bè chăng 
nữa, sự bất mãn vẫn còn nguyên trong trái tim 
bạn. Bạn cảm thấy trống rỗng trong lòng. Có một 
điều gì đó trống vắng trong trái tim bạn, có một 
nồi buồn ở đó. Bất kỳ bạn đi đâu bạn cũng không 
thấy hạnh phúc. Cho dù bạn ởi tới đất nước nào 
bạn cũng không tìm ra hạnh phúc. Dù bạn đồng 
hành với ai thì bạn cũng không thấy hạnh phúc. 
Dù bạn sống một mình hay với người khác, bạn 
không tìm thấy hạnh phúc hay sự mãn nguyện. 
Tình huống là như thế khi bạn đi trên đường. 


Nhưng giây phút bạn thay đổi thái độ của mình 
và nghĩ: "Cuộc đời tôi không chỉ để dành cho tôi 
mà cho tất cả mọi người trên những chuyến xe 
buýt và xe hơi, cho mọi người đang mua sắm 
trong những cửa hàng, cho tất cả những con chó, 
các thú vật và v.v.. - cuộc đời tôi là để dành cho 
tất cả chúng sinh này, để phụng sự và mang lại 
hạnh phúc cho họ - để giải thoát họ khỏi những 
vấn đề.” Ngay khi bạn xoay chuyển thái độ của 
bạn và thay vì quan tâm tới bản thân, bạn quan 
tâm tới chúng sinh khác, yêu thương chúng sinh 
khác, thì ngay lập tức nỗi khổ của bản ngã, của 
tư tưởng ái- ngã biến mất. Bạn được giải thoát 
khỏi nỗi khổ của bản ngã và bạn có sự hỉ lạc, 
thình lình bạn tìm được hạnh phúc trong cuộc đời 
bạn. 


Với thái độ này, bạn lập tức tìm được hạnh phúc, 
niềm vui và ý nghĩa trong cuộc đời bạn. Thình 
lnh trái tim bạn có hạnh phúc và bạn có thể mỉm 
cười. Trước đó bạn không thể mỉm cười, nhưng 
bây giờ bạn có thể mỉm cười với người khác, bạn 
có thể làm cho họ hạnh phúc. Thậm chí những 
người nhìn thấy bạn cũng cảm thấy vui bởi thái 
độ của bạn, bởi lòng từ bi này, trái tim và thái độ 
tốt lành này. 


NĂNG LỰC CỦA LÒNG BI MÃN VÀ THÂN CHÚ 
OM MANI PADME HUNG 


Khi Lama Zopa Rinpoche viếng thăm ABC (Trung 
tâm Phật Giáo A Di Đà, Singapore) vào đầu năm 
nay (1995), ngài đã thuật lại câu chuyện sau đây 
của mẹ ngài. Bà sinh tại Lawudo, Solu Khumbu, 


gần ngôi làng nhỏ nơi Rinpoche được sinh ra. 
Nằm ở gần Núi Everest trong rặng Hy mã lạp sơn 
tại Nepal, Lawudo bao gồm một hang động mà 
người ta thuật lại rằng Rinpoche đã từng thiền 
định ở đó nhiều năm trong đời trước của ngài, 
một ngôi chùa, những túp lêu nhập thất, và cũng 
có một gia đình với căn nhà nhỏ. Câu chuyện 
được thuật lại để minh họa những lợi ích của việc 
trì tụng thần chú Om Mani Padme Hung và năng 
lực của lòng bi mẫn... 


Để phát triển lòng bi mẫn chúng ta cần nương 
tựa một Bổn Tôn đặc biệt của lòng Bi mân và 
nhận được những sự ban phước của vị Bổn Tôn 
này, là Đức Avalokiteshvara (Quán Thế Âm). Việc 
trì tụng thân chú Om Mani Padme Hung và thiên 
định về bổn tâm của ta là một với tâm thiêng 
liêng của Đức Phật Bi mẫn được coi là điều hết 
sức cần thiết để phát triển lòng bi mẫn. Cho dù 
một người không có chút trí tuệ hay sự hiểu biết 
thông thái nào, và không từng nghiên cứu Pháp, 
hay thậm chí không thể đọc các sách Giáo lý, 
không có gì hết, nhưng nếu người ấy vẫn sử dụng 
đời mình để trì tụng thần chú của Đức Phật Bi 
mẫn, thì chính từ thực hành này tâm họ được 
chuyển hóa thành lòng bi mẫn một cách tự nhiên. 
Ta có thể phát triển càng lúc càng nhiều lòng bi 
mẫn hơn nữa đối với chúng sinh, những người 
trong gia đình, những người ta đang chung sống, 
và những người ngoài, những chúng sinh khác. 


Nhờ trì tụng thần chú của Đức Phật Bi mẫn, lòng 
bi được phát triển và từ đó lòng sùng mộ cũng 
được tăng trưởng. Nhờ thực hành này, bằng cách 


phát triển lòng bi mẫn và sùng mộ đối với Đạo sư 
và Tam Bảo, mọi chứng ngộ khác xuất hiện thật 
dễ dàng. Ta có thể phát triển trí tuệ, có thể 
chứng ngộ tánh Không, bản tánh tối thượng, và 
V.V.. 


Chẳng hạn như ở Tây Tạng hay Nepal, vùng Hi 
mã lạp sơn (và hẳn là cũng ở nơi đây tại 
Singapore, Hồng Kông và Đài Loan, trong nhiêu 
quốc gia có người thực hành mạnh mẽ Đức Phật 
Bi mẫn), có nhiều ông bà già chưa từng được học 
hành, thậm chí không thể đọc sách Giáo lý và 
không bao giờ học các mẫu tự. Họ đã sử dụng đời 
mình chỉ để trì tụng Om Mani Padme Hung, và 
thật tự nhiên, nhờ ân phước của Bổn Tôn của 
lòng Bi mẫn, họ tràn trê bi mẫn, hết sức quan 
tâm tới người khác, và cũng tràn đầy lòng sùng 
mộ. Họ có thể từ bỏ nghiệp tiêu cực - sát sinh, 
trộm cắp, và v.v.. - không chút khó khăn, và 
những việc làm hàng ngày của họ như ăn ngủ, đi 
đứng, làm việc và v.v.., tất cả đã trở thành 
những hành động trong sạch, Pháp thuần tịnh, sự 
tích tập công đức vô biên. Những việc làm bình 
thường này trở thành con đường dẫn tới giác ngộ 
bởi chúng được thực hiện với lòng bi mẫn đối với 
chúng sinh và với lòng sùng mộ. 


Điển hình là mẹ tôi, bà không thể nhận ra ngay 
cả một chữ của mẫu tự Tây Tạng ka kha ga nga. 
Bà không có chút giáo dục tri thức nào. Bà tới 
Tây Tạng cùng với cha tôi để nhận các giáo lý từ 
một Lạt ma rất cao cấp, một đại hành giả, là guru 
(Đạo sư) của một trong những Đạo sư của tôi - 
Lạt ma Trulshig Rinpoche thuộc phái Nyingmapa, 


hiện đang sống ở Solo Khumbu. Tu viện của guru 
của Trulshig Rinpoche ở sau Núi Everest. Khi vị 
Lạt ma này ban lời chỉ dạy đơn giản, chẳng hạn 
như Khi con trì tụng một lần thân chú Om Mani 
Padme Hung, con đừng lần hai hột trên sợi chuỗi, ' 
thì bà có thể hiểu rất rõ lời dạy này. Nhưng khi 
Lạt ma bắt đầu nói về con đường, triết học, thì bà 
bắt đầu tụng Om Mani Padme Hung. Bà sẽ bắt 
đầu nhập thất *Om Mani Padme Hung, Om Mani 
Padme Hung,..” vì bà không thể hiểu được! 


Một năm trước khi mẹ tôi mất, bà không thể tụng 
nhiều thần chú bởi năng lực của bà đã suy giảm. 
Nhưng trong nhiêu năm, mỗi ngày bà tụng 
50.000 thần chú Om Mani Padme Hung. Bà đã 
nói với tôi như thế. 


Chính nhờ thiện tâm của mẹ tôi mà tôi được gởi 
tới một tu viện, nhờ đó tôi có thể học mẫu tự từ 
chú tôi, là một tu sĩ. Chính nhờ lòng tốt của mẹ 
tôi mà tôi đọc được các bản Kinh văn và nói lắm 
lời. Nhưng nếu nói vê Pháp đích thực, Giáo Pháp 
quan trọng nhất - là lòng bi mẫn - thì cho dù tôi 
có chút ít lòng bi mẫn, điều đó chẳng là gì cả nếu 
so với lòng bi của mẹ tôi. 


Khi mẹ tôi nhìn thấy những người đói khát ở trên 
đường, những người Nepal hay bất kỳ ai, bà cảm 
thấy điều đó thật không thể chịu đựng nổi. Bà rất 
quan tâm đến những người chăm sóc bà, những 
tu sĩ của tôi ở Tu viện Kopan, hay bất kỳ ai khác, 
và bà luôn tự đặt mình thật thấp. Bà thường nói: 
"Tôi không đáng được phục vụ bởi tôi không có gì 
hết. Bao tử tôi trống rồng.” Đó là một thành ngữ 


có nghĩa là `'Tôi không có sự chứng ngộ.” Điêu bà 
đang nói là "Tôi không có sự chứng ngộ, tôi 
không đáng được người khác phục vụ.” 


Năm 1990, mẹ tôi tới thăm Đức Đạt Lai Lạt Ma ở 
thánh địa Sarnath, nơi Đức Phật ban giáo lý đầu 
tiên. Bà nhận những gia hộ của Đức Đạt Lai Lạt 
Ma vào buổi chiều thì buổi tối bà mất. Hiện nay 
bà đã tái sinh ở một nơi rất gần hang động ở 
Lawudo là nơi thỉnh thoảng tôi tới đó, bên cạnh 
ẩn thất mà chúng tôi thường lấy nước. Bà tái sinh 
ở đó, không phải là một bé gái mà là một bé trai. 
Có rất nhiêu chứng cứ rõ ràng cho thấy đứa trẻ 
đó là hóa thân của mẹ tôi - không chỉ từ những 
quán sát của các Lạt ma cao cấp, mà còn từ phía 
cậu bé nữa. Cậu bé có thể nhớ rất nhiều về đời 
trước của cậu, chẳng hạn như tên của những con 
bò và những thú vật khác mà mẹ tôi thường 
chăm sóc. 


Có nhiều câu chuyện. Từ khi còn nhỏ, cậu bé 
thường nói rất nhiêu vê Lawudo, hang động, về 
tôi và v.v.. vì thế chị tôi đã tặng cho cậu một 
chiếc khăn và cậu thích chị tôi tới nỗi cậu choàng 
chiếc khăn trên cổ và không bao giờ lấy ra. Cậu 
choàng chiếc khăn liên tục trong bảy ngày đêm. 


Khi cậu bé được viếng thăm Lawudo, cậu đã hành 
xử y hệt như mẹ tôi thường làm. Thông thường, 
mẹ tôi chùi rửa hang động (của Lạt ma Lawudo), 
đặt các chén nước cúng lên bàn thờ, sau đó thực 
hiện một số lễ lạy trong khi cầu nguyện cho tôi. 
Bà đã cầu nguyện cho tôi mỗi ngày suốt cả đời 
bà, giống như thực hành yoga sáu-thời, vào buổi 


sáng, chiêu, bất kỳ lúc nào; cầu nguyện bất kỳ 
điều gì tốt nhất bà có thể nghĩ được trong tâm 
bà. Kế đó bà đi tới ngôi chùa (gần hang động) để 
quét dọn, dâng nước cúng và lễ lạy. Trong chùa, 
có một Pháp tòa dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma do 
một trong những thợ mộc người Sherpa giỏi nhất 
chạm trổ. Điều đầu tiên mẹ tôi làm khi bước vào 
chùa là đi tới Pháp tòa của Đức Đạt Lai Lạt Ma để 
nhận những sự gia hộ. Có một Pháp tòa nhỏ mà 
tôi thường ngôi, vì thế bà tới đó cúng dường, hay 
làm một điều gì tương tự. Ngày đầu tiên cậu bé 
tới Lawudo, cậu đã làm đúng những điều đó, sau 
đó cậu ra ngoài để đi nhiễu quanh chùa, là điều 
mẹ tôi thường làm khi bà đã thực hiện xong mọi 
việc khác. 


Trước khi bà mất, tôi có một bánh xe cầu nguyện 
bên trong có chứa nhiều ngàn thần chú Om Mani 
Padme Hung được làm riêng cho mẹ tôi để bà 
xoay chuyển nhằm tịnh hóa và tích tập công đức. 
Mỗi khi hóa thân tới Lawudo, cậu đi vào bếp là 
nơi mẹ tôi thường sống, và dâng một chiếc khăn 
cho bánh xe cầu nguyện này. Lần đầu tiên tới 
Lawudo, cậu ôm lấy bánh xe cầu nguyện. Cậu 
vòng tay lại, ôm bánh xe cầu nguyện và nói cậu 
không bao giờ muốn trở vê nhà, cậu muốn ở lại 
đó. 


Cậu có thể nhận ra tất cả anh em, các chú bác và 
những người thân, và không cảm thấy ngượng 
ngùng, cậu lập tức nói: "Dạo này ông ra sao?” 
Một hôm em trai tôi, người sống ở Kathmandu, 
quyết định tới Lawudo để gặp hóa thân. Hóa thân 
đã chờ đợi một thời gian dài để gặp tôi và em tôi. 


Em tôi đi với một người Sherpa sống ở 
Kathmandu, là người bạn rất thân của mẹ tôi. Khi 
họ tới nhà của hóa thân của mẹ tôi, ngay khi 
người đàn ông Sherpa ngồi xuống, hóa thân lập 
tức nói tên ông. Hết sức xúc động vì cậu bé hai 
tuổi này đã có thể nhớ được tên mình, người đàn 
ông Sherpa này đã ôm chầm lấy hóa thân và bật 
khóc. 


Hóa thân cũng có thể nhớ lại nhiều chuyện trong 
đời trước của cậu. Có rất nhiều bằng chứng từ 
phía cậu. Sau đó, thêm vào những điêu này, chị 
tôi đã làm một cuộc kiểm tra. Có một tục lệ là 
trước hết đứa trẻ nói: "Tôi là hóa thân của một 
Lạt ma nào đó.” Khi ấy thị giả của Lạt ma đó làm 
một cuộc phân tích bằng cách dùng những pháp 
khí: những pháp khí của vị Lạt ma đời trước được 
để chung với pháp khí của các Lạt ma khác hay 
của tu viện khác và hóa thân được yêu cầu chọn 
ra những món của vị Lạt ma. Nếu hóa thân cầm 
lấy tất cả những vật thuộc sở hữu của vị Lạt ma 
đời trước mà không sai lầm, thì đó là bằng chứng. 
Cuối cùng, vị thị giả khẩn cầu các Lạt ma cao cấp 
quán sát, tiên tri để kiểm chứng lại. Chị tôi đã 
kiểm tra bằng cách để chiếc váy của mẹ tôi 
chung với những váy mới. Vị hóa thân cầm tất cả 
những chiếc váy của mẹ tôi, những chiếc váy cũ, 
và để lại những chiếc váy mới tuyệt đẹp không 
phải của bà. Sau đó chị tôi khẩn cầu Trulshig 
Rinpoche kiểm tra lại. Rinpoche đã thực hiện một 
tiên tri và nói đây là hóa thân của mẹ tôi. Vì thế 
ngoài những lời nói của riêng cậu bé, có những 
cuộc kiểm chứng khác đã được thực hiện. 


Cuối cùng, lý do khiến mẹ tôi có thể tái sinh làm 
người trong một gia đình Phật tử là bởi trong đời 
trước mẹ tôi là một sư cô. Bà đã thọ giới xuất gia 
khoảng 20 năm trước với Đức Ling Rinpoche, 
guru của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vì bà thực hành giới 
hạnh thanh tịnh, bà đã có thể tái sinh trong một 
gia đình theo đạo Phật là nơi có cơ hội để thực 
hành Pháp. 


Như thế, lý do khiến cậu bé này có thể nhớ lại rất 
nhiều điêu từ đời trước, lý do khiến tâm cậu rất 
minh mẫn, đó là bởi cậu đã tụng rất nhiều thần 
chú Om Mani Padme Hung trong đời trước. Đây là 
một trong những lợi ích của việc trì tụng thần chú 
của Đức Phật Bi mẫn. Có nhiều lợi lạc, vô số lợi 
lạc, và một trong những lợi lạc đó là sự thấu thị. 


Đây chỉ là một ví dụ của việc làm thế nào một 
người không có chút học vấn và thậm chí không 
thể đọc các sách Giáo lý lại có thể phát triển tâm 
thật nhiều như thế. Me tôi đã có thể tái sinh với 
một tâm thức minh mẫn và lại có cơ hội để thực 
hành Pháp, là kết quả của việc bà đã thực hành 
Pháp trong quá khứ, đã sử dụng đời mình để trì 
tụng thần chú Om Mani Padme Hung của Đức 
Phật Bi mẫn./. 


Nguyên tác: "Teachings on Compassion” by 
Lama Zopa Rinpoche 


http://tushita.info/teachings/compassion.html 


THIÊN ĐỊNH VỀ SỰ VỒ THƯỜNG 


Chokyi Drakpa 


Có nhiều hoàn cảnh gây nên cái chết. Ta có thể 
chết vì bệnh động kinh, chết sau khi nằm liệt 
giường với một chứng bệnh kinh niên ở giai đoạn 
cuối, chết vì ngộ độc thực phẩm, bởi rơi từ một 
vách đá, hay vì bị vũ khí tấn công. Ta không thể 
biết chắc được khi nào cái chết sẽ đến. Đời sống 
thì mong manh như một ngọn nến lập lòe trong 
gió hay một con chim nhỏ bé đậu trên cành cây. 
Không thể nào biết được ban đêm sau khi đi ngủ 
bạn sẽ còn thức dậy vào ngày mai. Giờ đây bạn 
đang sống, tuy nhiên chẳng có gì chắc chắn là 
sang năm bạn còn sống hay không. Sau khi bỏ lại 
cuộc đời này, bạn sẽ phải tiếp tục đi tới một cõi 
sống khác. Vì thế hãy cầu nguyện: 


"Ôi Guru Rinpoche, từ hôm nay trở về sau, 
xin xoay chuyển tâm con hướng về sự thực 
hành - xin chăm sóc con! Và xin lo liệu để 
thực hành của con không lạc vào những con 
đường tà vạy, chẳng hạn như thực hành chỉ 


để ngăn ngừa bệnh tật và ma quỷ trong đời 
này hay để có được thực phẩm và quần áo! 
Xin giữ gìn để con không rơi vào thái độ thấp 
kém chỉ tìm cầu giải thoát khỏi sinh tử cho 
mỗi mình con, bỏ lại sau lưng tất cả những 
bà mẹ trong quá khứ của con! Pháp Vương 
Toàn trí Longchen Rabjam, ngài thấu biết 
con! Lạt ma gốc tràn đầy bi mẫn, ngài là một 
với Đạo sư Quý báu Guru Rinpoche, 
Longchen Rabjam và Rigdzin Jikmé Lingpa - 
xin chăm sóc con!” 


Nếu bạn không nắm lấy cơ hội để thực hành Pháp 
mà hoàn cảnh hiện tại hiến tặng cho bạn sau khi 
đã có mọi sự tự do và thuận lợi thì trong những 
đời tương lai bạn sẽ không tìm thấy một nền tảng 
vật lý hoàn hảo như thế để giải thoát khỏi luân 
hồi sinh tử. Việc giờ đây bạn có được đời người 
hạnh phúc này, là kết quả của công đức mỏng 
manh mà bạn đã tích tập trong những đời quá 
khứ. Nếu bạn không thực hành đức hạnh trong 
hoàn cảnh hiện tại của bạn, và thay vào đó chỉ 
tích tập những ác hạnh, thì một khi công đức 
trong những đời quá khứ mang lại nền tảng vật lý 
này bị cạn kiệt, sau cái chết bạn sẽ lang thang 
như một chúng sinh trong những cối thấp. Một 
khi bạn bị sinh trong một trạng thái bất hạnh như 
thế, bạn sẽ không phân biệt được điều tốt và điêu 
xấu, và thậm chí bạn sẽ chẳng bao giờ nghe được 
âm thanh của Pháp. Bạn sẽ không gặp một thiện 
tri thức. Bạn sẽ giống như một người mù bị bỏ 
mặc giữa một sa mạc mênh mông. Thật là một 
tai họa khủng khiếp! Quả là một thảm kịch! 
Chúng sinh trong các cõi địa ngục nhiêu như 


những vi trần trong trái đất. Các ngạ quỷ nhiều 
như những hạt cát trên một bờ sông. Các súc 
sinh nhiêu như những hạt trong một thùng rượu 
chang. Nếu bạn nghĩ về số lượng và các loại 
chúng sinh trong những cõi thấp, bạn sẽ nhận ra 
rằng cơ hội để có được một thân người thì mỏng 
manh biết bao. So sánh với những chúng sinh 
khác, loài người ít ỏi như những hạt bụi trên 
móng tay của bạn. Và ngay cả trong nhân loại, 
những người mà hành vi của họ có hại và mâu 
thuẫn với Pháp thì giống như những vì sao trong 
bầu trời đêm, trong khi những người thực sự 
hành xử phù hợp với Pháp thì hiếm hoi như 
những ngôi sao ban ngày. Khi quán chiếu điều 
này, bạn hãy cầu nguyện: 


*Ôi Guru Rinpoche, xin xoay chuyển tâm con 
hướng vê sự thực hành - xin chăm sóc con! 
Các Đạo sư toàn trí Longchenpa và Jikmé 
Lingpa, xin đừng để con lạc vào những con 
đường tà vạy! Lạt ma tràn đầy bi mẫn, ngài 
là một với các ngài - xin chăm sóc con!” 


Bởi những hành giả giữ giới hạnh rất hiếm có nên 
việc bạn sở hữu một thân người thì giống như đi 
tới một đảo ngọc. Đạt được một căn bản đầy triển 
vọng như thế với đầy đủ mọi tự do và thuận lợi 
và sau đó sử dụng thân người đó chỉ để tích tập 
những ác hạnh thì chẳng khác gì một thương gia 
đến được đảo châu báu rồi trở về tay không. Với 
một tâm thức bốc đồng và thiếu kiên định như 
thế bạn sẽ không có bất kỳ nền tảng nào để thoát 
khỏi luân hồi sinh tử, và thân thể bạn sẽ chỉ giúp 
bạn tạo thêm đau khổ. 


Điều tối quan trọng là đừng trở thành nạn nhân 
của tám hoàn cảnh ngẫu nhiên khiến không thể 
thực hành được Giáo Pháp hay nạn nhân của tám 
tâm thái không thích hợp khiến ta bị cắt rời với 
Pháp (không có tự do để thực hành Pháp). Trước 
tiên, bị những ảnh hưởng suy đồi dân dắt sai lạc, 
có nghĩa là gặp phải những vị Thầy không hành 
xử phù hợp với Pháp. Sau đó, mặc dù đôi khi bạn 
ước muốn thực hành Pháp, nhưng bạn có thể bị 
ngăn trở không thể làm thế do bởi những cảm 
xúc đối lập, là lúc năm độc (tham, sân, si, mạn, 
nghi) đang hoành hành trong tâm bạn, và bạn bị 
sức mạnh của chúng quét phăng đi mất. Hoặc 
trong khi thực hành, nghiệp tiêu cực có thể giáng 
xuống bạn và thuần thục như những hoàn cảnh 
không thuận lợi. Nếu bạn không biết cách kết hợp 
những thứ đó với con đường thì chúng sẽ trở 
thành các chướng ngại. Bạn có thể ước muốn đưa 
giáo lý vào thực hành, nhưng nếu bạn thiếu tinh 
tấn, bạn sẽ bị sự lười biếng làm xao lãng. Trong 
một vài trường hợp, bạn có thể quan tâm tới giáo 
lý trong khi bạn là một kẻ nô lệ nằm dưới quyền 
kiểm soát của một người nào khác. Cũng có 
những người chỉ có vẻ dẫn mình vào con đường 
và giả bộ thực hành để có được thực phẩm và 
quần áo, hay thực hành như một phương thuốc 
để chữa trị bệnh tật hoặc những tỉnh linh ác hại, 
hay do sợ bị trừng phạt. Điều này giống như để 
thịt lừa vào một cái bình và giả mạo là thịt thú 
rừng hảo hạng hay thịt lạc đà. Mặc dù thái độ của 
bạn trái ngược với giáo lý nhưng trước mặt người 
khác thì bạn hành xử như một hành giả với hy 
vọng được kính trọng hay khen thưởng. Bị ảnh 


hưởng bởi những bằng hữu xấu xa, bạn điên dại 
và ngu đần theo tập quán thâm căn cố đế có 
nghĩa là không cảm thấy có chút nhiệt tâm nào 
khi học tập những phẩm tính và lợi lạc của các 
thiện hạnh và không sợ hãi những hậu quả của 
các ác hạnh. Đây là `tám hoàn cảnh ngâu nhiên 
khiến không thể thực hành Pháp.” 


Sau đó tới tám tâm thái (tám thiên hướng) không 
thích hợp. Tâm thái đầu tiên xảy ra khi, mặc dù 
bạn chứng kiến và nghe thấy những nỗi khổ của 
sinh tử, chẳng hạn như những đau khổ của ba cõi 
thấp, nhưng bạn không cảm thấy sợ hãi, và vì thế 
chỉ có chút ít tỉnh ngộ và từ bỏ một cách yếu ớt. 
Ta được dạy rằng niềm tin (hay lòng sùng mộ) thì 
giống như một bánh xe quy báu, nó lăn theo con 
đường đức hạnh cả ngày lân đêm và niêm tin là 
điều quan trọng nhất trong bảy sự giàu có cao 
quý. Thêm nữa, tâm bạn thiếu một viên ngọc 
sùng mộ đối với giáo lý hay Đạo sư. Cũng có một 
trạng thái khi bạn bị vướng kẹt trong sự trói buộc 
của thế gian và những tham muốn sự giàu có, 
của cải và bằng hữu. Trong trạng thái khác, bạn 
có thể có một tính khí tiêu cực giống như không 
thể rửa sạch miếng than đen, và bạn liên tục dấn 
mình vào những hành vi thô tục, suy đồi, không 
thể cứu chữa được giống như một con rắn độc. 
Khi chưa từng an định thân, ngữ và tâm bạn, có 
thể bạn chẳng bao giờ kêm giữ được những hành 
động tiêu cực, tác hại, mâu thuẫn với giáo lý. 
Hoặc do bạn thiếu ngay cả một sự quan tâm thực 
sự và nhỏ bé nhất, thậm chí bạn có thể không có 
một dấu hiệu của một tâm hồn đức hạnh, giống 
như một con vật chăm chú nhìn ngôi chùa. Bạn 


có thể bị bỏ lại với những giới nguyện Biệt giải 
thoát và Bồ Tát hoàn toàn gấy bể của bạn, hay 
những hứa nguyện samaya Mật thừa của bạn bị 
xé rách thành từng mảnh bởi miệt thị Đạo sư và 
v.v.. Đây là 'tám tâm thái không thích hợp làm 
cho ta bị cắt rời khỏi Pháp.” 


Hãy cầu nguyện như sau: 


"Khi mười sáu trạng thái bất khả này tấn 
công „con, đe dọa việc thực hành Pháp của 
con, Ôi Guru Rinpoche, xin xoay chuyển tâm 
con hướng về sự thực hành - xin chăm sóc 
con! Các Đạo sư toàn trí Longchenpa và 
Jikmé Lingpa, xin đừng để con lạc vào những 
con đường tà vạy! Lạt ma tràn đây bi mẫn, 
ngài là một với các ngài - xin chăm sóc 
con!” 


Bạn phải thoát khỏi những nghịch cảnh như thế 
bởi một khi bạn rơi vào bất kỳ cái nào trong 
những trạng thái bất khả này, bạn sẽ không có cơ 
hội để thực hành Pháp một cách thuần tịnh và 
đích thực. 


Vào giờ phút này, thân bạn không bị bệnh tật tàn 
phá và tâm bạn không bị đau khổ, bạn cũng 
không là một kẻ nô lệ chịu sự kiểm soát của 
người khác. Vì thế giờ đây là lúc bạn có phẩm 
tính toàn hảo, tốt lành hoàn toàn độc lập này, 
nếu bạn lãng phí sự tự do và những thuận lợi của 
đời người này bởi sự biếng nhác và phóng dật thì 
cần gì phải nói rằng bạn sẽ phải xa lìa những 
bằng hữu, của cải, thân quyến và những người 


thân yêu khi bạn chết! Ngay cả thân thể này mà 
bạn thật yêu quý, nó như ngôi nhà của tâm thức, 
một mình nó sẽ bị đưa ra khỏi chiếc giường và 
mang tới một nơi hoang vắng để những con cáo, 
kên kên, chó và v.v.. xé ra thành từng mảnh. Khi 
điều đó xây ra, tâm thức của bạn sẽ bị cuốn vào 
cõi bardo giống như một lông chim bị thổi tung 
trong gió và sẽ không có gì khác ngoài sự khiếp 
sợ được dành cho bạn. Vì thế bạn nên cầu 
nguyện: 


"Để bảo vệ con thoát “khỏi những nỗi sợ này, 
từ ngày hôm nay, Ôi Guru Rinpoche, xin 
xoay chuyển tâm con hướng về Pháp - xin 
chăm sóc con! Các Đạo sư toàn trí 
Longchenpa và Jikmé Lingpa, xin đừng để 
con lạc vào những con đường tà vạy! Lạt ma 
tràn đây bi mẫn, ngài là một với các ngài - 
xin chăm sóc con!” 


Trong Kinh điển có nói: 


Những người biếng lười và thiểu tỉnh tấn, 
Có thể sống một trăm năm. 

Nhưng nên sống một ít ngày, 

Với sự tỉnh tấn kiên định. 


Và Kho tàng Quý báu Những Giáo huấn Cốt tủy 
(Mengak Rinpoche7 Dzö) nói rằng: 


Đừng vứt bỏ thân người này với những tự do 
và phú bẩm của nó cho kẻ thù là thực phẩm 
và quân áo, 


Đừng vứt bỏ Bô đề tâm vị tha này cho kẻ thù 
là những thừa thấp, 

Đùng vứt bỏ bản tánh của tâm như viên 
ngọc báu cho kẻ thù là sự mê lâm, 

Đừng vứt bỏ hai tích tập như ý cho kẻ thù là 
cuộc đời hiện tại này, 

Đừng vứt bỏ tâm sùng mộ nhiệt thành cho 
kẻ thù là những tà kiến! 


Đây chính là cách bạn nên thực hành./. 


Nguyên tác: "Meditating on Tmpermanence” 
by Chokyi Drakpa 


KHÔNG TIN TƯỞNG Ở SỰ VÔ THƯỜNG 
LÀ DẤU HIỆU CỦA 


NGHIỆP TIỀU CỰC NĂNG NỀ 


Phurpa Tashi Rinpoche 


Các bạn thân mến, sự vô thường là điêu đã được 
các vị Thây lập đi lập lại vô số lần nhưng nhiêu 
người trong chúng ta đã không nhập tâm được 
bao nhiêu. Tôi hy vọng các bạn có thể đọc bài 
này, hãy tự xem xét bản thân và đưa nó vào trái 
tim mình. Trước đây Đức Phật đã giảng rằng 
trong mọi thiên định tương đối, thiên định về lễ 
vô thường thì siêu việt nhất và tạo lập công đức 
bao la. Các Đạo sư Kadampa trong quá khứ đã 
lấy giáo lý về vô thường làm thực hành chính của 
các ngài và đã thành công trong việc giải thoát 
chính mình và người khác khỏi sinh tử nhờ sự 
thực hành tinh tấn. Tương tự như thế, chúng ta 
không nên đánh giá thấp giáo lý này. 


Bởi trong quá khứ, ta không dùng nhiều thời giờ 
vào việc suy niệm về lẽ vô thường nên giờ đây, 
tận đáy lòng ta, ta luôn luôn nghĩ rằng ta sẽ 
không chết. Loại tin tưởng vô căn cứ này đã bám 
chặt vào tâm thức ta. Vì thế, mặc dù ta liên tục 
nghe các giáo lý, trong thực tế, ta chỉ trải qua 
một tiến trình suy nghĩ vê sự vô thường. Trong 
mọi lúc, ta chỉ có thể suy nghĩ trong chốc lát rằng 
đời người khó được, cuộc đời thì vô thường và sự 
sinh diệt là một định luật tự nhiên, và vì thế, cuối 
cùng chúng ta sẽ chết. Mặc dù suy niệm như thế, 
nhưng trong thực tế, ta vẫn tin tưởng mạnh mẽ là 
ta sẽ không chết tức thì. 


Vì sao thế? *Đó là bởi khi Thầy bảo chúng con 
rằng có thể ngày mai chúng con sẽ chết, nhưng 
khi ngày mai đến, chúng con vẫn còn sống và 
khỏe mạnh. Năm ngoái khi Thây giảng cho chúng 
con vê sự vô thường, hóa ra năm nay con vẫn 
còn sống khá tốt.“ Vì thế mặc dù Đạo sư lập đi 
lập lại nhiều lần nhưng bạn vẫn cảm thấy rằng ít 
nhất là trong ít ngày này bạn sẽ không chết. 


Dĩ nhiên là trong thời gian còn sống thì có thể là 
như vậy. Nhưng sẽ tới một ngày khi ấy bạn cảm 
thấy là những gì Đạo sư đã dạy cho bạn thì thực 
sự đúng đắn và khách quan. Nhưng khi thời điểm 
đó xảy ra, cho dù bạn cảm thấy lo sợ và kinh 
hoảng thì đã quá muộn. Xin hãy suy nghĩ một 
cách cẩn trọng. Có bao nhiêu người bạn thân đã 
la bỏ chúng ta? Tôi nghĩ đến những người này 
(những người đã chết), trước đây hẳn là họ cũng 
cảm thấy rằng sinh và tử là một quy luật tự nhiên 
của cuộc đời, và trước đây họ cũng nghĩ về cái 


chết, nhưng bởi nghiệp lực nặng nề đã được tạo 
nên từ vô thủy nên tận đáy lòng họ, họ vẫn nghĩ 
rằng họ không thể chết. Nhưng giờ đây, chẳng 
phải là chỉ còn lại một đống tro và xương từ thân 
thể họ đã sử dụng để hiện hữu? 


Nếu chỉ việc chứng kiến cái chết sẽ mang lại nỗi 
sợ hãi cho những người còn sống thì hãy nhớ 
rằng cái chết nhất định sẽ xảy ra sau một thời 
gian. Đó là điều chắc chắn! Vì thế giờ đây dù 
đang ở đâu, bạn nên hoàn toàn quả quyết rằng 
bạn sẽ phải đối diện với một giây phút như thế. 
Chẳng hạn như, tối nay, khi bạn đặt đầu xuống 
gối để ngủ, có thể bạn sẽ đủ may mắn để thức 
dậy vào ngày mai. Nhưng rồi sẽ đến ngày bạn 
không thể thức dậy được nữa. Sớm muộn gì thì 
ngày ấy cũng đến. Có thể là năm nay và cũng có 
thể là năm tới. Dù là năm nào, trong năm mưởi 
năm, cho dù bạn tự lừa mình thế nào chăng nữa, 
bạn sẽ phải đối mặt với sự thực khách quan này. 
Dù bạn có tin tưởng hay hiểu biết điều này hay 
không, cái chết vẫn sẽ thực hiện kết quả của nó 
trong cuộc đời của chúng ta. 


Trong quá khứ, ta luôn luôn nói rằng nghiệp của 
mình nặng nề. Nghiệp là gì? Mọi quan điểm và 
cách hành xử đối nghịch với Giáo Pháp chân 
chính được gán cho là `\Karma” (nghiệp). Vì thế, ta 
nên xem xét bản thân: sau khi đã bắt đầu học 
Pháp, những cảm xúc và cách hành xử tiêu cực 
đối nghịch với Pháp vẫn thường xuyên xảy ra hay 
chỉ họa hoằn? Nếu nó thường xuyên xảy ra thì 
điều này có nghĩa là nghiệp của ta nặng nề. 

Chẳng hạn như, khi ta nghe nói về sự vô thường, 
tâm ta có một loại năng lực vô lý nào đó liên tục 


lừa dối chúng ta. Ta tin rằng ta sẽ không chết vào 
lúc đó. Đây cũng là dấu hiệu của nghiệp nặng nà. 
Bởi nghiệp sẽ chẳng bao giờ tự hiện diện như một 
con quỷ có mái tóc lởm chởm và chiếc giáo trên 
tay. Đối với bạn, một biểu lộ như thế dường như 
là nghiệp của bạn, nhưng nghiệp sẽ không tự 
hiện diện như thế. 


Vào lúc này, có một vài học viên nhớ lại rằng 
năm ngoái họ đã giết một con cá hay đã giết một 
con gà con. Những nghiệp như thế có nặng nề 
hay không? Theo một quan điểm nào đó thì dĩ 
nhiên là việc làm tổn hại sinh mạng của chúng 
sinh là một dấu hiệu của nghiệp nặng nề. Nhưng 
hãy nhớ rằng nghiệp có nặng nề hay không thì 
tùy thuộc vào sự xuất hiện của nó. Sự xuất hiện 
tự nó không phải là nghiệp tiêu cực, thay vào đó, 
ta nên quán chiếu xem tâm thức và cách hành xử 
của ta có mâu thuân với Giáo Pháp chân chính 
hay không. 


Vì thế khi Đạo sư dạy cho bạn về sự vô thường 
nhưng tâm bạn không thể thâm nhập thực tại này 
một cách tích cực, mà cứ khăng khăng cho rằng 
bạn sẽ không chết, điều này là một cách biểu lộ 
cho thấy nghiệp của bạn nặng nề. 


Như vậy ta nên xóa tan nghiệp lực này ra sao? Ta 
nên nương tựa vào các giáo lý của dòng truyền 
thừa để cắt đứt quan điểm vô căn cứ là ta sẽ 
không chết này. Vì thế ta nên luôn luôn liên tục 
suy niệm về sự vô thường. Vẫn đề này vô cùng 
quan trọng! 


http://bodhiactivity.wordpress.com/tag/imperma 
nence/ 


BÀI CA THỐNG THIẾT 
VỀ SỰ VÔ THƯỜNG 


Pháp Vương Jigme Phuntsok 


1. Bậc tạo dựng mạn đà la tụ hội, hóa hiện và 
bao la của mọi Bổn Tôn, Pháp Vương vô song 
Mipham Rinpoche, xin an lập chiếc đĩa hoa sen kỳ 
diệu trong trái tim con và xin hát một cách tự 
nhiên những bài ca về sự vô thường. 


2. Cánh đồng mùa hạ ngập tràn hoa cỏ và vui vẻ 
như một xứ thần tiên, nhưng đến mùa đông, khi 
bị sương giá, gió, mưa và băng tuyết tàn phá, ta 
càng thêm đau buôn bởi cảnh tượng hoang tàn, 
lạnh lẽo. 


3. Trong khu vườn tráng lệ và nhiều màu sắc, 
những con ong cần cù, đáng yêu nhìn nhau và 


hát những bài ca êm tai. Mặc dù tất cả mọi người 
đều ước muốn thời gian tuyệt vời, vui nhộn, và 
lãng mạn của cuộc đuổi bắt kéo dài mãi mãi, 
nhưng làm sao họ né tránh được nghiệp quả của 
những đời trước? 


4. Trong khu rừng sum suê, những con chim cu 
líu lo và hát ca vui vẻ; âm thanh êm tai và trong 
như tiếng bạc của chúng lôi cuốn mọi người; một 
sự dâng hiến tuyệt vời! Tuy nhiên, khi sắp đến 
đầu thu, nếu ta nhớ lại những điều này thì đó quả 
là một vị Thầy siêu phàm biểu thị sự vô thường 
của cuộc đời! 


5, Qua cơn mưa bụi, một câu vồng sáng chói và 
nhiều màu sắc trong bầu trời được tô điểm bằng 
những đám mây trắng, nhẹ nhàng và tao nhã biết 
bao! Nếu suy niệm nghiêm cẩn, quý vị sẽ nhận ra 
đó là một ảo ảnh sâu sắc và sinh động về sự vô 
thường. 


6. Vào mùa thu, những đám mây trắng chồng 
chất lên nhau thật thân thiết, giống như những 
đỉnh núi không ngừng phủ tuyết. Ngay lập tức, 
chúng biến mất trong bầu trời không để lại chút 
dấu vết. Chẳng phải tất cả những ẩn dụ này là để 
dành cho những người có ý hướng từ bỏ `*Mọi vinh 
quang và hạnh phúc trong đời này đang trôi đi và 
không xác thực” hay sao? 


7. Những vũ trụ kiên cố và bao la gồm ba ngàn 
thế giới sẽ hoàn toàn bị hủy diệt bởi những tai 
họa của nước, lửa, và gió, vì thế những cung 
điện, vườn tược và những bức tường được xây 
dựng bởi chúng sinh tâm thường thì còn khó giữ 
gìn và không đáng tin cậy hơn nữa. 


8. Ngay cả những vị trời và risi (hiên nhân) là 
những người có thể sống lâu hơn một kiếp, có sự 
thấu thị và an trụ hỉ lạc trong thiên định cũng 
không thể trốn thoát và bị trói buộc khi đối diện 
Thần Chết và những kẻ thù của họ. Thật là một 
tư tưởng sai lầm và xấu ác khi tin rằng ta có thể 
tránh khỏi cái chết. 


9, Trong quá khứ, có một ít vị được gọi là 
"Chuyển Luân Thánh Vương” cai trị bốn đại lục và 
có năng lực kêu gọi hàng trăm người đi vào hành 
động, nhưng giờ đây những gì họ để lại cho hậu 
thế chỉ là ký ức về thanh danh trong thời đại huy 
hoàng của họ. Vì thế, thân thể yếu ớt của chúng 
ta cũng không thể có chút thực chất nào. 


10. Các Đức Như Lai và Bồ Tát đã hoàn thiện mọi 
sự tịnh hóa che chướng và đạt được chứng ngộ 
thì như vô số vì sao trên bầu trời. Tuy nhiên, để 
biểu thị sự vô thường, các ngài đã lần lượt thị 
hiện việc nhập niết bàn. Tất cả những hiện tượng 
này cho ta thấy rõ nguyên lý vô thường. 


11. Tại ngôi chùa vĩ đại Samye có viên bảo ngọc 
được tôn trí trên đỉnh, nơi được tán thán là cối 
tinh độ, khi nhớ lại những cảnh tượng sống động 
của Ba Đấng Tôn quý, các Đạo sư và Đức Vua, 
(1) tôi không thể không hân hoan và vui sướng. 
Tuy nhiên, khi trở lại với thực tế, làm sao tôi 
tránh khỏi nỗi buôn sầu, tan nát. 


12. Không lắng nghe và quán chiếu đúng đắn về 
những pho Kinh và Luận siêu việt, là những gì có 
thể chống cự sự truy xét bằng ba cách, không thể 
chặt đứt gốc rễ sinh tử bởi chỉ hành động phù hợp 
với sự suy nghĩ và ước đoán của riêng ta. Trái lại, 


ta sẽ lập gia đình, có con, và có rất nhiêu thành 
viên trong gia đình, trở nên già yếu; và khi cái 
chết đến, vị tu sĩ già bị buộc phải tái sinh và đi 
đến những cõi thấp bởi đã không thực hành đức 
hạnh. 


13. Nếu người không tinh tấn nghiên cứu và thực 
hành Kinh điển, điều huyền diệu và tâm - Kinh Ý 
nghĩa Cô đọng (Kinh), Mạng lưới Huyền diệu 
(Pháp Kỳ diệu) và Mười tám Mật điển Mẹ-Con 
(Tâm); mà chỉ chú ý đến các nghi lễ, chẳng hạn 
như đánh trống, thổi kèn Trung quốc hay sự trình 
diễn khác, như ý nghĩa sâu xa của Giáo Pháp; 
tiêu phí một cách bất thiện và tham lam của cải 
do tín chủ cúng dường; khi cái chết đến, mọi ác 
hạnh của người ấy sẽ bị phơi bày. 


14. Các nhà sư trẻ trong các tu viện thì thông 
minh và hùng biện biết bao! Quý vị toàn tâm 
toàn ý khi bám chặt vào việc giảng dạy và tranh 
luận, nhưng đến khi quý vị nhận được danh hiệu 
Geshe, tóc quý vị sẽ bạc trắng như những con ốc 
xà cừ. Mọi hạnh phúc thế tục mà quý vị tận 
hưởng không thể thoát khỏi số phận phù du của 
những đóa hoa ưu đàm. 

15. Các hành giả bê ngoài hững hờ với công đức 
của con đường tu tập, chẳng hạn như giới, định 
và tuệ, mà nhất quyết kiếm tìm lợi lạc của cuộc 
đời hiện tại! Quý vị không thể đi tới đích ngay cả 
khi cái chết đến và định luật nghiêm ngặt của 
Thần Chết không trì hoãn và loại trừ ail 


16. Những ông già bạc tóc và lão suy! Quý ông 
vẫn đang dự trù kế hoạch cho những tháng năm 
của đời mình mà không chú ý đến tuổi tác như 


thể không biết rằng mình như một ngọn đèn bơ 
cạn kiệt; hành trình của cuộc đời này sắp kết 
thúc. Sao quý ông không nghĩ rằng bây giờ là lúc 
chuẩn bị một ít tiền của cho chuyến du hành 
trong trạng thái trung ấm sau cái chết? 


17. Những thanh niên và thiếu nữ tràn đầy sức 
sống và đang độ thanh xuân! Các bạn tự hào về 
tuổi trẻ mau chóng của mình và chẳng bao giờ 
thoáng nghĩ đến cái chết, nhưng không ai biết 
được khi nào cái chết đến. Khi những sứ giả của 
Thần Chết đến và tròng giây vào cổ các bạn, các 
bạn cảm thấy ân hận thì đã quá trề. 


18. Những cô cậu đến tuổi dậy thì tìm thấy ở 
nhau sự hoàn toàn cảm thông và tâm đầu ý hợp! 
Các bạn không ngớt trao cho nhau những viên 
kẹo dưới bụi hồng, nghiêm trang thê thốt sẽ 
thương yêu nhau mãi mãi, mơ màng sẽ là bạn 
đồng hành bên vững của nhau và không bao giờ 
chia cách, nhưng dù các bạn làm gì chăng nữa, 
không ai có thể tiên đoán được là các bạn sẽ sống 
lâu đến mức độ nào. 


19. Những người giàu có, quý phái và có vận 
mệnh hoàn hảo trong quá khứ đã trở thành 
những người cùng khốn. Khi những cảnh tượng 
này được phóng chiếu rõ ràng trên tấm gương 
của tâm thức, làm sao ta không cảm thấy thống 
thiết và mỏi mệt vê mọi hiện tượng bị nhiễm ô? 


20. Bộ ba mươi chiếc răng trẳng trẻo của quý vị 
đã rụng rơi đây đó. Những vết nhăn phủ đầy thân 
thể quý vị như những đường núi xoắn xít với 
nhau. Mọi cảnh tượng của sự già yếu là những 
cảnh báo lặng thầm: chẳng mấy chốc quý vị sẽ 


chết. Nếu quý vị vẫn u mê và rối trí, làm sao quý 
vị có thể khác biệt với những con yak? 


21. Xuân qua thu lại, cùng thời gian này vào năm 
tới, vô số người sẽ gáp phải cái chết của mình. Ai 
có thể quả quyết rằng bạn không phải là một 
người trong số đó? Vì thế, đời sau thực sự không 
quá xa! 


22. Một trăm năm nữa, chẳng ai có mặt vào lúc 
này trên trái đất còn sống. Mọi sự sống buộc phải 
chết đi. Trong hình tướng mê lầm như giấc mộng 
phù du này, đâu là ý nghĩa của việc theo đuổi lợi 
lạc của cuộc đời hiện tại? 


23. Hầu hết những người bạn tốt cùng độ tuổi với 
tôi giờ đã trôi dạt vô định đến những xứ sở khác. 
Nhiều đời người đã rơi vào bóng tối của trạng thái 
trung ấm. Làm sao một mình tôi có thể hiện hữu 
trong thế giới này? 


24. Khi những sứ giả toàn thẳng của Thần Chết 
đến, cho dù dấu mình trong một lâu đài không 
thể bị hủy hoại và hoàn toàn vững chắc, được 
mười ngàn quân lính trang bị áo giáp và vũ khí 
canh chừng, ta vẫn không thể sống trong thế giới 
này dẫu chỉ một chốc lát. 


25. Cho dù của cải và châu báu của quý vị có thể 
bao phủ toàn thể ba cõi, các sứ giả của Thần 
Chết không để cho quý vị hối lộ. Ngay cả Phạm 
Thiên và Trời Đế Thích cai trị ba ngàn thế giới 
cũng không thể thoát khỏi cái chết. 


26. Cho dù quý vị có vẻ duyên dáng và dễ thương 
như một cầu vồng ở chân trời, dù quý vị có khêu 
gợi và hấp dẫn với đủ mọi khéo léo để tán tỉnh, 


phỉnh phờ và lôi kéo, thủ thuật của quý vị không 
thể làm lay động ngay cả một sợi lông của đạo 
quân Thần Chết khát máu. 


27. Sau khi chứng kiến nhiêu người, dù đau ốm 
hay khỏe mạnh, đã lần lượt ra đi, ta nên nghĩ 
tưởng và suy niệm một cách cẩn trọng theo cách 
này: tất cả những điều này là hồi chuông cảnh 
báo và thúc bách về sự chắc chẳn của cái chết 
của riêng tôi, vì thế tôi phải chuyển tâm vào con 
đường vĩ đại của thực hành tinh tấn để đạt được 
giải thoát. 


28. Những vị lãnh đạo và viên chức vĩ đại cai trị 
hàng trăm và hàng ngàn gia đình của nhiều bộ 
tộc! Khi cái chết đến, quý vị không có tự do để 
đem theo mình một miếng thực phẩm, còn nói gì 
đến việc mang theo thuộc hạ. Vào lúc đó, chỉ có 
Giáo Pháp chân chính và siêu việt là tuyệt đối lợi 
lạc, vì thế xin đừng mãi trì hoãn và lãng phí thời 
gian. 


29. Khi mọi hiện tượng trong đời này hoàn toàn 
ngừng dứt, đau khổ xuất hiện như kết quả của 
nghiệp, cho dù quý vị có bao nhiêu người thân, 
bè bạn và người đồng hành, chẳng ai có thể chia 
sẻ chút nào với quý vị. Cho dù quý vị kêu khóc 
cho đến khi mặt đẫm lệ, điều ấy chẳng mang lại 
sự thay đổi hay giúp đỡ nào. Chớ để cái chết 
đánh bại, mà từ nay trở về sau hãy hiến mình cho 
việc thực hành Pháp, là điêu mang lại lợi lạc vào 
lúc chết! 


30. Nhờ suy niệm nghiêm cẩn, quý vị sẽ nhận ra 
rằng mọi hiện tượng của thế giới vật chất bên 
ngoài và thế giới chúng sinh bên trong là những 


quyển sách giáo khoa biểu thị sự vô thường của 
cuộc đời. Những tình cảm phóng xuất tự nhiên từ 
trái tim tôi thì vô vàn, nhưng ở đây tôi chỉ có thể 
hiến tặng quý vị một bài ca Giáo pháp như mây 
cho quý vị, những người bạn thân thiết của tôi! 


31. Những người bạn thân mến trong cùng một 
trại! Hãy bảo đảm là sẽ liên tục lắng nghe điều 
này: mọi sự trong luân hôi sinh tử thật không 
đáng tin cậy. Để đạt được sự giàu có lâu dài, 
hoàn hảo và không ô nhiễm của đại lạc, từ nay 
trở đi, quý vị nên mặc áo giáp tinh tấn để toàn 
tâm thực hành Giáo Pháp! 


32. Từ nay cho đến khi không gian diệt tận, cầu 
mong con có thể kính lễ vị Bảo trợ - Đức Văn Thù 
mà không thối chuyển; cùng lúc đó, giảng dạy 
Giáo Pháp sâu xa cho chúng sinh và đạt được trí 
tuệ và năng lực tâm thức như Đấng Chiến Thắng 
Văn Thủ! 


Trên đây là 32 vần kệ, một con số kỳ diệu, là 
những cảm xúc chân thành phóng chiếu tự nhiên 
từ trái tim tôi. Những lời thỉnh cầu liên tục của 
Otse Yana, một người bạn tốt, là thuận duyên và 
tâm từ bỏ mãnh liệt đối với sự vô thường trong 
tâm tôi là nguyên nhân sâu xa khiến tôi, 
Ngawang Lodro Tsungmed, biên soạn bài kệ này 
vào ngày 27 tháng Giêng năm 1964. Cầu mong 
đó là điều kiết tường! 


Chú thích: 


(1) Ba Đấng Tôn quý, các Đạo sư và Đức 
Vua: Đức Padmasambhava, Shantarakshita 
và Vua Trisong Detsen. 


Nguyên tác: "The Lament That Teaches the 
Impermanence of Life - the Melodious Sound 
of a Waterfall” by Dharma King Jigme 
Phuntsok 


http://www.khenposodargaye.org/2013/04/the 


-lament-that-teaches-the-impermanence-of- 
|ife-the-melodious-sound-of-a-waterfall 


NHỮNG CHUẨN BỊ THIẾT YẾU 
Đức Orgyen Kusum Lingpa 


Ba bardo thứ nhất mà chúng ta sẽ thảo luận là ba 
bardo mà ta có thể làm việc với chúng trong đời 
này. Cái đầu tiên được gọi là Bardo Đời Này, nó 
tương tự như một con chim sẻ đi vào tổ của nó. 
Thứ hai là Bardo Thiền định tương tự với một đứa 
trẻ lạc loài lần đầu tiên được gặp cha hay mẹ nó. 
Thứ ba là Bardo Trạng thái Mộng tương tự như 
việc thắp một ngọn nến hay đèn bơ trong một 
căn phòng tối. Nếu các bạn có thể chứng ngộ 
trạng thái tỉnh giác nội tại trong mỗi một của 
những bardo này trong đời các bạn, thì các bạn 
sẽ được chuẩn bị cho các trạng thái trung gian 
theo sau. Điều quan trọng là ghi nhớ trong tâm 


rằng thật khó gặp được Pháp trong đời này và 
cho dù các bạn có thể tiếp xúc với nó, các bạn có 
thể không sẵn sàng đối với việc đó. Điều này 
giống như một em bé chưa từng nghe nói tới các 
vấn đề cao siêu và cân phải được giáo dục từ từ. 


Một trong các kỹ thuật mà tôi sẽ đưa ra trong các 
buổi thảo luận tiếp theo là phowa, sự chuyển di 
tâm thức vào lúc chết. Đây là một thực hành 
quan trọng cho những ai không có nhiều cơ hội 
thực hành trong đời họ. Pháp phowa chuẩn bị cho 
các bạn đối với lúc chết. Có nói rằng chỉ nhờ nghe 
danh hiệu Đức Phật A Di Đà, suối nguồn của dòng 
truyền thừa phowa, mà lợi lạc to lớn được thọ 
nhận. Ngay cả một người với ác nghiệp to lớn 
cũng có thể đạt được giải thoát nhờ phowa. Đây 
là một kỹ thuật mà tôi muốn dạy các bạn. Nếu 
các bạn thành công trong thực hành phowa thì nó 
sẽ giảm bớt việc có thể phải tái sinh trong các cõi 
thấp. 


Ở Tây Tạng, là nơi hầu hết dân chúng là hành giả 
Phật Giáo, khi có người chết, các vị sư và Lạt ma 
được mời đến để cử hành các buổi lễ nhân danh 
người qua đời trong bốn mươi chín ngày. Thời kỳ 
chuyển tiếp giữa cái chết và đời sau thường được 
tin là kéo dài trong khoảng thời gian đó. Các buổi 
lễ được cử hành trong thời gian đó và nhiều sự 


cúng dường được thực hiện nhân danh người 
chết. Mười ngàn ngọn đèn bơ có thể được dâng 
cúng hoặc một ngàn lá cờ cầu nguyện và v.v... 
Nhiều thực hành được tiến hành vào lúc chết để 
giúp cho việc dẫn dắt người chết qua giai đoạn 
chuyển tiếp. Nếu người chết đã nhận các giáo lý 
bardo là sự giải thoát nhờ sự nghe trong đời họ, 
thì các Đạo sư sẽ tụng đọc các giáo lý đó trong 
thời kỳ chuyển tiếp bốn mươi chín ngày. Việc này 
trợ giúp để giải thoát những người chết khi các 
tập quán của đời trước của họ đã chín mùi trong 
tâm thức họ. Điều tối quan trọng là phải chuẩn bị 
cho lúc chết trong khi các bạn còn sống và có thể 
làm điêu đó. Nếu các bạn quen thuộc với phowa 
và thành tựu nó trong đời này thì vào lúc chết, nó 
có thể được sử dụng để thành tựu sự giải thoát. 


Khi các bạn đi ngủ vào ban đêm, các bạn có thể 
có nhiều giấc mơ đôi khi có thể khiếp hãi và có 
lúc thì vui sướng. Vào lúc chết, sẽ không như thế. 
Nếu các bạn không chuẩn bị thì nó sẽ là một kinh 
nghiệm chẳng vui thú chút nào. Nếu các bạn đã 
tích tập ác hạnh trong các đời quá khứ cũng như 
trong đời này, thì chắc chắn các bạn sắp gặp khó 
khăn to lớn và sắp kinh nghiệm nỗi đau khổ ghê 
gớm. Nếu các bạn không từng nhận lãnh các Giáo 
Pháp và không thực hành chúng, thì đơn giản là 
các bạn sẽ không biết phải làm gì. Sau khi nhận 


các giáo huấn phowa, các bạn cần phải thực 
hành. Điêu này bao gồm các sự trì tụng và thiền 
định. Các bài trì tụng này có thể được thực hiện 
bằng Anh ngữ. Các bạn phải chuẩn bị tâm các 
bạn vì sẽ không vui thú đâu. Tôi mong ước nó sẽ 
vui vẻ. Bản thân tôi không muốn sợ Thần Chết 
nhưng tôi thực hành bởi vì có một đời sau, và vào 
lúc chết tâm không bốc hơi như nước hoàn toàn 
biến mất một cách đột ngột. Tâm không như một 
ngọn lửa có thể bị dập tắt. Tâm hay ý thức là một 
tiếp nối tương tục. Nếu ta không được chuẩn bị 
cho cái chết của mình thì tâm ta sẽ tiếp diễn 
trong bardo, ở đó nó sẽ bắt gặp những kinh 
nghiệm khó khăn và không vui thú. Nếu các bạn 
đã thực hành Pháp, các bạn sẽ trải qua trạng thái 
chuyển tiếp này trong một cách thế tương đối an 
bình, tái sinh trong một cối giới cao. Nếu các bạn 
thực sự thành tựu Pháp các bạn sẽ được giải 
thoát, chứng ngộ trạng thái Dewachen, Cðối Cực 
Lạc. Điều đó thật khó. Các bạn sẽ phải chuẩn bị 
kỹ lưỡng cho việc ấy. Nếu các bạn không từng 
thực hành Pháp, các bạn sẽ trải qua nỗi đau khổ 
ghê gớm và có thể tái sinh trong các cõi thấp. Để 
né tránh điều đó, các bạn cần thọ nhận các giáo 
lý, thực hành và tự chuẩn bị. Nếu các bạn đã 
được chuẩn bị thì không thể tái sinh trong các cõi 
thấp. Các bạn sẽ không rơi trở lại vào cõi sinh tử 


một cách dễ dàng. Đây là điều cho ta thấy sự 
thực hành thì hữu hiệu ra sao. Nó giống như đi 
trên một máy bay phóng thẳng tới đích mà không 
quay trở lại, một cú bay trực tiếp. Các bạn sẽ 
không bao giờ trở lại ba cõi thấp nữa. 


Suối nguồn của dòng truyền thừa phowa là Đức 
Phật A Di Đà Pháp Thân, đấng xuất hiện trong 
hiển lộ Báo Thân là Đức Avalokiteshvara (Quán 
Thế Âm), và đấng đến thế giới này trong hiển lộ 
Hóa Thân là Đức Padmasambhava (Liên Hoa 
Sanh). Đức Padmasambhava truyền các giáo lý 
này cho một trong hai mươi lãm đệ tử của ngài là 
dịch giả Luïi Gyaltsen, là vị sau đó hóa thân là 
Karma Lingpa. Karma Lingpa truyền giáo lý này 
cho con trai của ngài, và chúng lần lượt được 
truyền cho cháu ngài. Những giáo lý về các Bổn 
Tôn hòa bình và phẫn nộ được phân chia thành 
giai đoạn phát triển và giai đoạn thành tựu. Giai 
đoạn phát triển bao gồm nhiều sadhana trong khi 
giai đoạn thành tựu chủ yếu chú tâm tới sáu 
bardo. 


Như tôi đã đề cập đêm trước, ngài Karma Lingpa 
sinh ở Khongpo, Tây Tạng, khoảng năm trăm 
năm trước. Ngài đã khám phá terma này trước 
mặt nhiêu nhân chứng. Đây là một terma đất và 
liên quan tới các Bổn Tôn hòa bình và phẫn nộ 


bắt nguồn từ Đức Phật nguyên thủy 
Samantabhadra (Phổ Hiền) và Năm Bộ Phật. 
Chính trong các giáo lý bardo này, Đức 
Vajrasattva (Kim Cương Tát Đỏa) là bậc Thầy và 
Bổn Tôn chính nhưng điều đó cần được hiểu là 
ngài tượng trưng cho tỉnh túy của tất cả các Bổn 
Tôn hòa bình và phẫn nộ, Năm Bộ Phật và Đức 
Phổ Hiền. Đức Vajrasattva là một hiển lộ Báo 
Thân. Ngài màu trắng và được tô điểm với mười 
ba món trang sức và y phục của một Bổn Tôn Báo 
Thân. Ngài là hiện thân của sự hỉ lạc hay viên 
mãn. Ngài cầm một chày kim cương trong bàn 
tay phải ở ngang trái tim và một cái chuông trong 
bàn tay trái ở ngang hông. Có nói rằng chỉ bằng 
cách nghe danh hiệu Đức Vajrasattva cũng đem 
lại những ân phước lớn lao, ngay cả những người 
bị thúc đẩy bởi sân hận có những khuynh hướng 
phải tái sinh trong cối địa ngục cũng sẽ được giải 
thoát khỏi các thiên hướng vê nghiệp của họ. Nếu 
họ có đức tin, họ sẽ được giải thoát trong cõi 
thuần tịnh của Đức Phật Vajrasattva, Cối HỈ Lạc 
Hiển lộ. 


Tôi đã được thỉnh cầu dạy bardo trong sáu ngày. 
Thông thường, nếu như các giáo lý này được 
truyền dạy trong hình thức cô đọng nhất của 
chúng thì sẽ phải mất bốn mươi chín ngày tương 
ứng với giai đoạn bốn mươi chín ngày sau khi 


chết, trong thời gian này tâm thức ta thường du 
hành trong trạng thái trung ấm. Trạng thái đó là 
gì ? Đó là trạng thái sau khi chết khi tâm thức 
tách khỏi xác và lang thang, tìm kiếm một thân 
xác, có vô số kinh nghiệm tương tự một người 
lang thang kinh nghiệm trong trạng thái mộng 
mỗi đêm. Lang thang là một từ tuyệt vời cho loại 
kinh nghiệm này vì nó là một cảm thức khá vô 
định, đi đó đi đây, không thực sự có bất kỳ mục 
đích nào. Tâm thức bị thúc đẩy bởi các gió nghiệp 
và đối với hầu hết chúng sinh điêu đó đem lại đau 
khổ. 


Ở Tây Tạng, khi người nào đó đang hấp hối, một 
Lạt ma (Đạo sư) được mời đến bên giường người 
ấy để cử hành pháp phowa. Sẽ lợi ích khi mời một 
Lạt ma có mối liên hệ thân thiết với người hấp 
hối, được người ấy tin cậy. Đôi khi hai vị Lạt ma 
được mời đến. Và trong những trường hợp gia 
đình có thể làm được điều đó, nhiều Lạt ma và 
các tu sĩ được thỉnh đến để cử hành các buổi lễ 
vào lúc chết và suốt thời gian bốn mươi chín ngày 
sau đó. Các buổi lễ rất quan trọng được cử hành 
liên quan tới giai đoạn chuyển tiếp này, tất cả 
chúng được lấy ra từ sự khám phá terma về sự 
giải thoát nhờ sự nghe này. Các Lạt ma có trách 
nhiệm đối với việc xử lý tử thi. Ở Tây Tạng không 
có tục lệ hỏa thiêu tử thi. Thay vào đó, nó được 


đem đến một nơi riêng biệt, sự thực hành Chod 
(1) được tiến hành, và các con chim kên kên được 
mời đến dự tiệc trên các thi hài. Đây là một 
quang cảnh ngoạn mục để nhìn ngắm. Tất cả các 
nghi lễ được cử hành nhân danh người chết là các 
khía cạnh bên ngoài của sự giải thoát nhờ sự 
nghe. 


Khía cạnh bên trong của sự giải thoát nhờ sự 
nghe là thực hành thực sự mà người chết đã 
thành tựu trong đời họ. Hơn nữa, điều vô cùng 
quan trọng là phải thực hành các giáo lý này bởi 
không có tu tập này, các bạn không có ý niệm về 
nơi các bạn đang đến khi các bạn chết. Rất có thể 
các bạn đi vào các cối thấp nhưng các bạn không 
có khả năng để biết điều này. Một ít người sẽ đi 
đến Cõi Cực Lạc mà không có sự chuẩn bị nào. 
Một số sẽ đi thẳng xuống các cõi địa ngục. Vì 
không có sự bảo đảm nên dường như hoàn toàn 
hợp lý khi chuẩn bị cho giây phút đó trong khi các 
bạn có cơ hội. 


Mỗi đêm chúng ta đi ngủ và trước khi ta thức dậy 
vào buổi sáng, các giấc mơ xảy ra, đó là một kinh 
nghiệm nhất thời. Đây là một sự tương đồng hảo 
hạng đối với kinh nghiệm bardo khi chúng ta giã 
từ đời này, cho tới lúc tâm thức thành công trong 
việc gặp được thân kế tiếp của nó và chúng ta có 


một tái sinh mới, đó là trạng thái trung ấm trong 
đó tâm thức phải lang thang vơ vẩn. Kinh nghiệm 
này có thể rất khủng khiếp. Trừ phi chúng ta 
chuẩn bị cho trạng thái trung ấm này, còn không 
sẽ là nỗi đau khổ to lớn. Ngoài Pháp ra, các bạn 
sẽ không bao giờ tìm thấy bất kỳ điêu gì quan 
trọng để chuẩn bị cho sự chuyển tiếp ấy trong đời 
này. Khi tôi nhìn xung quanh và thấy tất cả các 
bạn nỗ lực chờ đợi để nhận các giáo lý về sáu 
bardo, điêu ấy thực sự đáng kinh ngạc. Tất cả các 
bạn hết sức may mắn có được cơ hội nhận lãnh 
các giáo lý này và thật cởi mở khi nghe và thực 
hành chúng. Tôi cảm thấy thực sự chắc chắn là 
không ai trong các bạn sẽ phải tái sinh trong các 
cối thấp. Điêu ấy khiến tôi rất sung sướng nhưng 
tôi muốn khuyến khích các bạn cần có lòng sùng 
mộ mãnh liệt, giữ samaya trong sạch, và ghi nhớ 
rằng mặc dù có những việc nào đó mà các bạn 
phải thực hiện trong đời này chẳng hạn như tạo 
nên một đời sống tươm tất và sống một cách 
thoải mái, điều quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị 
cho lúc chết. 


Cho dù có thể các bạn không tin tưởng tôi và sẽ 
không thực sự tin tôi cho tới khi giây phút ấy đến 
với các bạn, có đó một bardo và có một Thần 
Chết, Shinje Chokyi Gyalpo, ông ta đến viếng các 
bạn vào lúc các bạn chết. Thần Chết sẽ ở đó để 


giúp các bạn đánh giá các tích tập vê nghiệp của 
các bạn và vào lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ ràng các 
bạn là ai và tình trạng nguy nan của các bạn ra 
sao. Khi nói điều này tôi có cảm tưởng là các bạn 
có thể không hoàn toàn tin tưởng tôi. Hãy tin tôi, 
có một Thần Chết sẽ đến thăm các bạn, nghiệp 
của các bạn sẽ được cân đo, có một bardo, và có 
các cõi thấp. Những điêu này thì thật như kinh 
nghiệm về việc đang có mặt ở đây tối hôm nay. 
Nó cực kỳ khủng khiếp và ghê sợ, và cho tới khi 
giây phút ấy đến, các bạn vẫn sẽ không tin nó. 
Nhưng khi lúc ấy tới, các bạn sẽ cảm thấy hối tiếc 
ghê gớm vì cho dù các bạn không ưa thích Pháp 
trong đời mình, các bạn sắp cần đến nó vào lúc 
các bạn chết. Vì thế, tại sao bây giờ không ưa 
thích Pháp và thực hành nó một khi các bạn có cơ 
hội để làm điều đó. Vào giờ chết của các bạn, các 
bạn sẽ bị tràn ngập bởi sự ân hận và những giọt 
nước mắt sẽ tuôn ra trong đôi mắt các bạn. Thậm 
chí các bạn có thể ngất đi vì sợ hãi và hối tiếc. 
Hẳn là khôn ngoan khi làm điều nào đó về Pháp 
ngay bây giờ và hãy tin tôi là không có điều gì tốt 
đẹp hơn mà các bạn có thể làm cho chính các 
bạn. 


Bây giờ chúng ta bắt đầu với các giáo huấn chuẩn 
bị cho sáu bardo. Có hai phần: điều phục tâm và 
tịnh hóa dòng tâm thức của ta. Các bạn cần hiểu 


rằng bản tánh của sinh tử là đau khổ. Nếu các 
bạn không hoàn toàn thấu hiểu nỗi khổ của sinh 
tử thì tâm các bạn sẽ không từ bỏ sự tham luyến 
với sinh tử và sẽ tiếp tục tái sinh trong luân hồi 
sinh tử. Sẽ có một khuynh hướng muốn quay đầu 
lại. Phương pháp để phong tỏa lối vào sinh tử là 
hiểu rõ bản tánh của nó, các cạm bẫy và đau khổ 
của nó, và đối mặt trực tiếp với thực tại đó. 


Một phương pháp để làm việc với điều này là thực 
hành ở một nơi hoàn toàn khó chịu. Trong bản 
văn có nói, ta nên đi tới một nơi không có các 
tiện nghi. Có lẽ các bạn có thể đi tới một túp lều 
cũ đổ nát chẳng có gì hấp dẫn, không có chút 
tiện nghi hay bất kỳ vẻ lôi cuốn nào. Một nơi bị 
bỏ phế, không được chăm sóc và cỏ mọc tràn lan. 
Ở một nơi như thế các bạn sẽ cảm thấy hoàn 
toàn cô độc một cách tự nhiên. Loại nơi chốn này 
thật lý tưởng để cử hành thời khóa đầu tiên của 
thực hành này được thực hiện như một cuộc nhập 
thất. Cách khác có thể làm là thực hành trong 
một nghĩa địa là nơi có những thứ thường xuyên 
nhắc nhở về cái chết và sự vô thường, hay một 
nơi có các tử thi nằm lộ thiên mặc dù điều đó có 
thể hơi khó thực hiện ở xứ này. Nếu các bạn có 
thể nhìn thấy các tử thi thối rữa hay các thú vật 
hoang dã, đe dọa, đó sẽ là một kinh nghiệm 
khủng khiếp. Thịt da rữa nát của một xác chết và 


các quang cảnh khiếp hãi khác sẽ được dùng như 
một nhắc nhở về lẽ vô thường và cái chết cũng 
như về các lợi lạc của Pháp. Theo cách này, ta sẽ 
phát triển một ước muốn mãnh liệt thực hành 
Pháp. Các bạn nên đi một mình tới một nơi như 
thế và hãy thực hành. Yogi vĩ đại Milarepa là một 
kiểu mẫu cổ điển của những người đã từ bỏ và 
thực hành ở những nơi chốn khủng khiếp. 


Các bạn có thể hỏi: *Nỗi đau khổ mà chúng ta có 
ý định biết tới là gì?” Các bạn nên biết rằng bản 
tánh của sinh tử là nỗi đau khổ toàn khắp, ở đó 
chúng sinh kinh nghiệm sự đau đớn và hỗn loạn 
ghê gớm. Khi các bạn suy xét về nỗi nguy khốn 
của chúng sinh là những người muốn được hạnh 
phúc nhưng tuy thế phải tiếp tục chịu đau khổ 
trong sáu cõi, các bạn sẽ không cảm thấy điều gì 
ngoài lòng bi mẫn đối với họ. Nỗi khổ của chúng 
sinh thì tương tự nỗi khổ mà các bạn sẽ kinh 
nghiệm một khi bị giam cầm trong một hầm lửa 
hay bị mắc kẹt vô hy vọng trong một cái chuồng 
với những con rắn độc. Có nhiều sự giống nhau 
trong bản văn gốc về những hoàn cảnh đau khổ 
khủng khiếp trong đó chúng sinh nhận ra thân 
phận chính mình bao lâu mà họ còn ở trong các 
cối sinh tử. Đây là một nơi chốn của sự đau đớn 
và khốn khổ không thể chịu đựng nổi. 


Các bạn cần suy tưởng về những cối sinh tử khác 
nhau và nỗi khổ được kinh nghiệm trong những 
cõi đó. Và đặc biệt là các bạn nên tập trung vào 
nỗi khổ của ba cõi thấp là nơi không bao giờ có 
một giây phút hạnh phúc. Hoàn toàn chỉ là đau 
khổ. Thật ra, không bao giờ có chút hạnh phúc 
vĩnh cửu nào trong sinh tử. Hạnh phúc được kinh 
nghiệm ở đây thì nhất thời và ngắn ngủi. Chính 
trong đại dương đau khổ này mà tất cả chúng 
sinh trong sáu cõi tôn tại vào lúc này. Khi các bạn 
suy nghĩ về điều này, các bạn cần hiểu rằng nó 
hoàn toàn không thể chịu đựng nổi và hiểu rằng 
có điêu gì đó phải được thực hiện. 


Một khi các bạn đã củng cố sự xác tín này, các 
bạn bắt đầu thực hành thực sự bằng cách quán 
tưởng vị Thầy gốc của các bạn trong không gian 
bên trên các bạn như một hiển lộ huyễn hóa với 
một sự biểu lộ hơi phẫn nộ, đeo sáu loại trang 
sức bằng xương, tay phải ngài cầm một cái móc 
bằng ánh sáng. Từ cái móc bằng ánh sáng này 
một tia sáng cầu vồng như-một sợi thừng đi vào 
tim các bạn. Vào lúc đó, cùng với Đạo sư, các bạn 
được kéo lên Dewachen, Cõi Cực Lạc. Sau đó, các 
bạn lập tức xuất hiện như vị Đạo sư với một cái 
móc bằng ánh sáng trong bàn tay phải của bạn 
và từ đó phát ra các tia sáng như-cầu vồng, tóm 


lấy trái tim của tất cả chúng sinh và làm cho họ 
hợp nhất với các bạn và Đạo sư gốc ở Dewachen. 
Sau khi thiên định theo cách này một thời gian, 
sự thực hành thời khóa đầu tiên này hoàn tất. 


Thời khóa thứ hai bao gôm sự suy niệm về bốn tư 
tưởng xoay chuyển tâm. Đó là sự tái sinh làm 
người quý báu, sự vô thường, nghiệp và các lỗi 
lâm của sinh tử. Như thế trước tiên, các bạn suy 
niệm sự tái sinh làm người quý báu này, nó khó 
có được như thế nào và các sự tự do cùng các 
thuận lợi được liên kết với một sự sinh ra như thế 
ra sao. Khi các bạn nghĩ tưởng về sự sinh ra làm 
người quý báu này, các bạn nên hiểu rằng đó là 
cái gì các bạn đã có được trong đời này và không 
có gì đảm bảo là các bạn sẽ lại gặp những hoàn 
cảnh đó. Có ba khía cạnh để suy niệm về sự sinh 
ra làm người quý báu này. Nó được suy niệm qua 
những nguyên nhân, các ví dụ và các sự tính 
đếm. Những nguyên nhân chính để có được một 
sự sinh ra làm người quý báu là từ bỏ các tích tập 
ác hạnh, giữ giới hạnh trong sạch và bằng các sự 
cầu nguyện thiết tha. 


Ta thường được nghe nói là được sinh ra làm 
người quý báu thì còn khó khăn hơn những may 
mắn của một con rùa bơi dưới đại dương và chỉ 
trôi lên một lần duy nhất trong một trăm năm, 


chui đầu vào một cái vòng vàng bị dập dình trên 
sóng và bị gió xô dạt. Việc này vô cùng hi hữu và 
một sự sinh ra làm người quý báu thì còn khó 
khăn hơn nữa. Ví dụ khác là việc được sinh làm 
người thì hi hữu như thể ta ném các hạt đậu khô 
vào một bức tường và mỗi hạt đều đứng thẳng 
lên. Điều ấy khó có thể xảy ra. Ví dụ khác là sự 
sinh ra đó khó có được như việc hạt mù tạt được 
ném vào một cây kim và chui vào lỗ kim. Việc 
này lại càng khó có thể được hơn. Có nói rằng 
việc được sinh ra làm người còn khó khăn và hi 
hữu hơn các ví dụ này. 


Và sau đó chúng ta có sự tính đếm số chúng sinh. 
Đức Phật dạy rằng số chúng sinh trong các cõi địa 
ngục thì ngang bằng số hạt nguyên tử trong thiên 
hà này; chúng sinh trong cõi ngạ quỷ thì bằng số 
cát trên các bờ sông Hằng; chúng sinh trong cõi 
súc sinh thì bằng số lá cỏ trong thế giới; chúng 
sinh trong cõi trời ganh tị thì bằng số bông tuyết 
trong một trận bão tuyết. Khi các bạn nghĩ tưởng 
về số chúng sinh trong nhân loại là những người 
đã được sinh ra làm người quý báu có đủ tám sự 
tự do và mười thuận lợi, thì quả thực số đó rất ít. 
Vì vậy các bạn phải nhận thức sâu sắc sự kiện là 
các bạn đã được sinh ra làm người quý báu này, 
nó khó đạt được, và các bạn phải hiểu rằng nó 
thật vô thường. Thân xác này đã sinh ra và nó sẽ 


tan rã. Nó là cái mà các bạn phải từ bỏ. Mọi sự tụ 
hội phải tan rã. Mọi sự được tạo lập phải sụp đổ. 
Sự sinh ra này với tám tự do và mười thuận lợi là 
một cơ hội mà các bạn có thể không gặp lại một 
lần nữa. Nó vô thường mà giây phút chết thì sắp 
xảy ra và sẽ đến không báo trước. Có được sự 
xác tín về điêu này, hãy quán tưởng vị Thầy gốc 
trong không gian trước mặt các bạn. Ngài nói với 
các bạn: "*Chao ôi! Sự tái sinh làm người quý báu 
này mà các con đã có được chỉ chắc chắn vào 
giây phút này. Nó vô thường và chóng vánh, khi 
nó mất đi, các con sẽ tái sinh trong các cối thấp. 
Nếu các con không sử dụng cơ hội này để thành 
tựu Pháp thì không có gì chắc chắn là các con sẽ 
lại có một cơ hội như thế. Nếu các con hỏi rằng 
cơ hội này có hi hữu không, hãy nhìn vào con số 
chúng sinh trong các cõi khác không có được một 
tái sinh như thế.” Đây là cột chống nhờ nó mà 
Phật Quả được thành tựu. 


Điều duy nhất có ý nghĩa để làm đối với các bạn 
là sử dụng đời các bạn để thực hành và thành tựu 
Pháp khiến các bạn có thể đạt được sự an bình và 
hạnh phúc vĩnh cửu. Lý tưởng nhất là các bạn 
nên thành tựu Pháp trong đời này và đạt được 
giải thoát. Còn không, các bạn cần có sự xác tín 
rằng các bạn có thể được giải thoát khi từ giã đời 
này đi qua đời sau. Sự suy niệm này thì không 


khó như thế. Chỉ cần nhìn xung quanh, tự mình 
quan sát vô số chúng sinh trong cối người và xét 
xem có bao nhiêu chúng sinh trong các cõi khác. 
Điều này cần gây hứng khởi cho các bạn để thực 
hành Pháp. Các bạn đã có may mắn tốt lành gặp 
được các bậc Thầy và những vị hướng dẫn tâm 
linh bi mẫn có thể giúp đỡ các bạn trên con 
đường. Các bạn cần duy trì sự xác tín này cho tới 
khi các bạn thành công trong việc từ bỏ sự tham 
luyến sinh tử. Các giáo lý bardo nói văn tắt về 
sáu sự chuẩn bị là các suy niệm cần đi trước các 
giáo lý thực sự và như tôi đã nói, chúng là các 
phương pháp để điều phục tâm. Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni đã dạy ngài Xá Lợi Phất và các đệ tử 
thân cận khác về sự tái sinh làm người này thì 
thật hi hữu và quý báu ra sao và đã dẫn ra những 
tính đếm về số chúng sinh từ cõi địa ngục cho tới 
những trạng thái hiện hữu cao nhất. Các bạn phải 
thiên định vê những vấn đề này cho tới khi tâm 
xoay chuyển từ sinh tử hướng về Pháp. 


Những thực hành chuẩn bị tiên quyết điều phục 
tâm này là các khám phá của Karma Lingpa. 
Chúng được Guru Mila Ozer ghi chép và đã được 
niêm phong với dấu ấn của một sự khám phá kho 
tàng: "Sarva Mangalam! Cầu mong tất cả đều tốt 
lành!” 


Trước khi đi tiếp đến các giáo lý thực sự và các 
thực hành của sáu bardo, các bạn cần hiểu rõ 
tâm quan trọng của việc điêu phục tâm. Các sự 
chuẩn bị gồm có các suy niệm thông thường bên 
ngoài đã được thảo luận và một khóa duy nhất về 
ngondro (quy y, Bồ Đề Tâm, Vajrasattva, sự tịnh 
hóa và guru yoga bao gồm việc nhận bốn quán 
đảnh). Sau khi nhận bốn quán đảnh, ta an trụ 
trong một trạng thái quân bình thiên định về bản 
tánh tỉnh giác nội tại của tâm, sau đó ta cầu 
nguyện với Đạo sư để sẽ không bao giờ xa lìa 
ngài. Vào lúc đó, theo truyền thống ta sẽ tụng 
những câu kệ chính về sáu bardo, chúng là các trì 
tụng ngắn dẫn vào từng bardo, tập trung trên sự 
thành tựu đặc biệt của từng bardo. Cả ngài 
Jamyang Khyentse Wangpo và ngài Karma Lingpa 
đều đã nhấn mạnh tới sự quan trọng của việc đặt 
các thực hành chuẩn bị và thời khóa ngondro duy 
nhất trước các thiên định được tìm thấy trong các 
giáo lý về sáu bardo. 


Trích trong "Một Kho tàng các Giáo huấn Siêu việt 
về Tri giác của Trí huệ Nguyên thủy” của H.H. 
Orgyen Kusum Lingpa, Thiện Tri Thức xuất bản 
2002, dịch từ nguyên tác: 


"A TREASURE OF SUBLTME TNSTRUCTTONS 
ON THE PERCEPTTON OF PRITIMORDIAL 


WTISDOM” 
by Orgyen Kusum Lingpa 


Chú thích: 

(1) Chod: nghĩa đen : sự cắt đứt, tiêu diệt. 
Phương pháp thiên định trong đó hành giả cúng 
dường thân thể mình để cắt đứt bốn quỷ ma 
trong đó. 


BỔN TÔN - SUỐI NGUỒN 
CỦA NHỮNG THÀNH TỰU 


Jamgon Kongtrul Rinpoche 


Vienna, Tháng Mười 1987 


Những phương pháp đặc biệt của Kim Cương thừa 
nhắm vào việc đưa những sắc tướng mà chúng ta 
thường kinh nghiệm là bất tịnh tới một bình diện 
thanh tịnh. Trọng tâm của sự chuyển hóa này là 
thấu hiểu rằng mọi hiện tượng chỉ xuất hiện trên 
bình diện tương đối khi chúng ta kinh nghiệm 
chúng. Trên bình diện tuyệt đối thì chúng không 
có bất kỳ hiện hữu chân thật nào - chúng không 
là gì ngoài một giấc mộng, một ảo ảnh. Nếu ta 
thấu hiểu bản chất đích thực của mọi sự vật, thì 


tự điêu này trở thành kinh nghiệm về sự thuần 
tinh của chúng. 


Ta không thể chuyển hóa những kinh nghiệm bất 
tịnh thành thanh tịnh chỉ bằng cách trì tụng một 
thần chú để biến đổi các hiện tượng. Cũng không 
nhờ một vài chất thể đặc biệt sở hữu những năng 
lực như thế, hay nhờ những sự cúng dường cho 
một vài vị trời để họ giúp đỡ lại ta. Tất cả những 
điều này không có quan hệ gì tới những gì xảy ra 
trong Kim Cương thừa. Điều cần quan tâm là phát 
triển sự thấu suốt rằng thế giới của các sắc tướng 
tự nó không hiện diện như một sự vô minh; chính 
thái độ bám chấp của chúng ta vào các sự vật đã 
đem lại vô minh. Để kinh nghiệm tính chất thuần 
tinh của mọi sự thì không có gì đáng làm hơn là 
thấu hiểu rằng trên bình diện tương đối các sự 
việc xuất hiện bởi những điêu kiện (duyên) khác 
nhau và bởi lý duyên sinh, nhưng trên bình diện 
tuyệt đối thì chúng không thực sự hiện hữu. Hai 
phương diện này không tách lìa nhau. 


"Những sắc tướng bất tịnh” hay "những sắc tướng 
thuần tịnh” có nghĩa là gì? "Bất tịnh” ám chỉ việc 
ta tin tưởng rằng các sự việc (các pháp) thực có 
và hiện hữu tương thuộc. Việc tin tưởng rằng các 
sự việc thực sự hiện hữu là một quan điểm cực 
đoan không đúng đắn bởi chân tánh của mọi sự là 


tánh Không. Nếu muốn nhận ra tánh Không của 
mọi hiện tượng thì ta không thể chấp nhận những 
gì ta được bảo cho biết. Thật ra, rất khó thấu 
hiểu chân tánh của các sự việc chỉ bằng cách trò 
chuyện hay nghe nói về nó. 


Không phải sắc tướng đơn thuần của các sự việc 
gây nên sự vô minh, mà chính bởi cách thế chúng 
ta liên kết với các sự việc và bám chấp vào chúng 
như thực có. Bởi tự thân các sự việc thì trống 
không, chúng vượt lên các phạm trù sinh hay 
diệt. Việc chúng xuất hiện là phương diện của sự 
tự-biểu lộ không ngăn ngại. Các phương pháp 
khác nhau của Kim Cương thừa được dùng để 
thấu hiểu điều đó. 


Đối với thực hành Kim Cương thừa, ta cần nhận 
ta rằng những sự việc chỉ xuất hiện trên bình diện 
tương đối nhưng trong chân tánh của chúng thì 
chúng không thực sự hiện hữu. Tuy nhiên, ta vẫn 
tin rằng các sự việc là thực có. Đây là hai viễn 
cảnh khác nhau, và tất cả những gì cần quan tâm 
là nối kết chúng với nhau để chúng không thường 
xuyên mâu thuẫn nhau. Những phương pháp Kim 
Cương thừa khác nhau, chẳng hạn như thiền định 
về các phương diện của Đức Phật (Tây Tạng: 
yidam, nghĩa đen: mối ràng buộc tâm) và những 


thần chú được dùng để chấm dứt những mâu 
thuẫn hiển nhiên này. 


Trong *ba cội nguồn” (tam căn) của Kim Cương 
thừa - Lạt ma (Đạo sư), Bổn Tôn (yidam) và Hộ 
Pháp (vị Bảo Trợ) - thì Lạt ma là cội nguồn quan 
trọng nhất; Bổn Tôn và Hộ Pháp là những hiển lộ 
của Lạt ma. Tâm của Lạt ma là Dharmakaya 
(Pháp Thân), tánh Không của Pháp giới. Các Bổn 
Tôn xuất hiện từ đó như một biểu lộ của lòng bi 
mẫn và sự quang minh nội tại của tâm. Như thế 
các ngài không có loại hiện hữu thực sự như được 
gán cho những vị trời thế tục. 


Lý do khiến các Bổn Tôn xuất hiện trong những 
thân tướng đa dạng, chẳng hạn như an bình và 
phẫn nộ, là bởi các đệ tử có những thái độ, cái 
nhìn (thị kiến) và những nguyện ước khác nhau. 
Để đáp ứng những ước muốn khác nhau này, các 
Bổn Tôn có những sắc tướng khác nhau như một 
biểu lộ của lòng bi mẫn của Lạt ma. Các Bổn Tôn 
cũng xuất hiện trong rất nhiều cách thế khác 
nhau để tượng trưng rằng toàn bộ việc bám chấp 
của ta vào những sắc tướng bất tịnh được tịnh 
hóa. 


Chúng ta có một tri giác nhị nguyên và luôn luôn 
suy nghĩ trong những phạm trù nhị nguyên. Vì 


thế, chúng ta không thể nối kết với Bổn Tôn tối 
thượng và ta cần một điều gì đó đại diện cho 
ngài. Nhiều thân tướng của các Bổn Tôn mà ta 
biết từ những hình ảnh thì ở trong hình thức đại 
diện đó tượng trưng cho Bổn Tôn tối thượng. 
Thiền định về các Bổn Tôn được phân chia thành 
hai giai đoạn là phát triển (Tây Tạng: K/erim) và 
thành tựu (TT: Dsogrim). Ý nghĩa của chúng như 
sau: 


Mọi sắc tướng xuất hiện trong một sự tương 
thuộc. Điều gì đó xuất hiện vào một thời điểm, 
tôn tại một thời gian và lại biến mất. Hai giai 
đoạn thiền định được dùng để tượng trưng rằng 
nguyên lý sinh diệt được tiến hành trên một bình 
diện thuần tịnh. Sự xuất hiện của một Bổn Tôn 
tượng trưng rằng việc bám chấp vào sự xuất hiện 
(sinh khởi) của thế giới kinh nghiệm thế tục được 
tịnh hóa. Các giai đoạn phát triển có những yếu 
tố khác nhau: trước tiên ta quán tưởng chính 
mình là Bổn Tôn, sau đó ta quán tưởng Bổn Tôn 
trong không gian trước mặt ta, ta cúng dường và 
tán thán v.v.. Lý do khiến trước tiên ta quán 
tưởng chính mình là Bổn Tôn như sau: tất cả 
chúng ta đều thấy mình hết sức quan trọng. Nếu 
bây giờ có ai nói với ta: "Anh không thực sự hiện 
hữu,” thì ta khó có thể thấu hiểu và chấp nhận 
điều này. Trong giai đoạn phát triển ta xử sự với 


việc này bằng cách không suy nghĩ về việc ta có 
hiện hữu hay không, mà chỉ đơn thuần không để 
ý tới vấn đề này và quán tưởng bản thân ta trong 
hình tướng của Bổn Tôn. Nếu ta quán tưởng chính 
mình là Bổn Tôn, trong khi tỉnh giác rằng Bổn Tôn 
là một biểu lộ của sự thuần tịnh viên mãn, thì sự 
bám chấp vào một cái "tôi” sẽ biến mất một cách 
tự nhiên. 


Việc quán tưởng Bổn Tôn trong không gian trước 
mặt ta tiến hành theo một cách thế tương tự. Ta 
bám chấp vào mọi đối tượng bên ngoài mà ta tri 
giác. Trong giai đoạn phát triển ta tưởng tượng 
toàn thể thế giới bên ngoài là cung điện của Bổn 
Tôn. Bổn Tôn ở giữa cung điện và tất cả chúng 
sinh xuất hiện trong hình tướng của Bổn Tôn. 
Bằng cách quán tưởng các sắc tướng bất tịnh 
trong hình tướng thuần tịnh của chúng, ta chiến 
thắng được việc bám chấp vào chúng. 


Vì thế, điều quan trọng là thấu hiểu rằng mọi yếu 
tố của giai đoạn phát triển có một nội dung tượng 
trưng. Không có sự thấu hiểu này, chẳng hạn như 
tin rằng Bổn Tôn thực sự hiện hữu, ta hoàn toàn 
mê mờ trong việc thiên định và thậm chí phát 
triển ảo tưởng. Nếu ta sử dụng những giai đoạn 
phát triển và thành tựu khác nhau về các Bổn 
Tôn, điều quan trọng là phải hiểu rõ ý nghĩa của 


những hình tướng khác nhau của các ngài. Ví dụ 
như, tại sao ta quán tưởng mười sáu tay, bốn 
chân v.v.. nếu chỉ có hai tay hai chân thì có thực 
sự đầy đủ không? Tin rằng ta phải quán tưởng 
thế này là vì các Bổn Tôn thực sự trông giống như 
thế là một nhận thức sai lầm. Tin vào hiện hữu 
thực sự của Bổn Tôn là một điều khá buồn cười 
và hết sức vô minh. Thay vì như thế, ta nên hiểu 
rằng có điều gì đó được tịnh hóa và cái gì đó là 
một phương pháp tịnh hóa. Việc quán tưởng một 
Bổn Tôn có bốn tay, ví dụ thế, là một biểu tượng 
của việc tịnh hóa cách thế thông thường của ta 
khi kinh nghiệm các sự việc trong cái gọi là các 
phạm trù có bốn phần. Ví dụ như bốn yếu tố (tứ 
đại) và mọi sự khác ta tin tưởng xuất hiện trong 
một cách thế có bốn phần. Ba mắt của một Bổn 
Tôn tượng trưng cho việc chiến thắng của cách 
thế ta suy nghĩ trong những phạm trù có ba 
phần. Ví dụ như ba thời (quá khứ, hiện tại, tương 
lai). Điêu tương tự áp dụng cho tất cả những chỉ 
tiết khác của Bổn Tôn; tất cả các chỉ tiết đó là để 
tỉnh hóa sự bám chấp thông thường của ta vào 
thế giới của những kinh nghiệm. 


Không có sự hiểu biết này, ta kết thúc trong thiền 
định đầy những nhận thức sai lầm. Ta tin rằng 
những sự việc là thật có hay không có chút hiện 
hữu nào. Đó là cách ta đi vào một con đường 


hoàn toàn sai lạc, là con đường không liên quan 
gì tới Kim Cương thừa hay Phật Giáo hiểu theo 
cách thông thường. Tin rằng các Bổn Tôn thực sự 
hiện hữu và không hiểu rằng các ngài là những 
biểu tượng của sự tịnh hóa những ý niệm tri giác 
của ta về thế giới kinh nghiệm, điêu ấy sẽ chỉ 
khiến cho những khái niệm phát triển thêm nữa. 
Kết quả là những ảo tưởng ta đã có sẽ trở nên 
mạnh mẽ hơn, sau đó chúng có thể dẫn tới kinh 
nghiệm sợ hãi trong khi thiền định hay dẫn tới sự 
xuất hiện của những tư tưởng mà ta không biết 
phải xử sự thế nào với chúng. Vì thế, trong thực 
hành thiên định, đặc biệt là trong Kim Cương 
thừa, điêu hết sức quan trọng là phải có được cái 
nhìn đúng đắn (chánh kiến). 


Chánh kiến này ra sao? Đó là việc thấu hiểu rằng 
sự xuất hiện tương đối của các sự việc và thực tại 
tối hậu của chúng là một sự hợp nhất, thấu hiểu 
rằng chúng không tách lìa nhau và không mâu 
thuẫn nhau. 


Các giai đoạn phát triển về các Bổn Tôn tương 
ứng với chân lý tương đối, cách thế sự việc xuất 
hiện. 


Các giai đoạn thành tựu tương ứng với nguyên lý 
là rốt cuộc thì các sự vật không thực sự hiện hữu. 


Đồng thời ta cần thấu hiểu rằng cả hai giai đoạn 
tạo thành một sự hợp nhất. 


Các giai đoạn thành tựu thường được dùng để 
tránh rơi vào cái thấy cực đoan tin rằng các sự 
việc thực sự hiện hữu. Các giai đoạn phát triển 
ngăn ngừa cái thấy cực đoan khi tin rằng các sự 
việc không có chút hiện hữu nào, chỉ là một sự 
trống rỗng. Việc hiểu rằng cả hai giai đoạn tạo 
thành một sự hợp nhất khiến ta thấu hiểu rằng 
mọi sự là sự hợp nhất của đại lạc và tánh Không. 
Nhờ thiền định theo cách này, bằng cách áp dụng 
thực hành Bổn Tôn, ta có thể đạt được những 
thành tựu tương đối và tuyệt đối. Trong ý nghĩa 
đó, Bổn Tôn được gọi là `*cội nguồn của những 
thành tựu.” 


Các vị bảo trợ (Hộ Pháp), "cội nguôn của hoạt 
động,” có thể được coi là biểu lộ đa dạng của các 
Bổn tôn, lại là biểu lộ của tâm Pháp giới của Lạt 
ma. Bởi Kim Cương thừa là con đường rất sâu xa 
nên ý nghĩa của các vị bảo trợ là bảo vệ ta thoát 
khỏi nhiều tình huống và chướng ngại mâu thuẫn 
có thể xuất hiện khi ta đang đi trên con đường 
đó. Trong Kim Cương thừa, các Bổn Tôn và Hộ 
Pháp rất quan trọng, tuy nhiên Lạt ma, cội nguồn 
của sự gia hộ, là yếu tố quan trọng nhất. Lý do là 


chỉ nhờ Lạt ma mà ân phước và sự hứng khởi mới 
có thể đi vào dòng tâm thức của riêng ta. 


Mọi yếu tố được sử dụng trên con đường Kim 
Cương thừa có một ý nghĩa sâu xa. Thân của Bổn 
Tôn là sự hợp nhất của sắc tướng và tánh Không, 
thần chú là sự hợp nhất của âm thanh và tánh 
Không, và tâm là sự hợp nhất của tỉnh giác (giác 
tánh) và tánh Không. Nếu ta áp dụng những yếu 
tố này vào thực hành của riêng ta, bằng cách 
hoàn toàn an trú trong sự tỉnh giác này, sự tự 
hào Bổn tôn có thể phát khởi trong ta. Nhưng để 
làm được như thế ta phải thấu suốt ý nghĩa đích 
thực của những điều này. Chỉ quan tâm tới việc 
quán tưởng bản thân ta là Bổn Tôn thì không đủ, 
bởi bằng sự quán tưởng đơn thuần ta không 
thành tựu sự thấu suốt này. 


Các hành giả phải thấu suốt ba điều. Cái thấy cả 
hai loại thực tại tạo nên một sự hợp nhất bất khả 
phân. Đối với con đường, việc thấu suốt phương 
pháp và trí tuệ là một sự hợp nhất thì rất quan 
trọng. Đối với quả, ta cần hiểu rằng hai thân 
(kaya) là những gì được thành tựu là một sự hợp 
nhất. Đặc biệt là khi thực hành Mahamudra (Đại 
Ấn) hay Maha Ati (Đại Viên mãn), sự thấu suốt ba 
yếu tố này (cái thấy, con đường và quả) hết sức 


quan trọng. Nếu không, ta không thể chứng ngộ 
kết quả nhờ thực hành này. 


Cái được gọi là `*Bổn tôn tối thượng” ra sao? 
Chẳng hạn như Đức Chenrezig (Từ Thị) xuất hiện 
trong một hình thức hết sức đặc biệt, với bốn tay 
v..V.. Tuy nhiên, đây không phải là phương diện 
tối thượng của Bổn Tôn này mà chỉ là cách thế 
ngài xuất hiện. Bổn Tôn tối thượng là sự tỉnh giác 
rằng hiển lộ của Đức Chenrezig là lòng bi mẫn 
của tất cả chư Phật. 


Thân tướng của Dorje Phagmo (Kim cương Hợi 
Mẫu) (1) là một hình thức tượng trưng. Dorje 
Phagmo tối thượng là không gian của các hiện 
tượng, là trí tuệ siêu việt tối thượng, mẹ của tất 
cả chư Phật, là người sinh ra tất cả chư Phật. Bà 
là trí tuệ ba la mật./. 


Nguyên tác: "Yidams -—- the Source of 
Accomplishments” 
by Jamgon Kongtrul Rinpoche 


http://www.dhagpo-kagyu- 
ling.org/en/index.php/multimedia/teachings/208- 
yidams-the-source-of-accomplishments 


Chú thích: 


(1) Vajravarahi (Tib. Dor7je Phagmo): Một 
Dakini là phối ngẫu của Cakrasamvara. Bà là một 
Bổn tôn chính của dòng Kagyu và là hiện thân 
của trí tuệ. 


BA MƯƠI LỜI KHUYÊN TÂM HUYẾT 


của Gyalwa Longchenpa 


Giữa không gian trùm khắp trí tuệ của Ngài, Pháp 
giới Tuyệt đối, : 

Những tia ấm áp bi mẫn của Ngài chiếu sáng trên 
đám mây những lời nguyện, 

Trận mưa cam lồ vĩ đại đổ xuống không dứt 

Trên cánh đồng những chúng sinh được rèn cập, 
làm thuần thục những mầm chôi của Ba Thân [1] 
Chúng con đảnh lễ dưới chân Đạo sư, vị bảo trợ, 
Đấng Siêu việt của Tam Bảo. 


Nhờ sự khao khát mãnh liệt con có thể hợp nhất 
dòng truyền siêu phàm thành tựu; 

Nhưng thiếu sự tinh tấn, hiện hữu này thật vô ích 
và giờ đây đang trên đà sa sút. 


Con có ý hướng hành động như các Risi [2] 
nhưng 

Giờ đây con hoàn toàn thất vọng và nhận ra rằng 
người khác cũng như con. 

Đây là lý do tại sao để khơi dậy trong tâm con 
một sự từ bỏ trọn vẹn, con đã thốt lên ba mươi 
lời khuyên tâm huyết này. 


Lời Khuyên thứ nhất 


Than ôi! Bằng đủ loại phương tiện thiện xảo, 

Với một đám đông vây quanh, ta có thể nắm giữ 
một di sản tu viện đồ sô. 

Nhưng điều này là nguồn gốc của những tranh 
chấp và gây nên những vướng mắc to lớn cho 
bản thân. 

Sống đơn độc một mình là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai 


Trong những nghi lễ của thôn làng với ý định 

Xua tan các chướng ngại và chế ngự những tinh 
linh xấu ác, ta có thể phô diễn những phẩm tính 
của mình trong đám đông. 

Nhưng chính bởi sự thèm khát thực phẩm và của 
cải, 

Mà bổn tâm ta sẽ bị quỷ ma cướp mất. 

Điêu phục tâm mình là lời khuyên tâm huyết 
của tôi. 


Lời Khuyên thứ ba 


Sau khi thâu thập những đóng góp to lớn từ 
những người nghèo khó, 

Nhờ thế ta có thể xây dựng những pho tượng, 
đền đài, ban phát nhiều của bố thí v.v.. 

Nhưng điều này khiến cho người khác tích tập tội 
lôi trên những nên tảng đạo đức.[3] 

Làm cho tâm mình trở nên đức hạnh là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ tư 


Khao khát sự vĩ đại, ta sẽ thuyết giảng Pháp cho 
người khác và 

Bằng vô số thủ đoạn lừa dối, ta sở hữu một đám 
đông người quyền thế và khúm núm. 

Nhưng một tâm thức như thế bám víu vào những 
thực tế gớm ghiếc là nguyên nhân của sự kiêu 
ngạo. 

Chỉ có những chương trình ngắn hạn, là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ năm 


Buôn bán, cho vay lời, và mọi loại lọc lừa này; 
Với của cải được tích lũy bằng cách thế sai lạc, ta 
có thể thực hiện những lễ cúng dường hết sức 
long trọng, 

Nhưng những công đức đặt trên sự tham lam là 
nguồn gốc của tám pháp thế gian.[4] 

Thiên định vê việc vứt bỏ sự thèm khát là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ sáu 


Đóng vai trò nhân chứng, người bảo lãnh và dính 
dáng vào những việc kiện tụng, 

Nhờ đó ta có thể hoà giải những cuộc tranh chấp 
của những người khác, cho rằng việc này là để 
mưu cầu điều tốt đẹp cho mọi người. 

Nhưng ham mê điêu này sẽ mang lại những mục 
đích vụ lợi. 

An trụ không mong chờ hay lo sợ là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ bảy 


Cai quản các tỉnh thành, có những người phục vụ 
và của cải vật chất, 

Do đó tiếng tắm của ta có thể lan xa khắp thế 
giới. 

Nhưng vào lúc chết, những điều này không có 
chút giá trị nào. 

Nỗ lực trong thực hành của mình là lời khuyên 
tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ tám 


Những người quản lý, thị giả, những người nắm 
các vị trí trọng trách và những người nấu bếp 

Là cột trụ của cộng đồng tu sĩ. 

Nhưng một tâm thức dính mắc vào những điều 
này là nguyên nhân của sự bận tâm lo lắng. 
Giảm thiểu sự lăng xăng rắc rối là lời khuyên 
tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ chín 


Mang vác những pháp khí, vật cúng dường, sách 
vở và dụng cụ làm bếp, 

Ta có thể leo lên những rặng núi, đơn độc với mọi 
thứ cần thiết. 

Nhưng trang bị đầy đủ vào lúc này là nguồn gốc 
của những khó khăn và tranh chấp. 

Không có những nhu cầu là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười 


Trong những thời đại suy đồi này ta có thể tới 
gần những người thô lỗ quanh ta. 

Mặc dù ta nghĩ rằng điều đó sẽ ích lợi cho họ, 
Nó chính là nguồn gốc của những tư tưởng độc 
hại. 

Nói những lời an tịnh là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười một 


Không có mọi tính toán ích kỷ, ta có thể, 

Với lòng thương mến, nói cho người khác những 
khiếm khuyết của họ, chỉ nghĩ tới điêu tốt lành 
của riêng họ. 

Nhưng mặc dù những gì ta nói là chân thật, 
chúng sẽ làm tổn thương trái tim họ. 

Nói những lời dịu dàng là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười hai 


Để bảo vệ sự thanh tịnh của Giáo lý, ta dấn mình 
vào những cuộc tranh cãi, bảo vệ quan điểm của 


mình và - 

Do đó mâu thuận với điêu người khác suy nghĩ. 
Nhưng bằng phương cách như thế ta gây nên 
những tư tưởng bất tịnh. 

Giữ yên lặng là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười ba 


Nghĩ rằng ta đang phụng sự, 

Ta hộ trì theo một cách thế thiên lệch dòng 
truyền thừa của Đạo sư và quan điểm triết học 
của ta. 

Nhưng việc tán dương mình và xem thường người 
khác làm chín mùi những tham luyến và sân hận 
của ta. 

Lìa bỏ những điêu này là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười bốn 


Khi đã khảo sát thấu đáo Giáo Pháp đã nghe, - 
Ta có thể nghĩ rằng việc mình hiểu rõ những lỗi 
lâm của người khác 

Là bằng chứng cho thấy ta đạt được trí tuệ phân 
biệt. 

Nhưng suy nghĩ theo lỗi này gây nên sự tích tập 
những tội lỗi của riêng ta. 

Nhìn mọi sự đêu thanh tịnh là lời khuyên 
tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười lăm 


Chỉ nói về tánh Không trống rỗng và xem thường 
nhân quả, 


Ta có thể nghĩ rằng sự vô-hành là quan điểm tối 
hậu của Giáo Pháp. 

Nhưng từ bỏ hai tích tập sẽ làm sự hưng vượng 
thực hành của ta khô héo. 

Hợp nhất hai điêu này là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười sáu 


Về sự nhập môn thứ ba, đó là sự đi xuống của 
bản chất v.v.. 

Ta có thể nghĩ rằng với phương tiện là thân thể 
của người khác sẽ dẫn tới sự tiến bộ vượt bực. 
Nhưng trên con đường của sự bất tịnh này nhiều 
đại hành giả đã bị mắc bây. 

Nương tựa vào con đường giải thoát là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười bảy 


Ban những lễ quán đảnh cho những người không 
có phẩm tính và phân phát cho đám đông 
Những vật linh thánh là nguồn gốc của sự lạm 
dụng và hư hỏng samaya (giới nguyện). 

Ưa thích cách hành xử ngay thẳng là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười tám 


Trần trụi nơi công cộng và những sự lập dị khác, 
Ta có thể nghĩ rằng đó là thực hiện vai trò một 
yodi. 

Nhưng đây là cách ta làm cho những người thế 
gian mất niêm tin. 


Thận trọng trong mọi sự là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ mười chín 


Dù ta ở nơi đâu, với khát khao được làm người vĩ 
đại nhất 

Ta sẽ hành động với một phong cách truyền 
thống và khôn ngoan. 

Nhưng điều này là nguyên nhân của việc rơi từ 
địa vị cao cả nhất xuống chỗ thấp kém nhất. 
Không căng thẳng cũng không lơi lỏng là lời 
khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi 


Dù ta sống trong những thôn làng, tu viện, hay 
những ẩn thất trong núi non, 

Không tìm kiếm những người thân thiết, ta là bạn 
của tất cả, 

Nhưng không thân thiết cũng không thù địch. 
Giữ sự độc lập là lời khuyên tâm huyết của 
tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi mốt 


Khoác vào một dáng vẻ giả tạo, ta có thể đảnh lễ 
Trong một cách thế tốt đẹp những người bảo trợ 

chăm sóc đời sống của ta. 

Nhưng việc giả vờ vì lợi ích của người khác khiến 

cho ta tự vướng mắc. 

Hành xử với sự tinh tế không thay đổi là lời 

khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi hai 


Có vô số tác phẩm về khoa tiên tri, thiên văn, y 
học v.v.. 

Mặc dù chúng đề cập tới những phương pháp 
được đặt nền trên 

Những mỗi liên kết tương thuộc (nhân duyên), 
dẫn tới sự toàn trí. 

Trở nên rất ưa thích những vẫn đề khác nhau này 
sẽ làm tán loạn việc suy niệm của ta. 

Giảm thiểu việc nghiên cứu những khoa học 
này là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi ba 


Khi không bước ra ngoài, ta sắp xếp ở bên trong, 
Do đó ta có thể có mọi tiện nghi giữa sự cô tịch. 

Nhưng đây là cách phung phí toàn bộ đời ta vào 

những tiểu tiết tầm thường. 

Vứt bỏ mọi hoạt động này là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi bốn 


Uyên bác, đức hạnh v.v.., cũng có một ít tinh tấn 
hướng tới sự thành tựu, 

Nhờ đó những phẩm tính cá nhân của ta có thể 
đạt tới đỉnh cao của chúng. 

Nhưng bám níu vào những điều này ta sẽ hoàn 
toàn tự vướng mắc. 

Biết cách giải thoát, không có tánh quy-ngã 
là lời khuyên tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi lắm 


Làm mưa đá và sấm sét trút xuống, tụng những 
thần chú đầy oai lực, trong khi tự bảo vệ mình 
trước tất cả những điều đó, 

Ta có thể nghĩ rằng đó là để điều phục những gì 
cần điều phục. 

Nhưng bằng cách thiêu đốt người khác ta sẽ kết 
thúc đời mình trong những cõi thấp. 

Sống khiêm tốn là lời khuyên tâm huyết của 
tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi sáu 


Ta có thể sở hữu vô số những bản văn đáng ao 
ước, giáo huấn khẩu truyền, các chú giải v.v.. 
Nhưng nếu ta không đưa chúng vào thực hành, 
thì vào lúc chết chúng sẽ chẳng có giá trị gì. 
Nghiên cứu tâm ta là lời khuyên tâm huyết 
của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi bảy 


Khi ta thực hành nhất tâm, ta có thể có những 
kinh nghiệm, 

Thảo luận chúng với những người khác, viết 
những bài kệ tâm linh và hát tụng những bài ca 
chứng ngộ. 

Mặc dù những điều đó là những hiển lộ tự nhiên 
của sự thực hành, 

Chúng sẽ làm phát triển những niệm tưởng lan 
man. 

Tránh xa sự trí thức hóa là lời khuyên tâm 
huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi tám 


Bất kỳ khi nào những tư tưởng xuất hiện, điêu 
quan trọng là nhìn kỹ chúng. 

Như thế khi ta có một sự thấu suốt rõ ràng về 
tâm thức 

Điều quan trọng là an trụ với nó. 

Mặc dù không có gì để thiền định, 

Điều quan trọng là an trụ trong thiên định như 
thế. 

Luôn luôn chú tâm là lời khuyên tâm huyết 
của tôi. 


Lời Khuyên thứ hai mươi chín 


Trong tánh Không, hành động phù hợp với Luật 
nhân quả, 

Khi đã thấu suốt sự vô-hành, trì giữ ba giới 
nguyện.[5] : 

Với lòng bi mẫn,[6] cầu mong chúng con nỗ lực vì 
sự lợi lạc của chúng sinh. 

Hợp nhất hai sự tích tập [7] là lời khuyên 
tâm huyết của tôi. 


Lời Khuyên thứ ba mươi 


Ta đã đi theo nhiêu Đạo sư minh triết và thành 
tựu, nhận lãnh nhiêu giáo huấn sâu xa, 

Và đọc kỹ một ít Kinh điển và tantra (Mật điển), 
nhưng ta vẫn không áp dụng chúng. 

Than ôi! Ta chỉ đang tự lừa dối mình. 


Như thế chính vì bản thân tôi và những người như 
tôi, tôi đã nói ra ba mươi lời khuyên tâm huyết 


này. Nhờ bất kỳ công đức ít ỏi nào có thể phát 
sinh từ một thái độ từ bỏ như thế, câu mong tất 
cả chúng sinh được dẫn dắt trong những phạm vi 
hoang dã của sự sống, và được củng cố trong đại 
lạc. Bằng cách đi theo những dấu chân của ba đời 
chư Phật và Bồ Tát và của những bậc thánh vĩ 
đại, cầu mong chúng con trở thành những trưởng 
tử siêu việt của các ngài. Như thế, được thúc đẩy 
bởi thái độ từ bỏ thật nhỏ nhoi, Tsultrim Lodro 
[8] đã hình thành ba mươi lời khuyên tâm huyết 
này. 


Chú thích: 


hi Hóa Thân, Báo Thân, Pháp Thân. 

2. Ẩn sĩ, thánh nhân. 

3. Khi làm như thế, thay vì tích tập công đức, cả 
Lạt ma lẫn thí chủ đều tích tập lỗi lầm (phi công 
đức). 

4. Vinh nhục, sướng khổ, được mất, khen chê. 
5. Tiểu thừa, Đại thừa và Kim Cương thừa. 

6. Lòng bi mẫn không hình tướng, lòng bi mẫn 
không có sự quy chiếu. 

7. Tích tập công đức và tích tập trí tuệ. 

8. Một trong những danh hiệu của Đức 
Longchenpa. 


Nguyên tác: Thirty Pieces of Advice From the 
Heart 
by Gyalwa Longchenpa 


http://www.geocities.com/Athens/TIthaca/4886/3 
0pieces.htm 


HƯỚNG DẪN VÀO 
THIÊN ĐỊNH SHAMATHA 
(THIÊN ĐỊNH TĨNH LẶNG) 


Thrangu Rinpoche 


Dẫn nhập 


Thiền giả quá hăm hở khi nằm bắt những giáo 
huấn thiền định đúng đắn có thể bị cuốn hút 
khiến lướt vội qua những đê mục về lòng sùng 
mộ, niêm tin, sự cầu nguyện dòng truyền thừa 
mà chỉ chú tâm vào các kỹ thuật chẳng hạn như 
làm thế nào duy trì tư thế thiên định của mình. 
Đây chính là bỏ quên toàn bộ tỉnh tuý của sự 


thiên định. Tinh túy ấy là một phương cách toàn 
hảo để nhận chân thế giới, một phương pháp để 
phát triển mối tương quan của cá nhân hành giả 
với chính mình và với người khác. Để gặt hái tối 
đa những lợi lạc từ các giáo huấn này, ta phải đọc 
từng câu như thể nó được ghi khắc trên những 
trang giấy bằng vàng, đó là cách mà một vài 
trong số những thánh điển lúc ban đầu đã được 
soạn ra. 


Bởi tâm thức mọi người thì dị biệt nên cách thiền 
định của mỗi người cũng khác nhau. Đây là lý do 
vì sao giáo huấn riêng cho môi cá nhân thì thật 
cần thiết. Điêu vô cùng quan trọng là trước khi 
thực sự bắt đầu thực hành thiền định, ta phải 
thỉnh ý một thiền sư có đầy đủ phẩm tính. Trung 
tâm Karma Triyana Dharmachakra (352 Meads 
Mountain Road, Woodstock, NY 12498) lưu giữ 
một danh sách các trung tâm thiên định Tây Tạng 
trên khắp thế giới dành cho những người đang 
tìm kiếm giáo huấn. Để biết thêm thông tin chỉ 
tiết về thiền định, ta có thể tham khảo nơi trung 
tâm Thiên định Shamatha và Vipashyana của 
Thrangu Rinpoche. 


Việc học Pháp 


Ta nên bắt đầu bằng cách xem xét ý hướng của 
ta, điều đó có nghĩa là xoay tâm vào trong và 
khảo sát xem thái độ của ta thanh tịnh hay bất 
tinh. Bởi chúng ta chỉ là chúng sinh bình thường 
nên đôi khi thái độ của ta thanh tịnh và những lúc 
khác nó lại bất tịnh. Chẳng có gì phải ngạc nhiên 
về điêu đó. Khi nhận ra thái độ của ta thanh tịnh, 


ta có thể hoan hỉ và hãy để nó an trụ trong sự 
thanh tịnh. Khi nhận ra thái độ của ta bất tịnh thì 
cũng chẳng có lý do gì để thất vọng, bởi ta có thể 
chuyển hóa được nó. Nếu chúng ta chuyển hóa 
thái độ và lập đi lập lại như thế, thì từng chút 
một, thái độ tiêu cực của ta sẽ tự nhiên trở nên 
thanh tịnh. Để phát triển ý hướng nhắm tới sự 
Giác ngộ này, nên suy tưởng rằng bất kỳ điều gì 
ta đang làm đều là để giúp đỡ chúng sinh đạt 
được Phật Quả. 


Yếu tố cần thiết để thiền định 


Khi ta làm một hành động thuộc thân xác, hành 
động này có thể có một kết quả tích cực hoặc tiêu 
cực. Khi ta nói điều gì, nó có thể tốt hoặc xấu. Vì 
thế với lời nói và hành động, ta có thể thấy được 
những kết quả rõ ràng, nhưng với tư tưởng thì tác 
dụng cụ thể không được biểu lộ. Tuy nhiên, tâm 
thức quyết định mọi hành động thuộc thân thể và 
lời nói của ta, bởi dù ta làm điều gì, tư tưởng luôn 
hiện diện ở phía sau nó. Khi tư tưởng đó tích cực, 
những hành động theo sau sẽ tốt lành. Khởi điểm 
của việc thay đổi những gì ta làm là hãy thay đổi 
cách thức suy tưởng của ta. 


Khi cố gắng thay đổi một ý hướng tinh thần, ta 
phải sửa đổi các tập quán của mình. Tuy nhiên, 
ta có thể thực hành sự thiền định này, đó là vận 
dụng tâm thức ta trong một phương cách cô đọng 
và được kiểm soát hơn nữa. Những gì đang quấy 
nhiễu tâm thức có thể được loại trừ bằng thiền 
định khiến tâm thức ta có thể hiện hữu trong sự 
thanh tịnh trong trẻo của nó. Nếu tâm ta bị xao 


lãng, thì nhờ thiền định, ta có thể chuyển hóa nó 
thành một tâm thức không phóng dật. Thiên định 
khiến ta có thể chuyển hoá những tập quán xấu 
thành tập quán tốt. Rồi khi ta biết cách thay đổi 
những tập quán tinh thần của mình, ta có thể 
thay đổi những hành động vật lý và cung cách nói 
năng của ta. Một khi đã thay đổi những điều này, 
ta có thể đạt được mục đích tối hậu của sự thực 
hành của ta, đó là Phật Quả. 


Niêm tin và lòng Sùng mộ 


Một điêu chung nhất cho mọi thực hành thiên 
định là thiền giả cần có động cơ đúng đắn, đó là 
ước muốn đem lại lợi lạc cho mọi người, chứ 
không chỉ cho riêng mình. Cùng với điều này, ta 
cũng cần có lòng sùng mộ hết sức mãnh liệt đối 
với Đạo sư của ta và với tất cả các bậc Đạo sư 
trong dòng truyền thừa. Nếu chúng ta khẩn cầu 
các ngài với lòng sùng mộ thực sự chân thành thì 
ta có thể nhận được những sự ban phước của các 
ngài, nhờ đó việc thiên định của ta sẽ tiến bộ rất 
nhanh chóng. Ta được biết rằng suối nguồn của 
sự phát triển bốn phái chính và bốn phái phụ 
trong dòng Kagyu là những gia hộ được tạo nên 
bởi những thiên giả cầu nguyện các bậc Đạo sư 
của họ với lòng sùng mộ chân thực. Họ đã thọ 
nhận những sự gia hộ và đã có thể phát triển sự 
thiên định và thấu suốt của mình một cách nhanh 
chóng. 


Với thực hành thiền định, chúng ta có thể thực sự 
làm cho tâm được lắng đọng, tâm thức trở nên 
trong trẻo hơn và an bình hơn. Truyền thống Kim 


Cương thừa (1) đã phát triển một phương pháp 
thực hành khiến ta có thể kinh qua tiến trình này 
còn nhanh chóng hơn những thực hành thiền định 
khác. Trong cách thực hành này, ta cầu nguyện 
Đạo sư của ta và tất cả các bậc Đạo sư tiên bối, 
và phát triển một lòng sùng mộ hết sức mãnh liệt 
- một sự mở trống để nhận lãnh những gia hộ 
của các ngài. Nếu ta khẩn cầu Đạo sư, ta sẽ nhận 
được sự gia hộ, và nhờ gia hộ này mà việc thiền 
định của ta sẽ tiến bộ nhanh chóng và tự nhiên. 


Làm thế nào mà những gia hộ có thể không được 
một số người cảm nhận? Chẳng phải bởi chư Phật 
và các bậc Thầy nghĩ tưởng: "Tốt, nó không cầu 
nguyện ta, do đó ta sẽ không gia hộ cho nó.” Với 
thiện tâm và lòng từ ái không phân biệt, chư Phật 
và các bậc Đạo sư xử sự với tất cả chúng sinh 
như một bà mẹ đối với đứa con trai duy nhất của 
bà, nhưng chỉ có những người mở lòng ra với 
những sự gia hộ này mới có thể cảm nhận được 
chúng. Ví dụ, nếu ta có một cái móc và cố gắng 
móc một quả trứng thì điều đó không thể thực 
hiện được. Nhưng nếu với cái móc ta cố câu một 
cái vòng lên thì thật là dễ dàng. Cũng thế, lòng bi 
mẫn và những sự gia hộ của chư Phật vẫn luôn 
luôn hiện diện ở đó, nhưng điều mà chúng sinh 
phải làm là mở lòng ra để nhận lãnh những sự gia 
hộ. Niêm tin và lòng sùng mộ thì giống như một 
cái vòng để cái móc của lòng bi mẫn và sự gia hộ 
của chư Phật kéo chúng ta ra khỏi vòng sinh tử. 
Cho dù lòng bi mân của chư Phật có bao la đến 
đâu chăng nữa, nhưng nếu không có lòng sùng 
mộ thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra. 


Sự cầu nguyện Dòng truyên thừa 


Để phát triển lòng sùng mộ, ta tưởng tượng Đạo 
sư của ta như hiện thân của tất cả chư Phật trong 
thân tướng Đức Dorje Chang (Phạn: Vajradhara.) 
(2) Bài cầu nguyện Đức Dorje Chang có một giá 
trị đặc biệt. Nó được Đạo sư của Đức Karmapa 
Thứ Bảy (3) biên soạn. Ngài sống trên một hòn 
đảo rất nhỏ giữa một cái hồ ở xứ Tây Tạng trong 
18 năm và thiên định về Mahamudra (Đại Ấn.) 
(4) Ngài dùng tất cả thời gian đó chỉ để thiền 
định cho tới khi đạt được chứng ngộ toàn triệt về 
Đại Ấn. Vào thời điểm này, ngài sáng tác bài cầu 
nguyện Đức Dorje Chang một cách tự nhiên, và vì 
thế bài này được rất nhiều sự gia hộ. Khi đọc bài 
cầu nguyện này, (5) ta phải tỉnh thức đối với ý 
nghĩa của các ngôn từ. Ta nên đọc nó trong khi 
cố gắng thực sự tập trung vào những gì ta đang 
nói, hết sức chú tâm, không để tâm vẩn vơ trên 
những sự việc khác, và trong suốt thời gian đó ta 
cầu nguyện với lòng sùng mộ chân thành để 
tưởng nhớ tới những phẩm tính của Đạo sư của 
ta. 


Khi bắt đầu thiền định, ta cần hướng tâm tới sự 
Giác ngộ khiến cho những điều kiện khác cần 
thiết cho một sự thiên định chân thực sẽ phát 
khởi trong ta. Giáo lý Kim Cương thừa có nói rằng 
thiên định chân thực sẽ xảy ra một cách tự nhiên 
nếu ta thọ nhận sự gia hộ của Đạo sư của ta và 
các bậc Thầy của dòng truyền thừa. Đó là lý do vì 
sao ta cầu nguyện với Đức Dorje Chang. Ta quán 
tưởng Ngài ở trong không gian trước mặt ta và 
được vây quanh bởi các bậc Thây của dòng 


truyền thừa. Nếu không thể quán tưởng nhiều đối 
tượng, ta có thể chỉ tưởng tượng thân tướng Đức 
Dorje Chang như một tích tụ của mọi phẩm tính 
và tinh túy của các Đạo sư dòng truyền thừa. 


Bài cầu nguyện Đức Dorje Chang có bốn phần. 
Phần thứ nhất là xoay chuyển tâm khỏi vòng sinh 
tử khiến ta có thể thấy được tính chất huyền hóa 
của nó, phát triển tâm nhàm chán sinh tử, và 
thiết tha thực hành Pháp. Phần thứ hai là trưởng 
dưỡng lòng sùng mộ của ta đối với Đạo sư và 
Pháp khiến ta có thể nhận được những sự gia hộ 
của các bậc Đạo sư và phát triển sự thiền định 
chân thực. Phần thứ ba là ta cầu nguyện để có 
được sự an bình trong tâm và không bị xao lãng, 
nhờ đó ta sẽ phát triển thiền định chân thực. 
Phần thứ tư là nỗ lực để thấu suốt bản chất của 
các niệm tưởng của ta là Pháp Thân 
(dharmakaya). Khi đã thấu suốt điêu này, chúng 
ta thực sự trở thành Đức Dorje Chang. Sau đó, 
chúng ta chỉ việc an trú trong thiên định. Bất kỳ 
niệm tưởng nào khởi lên, chúng ta chỉ ngơi nghỉ 
trong bản chất của niệm tưởng này. 


Khi quán tưởng Đức Dorje Chang, ta tưởng tượng 
Ngài có mầu xanh dương, một mặt và hai tay 
cầm chày và chuông. Ngài ngôi trong tư thế kim 
cương. (6) Ta có thể quán tưởng Ngài đang ở trên 
đầu ta hoặc ở trong không gian trước mặt. Ta 
thường quán Ngài ở trước mặt ta và nếu có thể 
được, quán tưởng Ngài được tất cả các Đạo sư 
của dòng truyền thừa vây quanh. Ta không quán 
tưởng các Đạo sư trong hình tướng bình thường 
với thân thể thịt xương thô nặng, bởi nếu quán 


tưởng như thế, những hình tướng ấy sẽ làm phát 
sinh những tư tưởng tâm thường trong tâm ta. 
Việc sinh khởi những tư tưởng tâm thường trong 
khi thiên định là dấu hiệu cho thấy ta không có 
lòng sùng mộ mạnh mẽ. Vì thế ta quán tưởng 
Đạo sư trong thân tướng Đức Dorje Chang để 
phát triển một thị kiến thanh tịnh trong ta và để 
thấy Ngài không như thân xác thịt xương bình 
thường, mà trong một cách thế thanh tịnh. Ta 
biết rằng đó là Đạo sư của ta, nhưng ngài ở trong 
thân tướng Đức Dorje Chang. Nếu không thể 
quán tưởng tất cả các bậc Đạo sư này thì ta chỉ 
đơn giản quán tưởng Đức Dorje Chang và nghĩ 
tưởng rằng Ngài tượng trưng cho mọi phương 
diện của Tam Bảo. Trong khi cầu nguyện, ta gắng 
tưởng nhớ đến tất cả các phẩm tính tốt đẹp của 
Đạo sư của ta và của các bậc Đạo sư dòng truyền 
thừa Kagyu, và nỗ lực cảm nhận lòng sùng mộ 
chân thực trong mức độ có thể. Ta cố gắng cảm 
nhận càng nhiều càng tốt niêm tin từ tận đáy 
lòng ta. Cảm nhận niêm tin ấy, ta đọc bài cầu 
nguyện dòng truyền thừa, (7) và khi điều này 
xảy ra, ta suy tưởng: `*Tôi đã nhận lãnh mọi sự 
gai hộ về thân, ngữ, tâm của tất cả chư Phật và 
Đạo sư.” Cuối bài cầu nguyện, ta tưởng tượng 
rằng Đạo sư của ta và tất cả các bậc Đạo sư khác 
tan thành ánh sáng, rồi ánh sáng này được thâu 
rút qua đỉnh đầu và đi vào tim ta. Trong khoảnh 
khắc đặc biệt này, ta tưởng tượng đã nhận lãnh 
mọi sự gia hộ về thân, ngữ, tâm của Đạo sư của 
ta và của tất cả các bậc Đạo sư khác. Ta quán 
tưởng ta đã nhận được một cách đúng đắn cũng 
những phẩm tính mà các ngài có, bởi giờ đây tâm 
ta và tâm các ngài là một. Vì thế, mọi phẩm tính 


của sự hoàn toàn giải thoát khỏi những che 
chướng và của sự chứng ngộ viên mãn của các 
ngài giờ đây là của chúng ta, như thể các ngài đã 
in một tấm ảnh những phẩm tính giác ngộ của 
các ngài lên chúng ta. Ta suy tưởng rằng ta đã 
thâu thập toàn bộ sự gia hộ, và bất kỳ sự chứng 
ngộ nào có trong tâm Đạo sư của ta thì giờ đây 
cũng có trong tâm ta. 


Tư thế thiền định 


Có hai vấn đề quan trọng trong thiên định, đó là 
thân và tâm. Thân rất cần được giữ cho thẳng để 
các kinh mạch vi tế (8) trong thân cũng được 
ngay thẳng. Nếu những kinh mạch vi tế này 
thẳng đứng thì các năng lực vi tế trong chúng sẽ 
vận hành trôi chảy. Ta được biết rằng tâm giống 
như một con ngựa lướt trên những năng lực vi tế 
của thân. Khi ngựa chạy, năng lực này trôi chảy, 
nó thư thản và êm dịu. 


Có nhiêu mô tả về tư thế thiên định tốt đẹp và ta 
sẽ sử dụng sự mô tả gồm năm điểm.(9) Điểm thứ 
nhất: thân nên ngay ngắn và thẳng đứng. Phải 
"thẳng như một mũi tên” có nghĩa là lưng ta cần 
thẳng và không nên ngả về phía trước, phía sau, 
hay hai bên. Điểm thứ hai là cổ họng hơi cong 
xuống như một cái móc. Trong cổ họng có hai 
kinh mạch vi tế, và nếu chúng hơi được uốn về 
phía trước, năng lực sẽ lưu thông trong đó làm 
giảm bớt tâm khích động trong việc thiên định 
của ta. Điểm thứ ba là chân phải xếp chéo lại 
theo kiểu lưới mắt cáo” có nghĩa là cẳng chân 
cần được giữ trong tư thế bắt chéo. Nếu có thể 


ngồi trong thế kiết già thì thật tốt, còn không thì 
chỉ đơn giản chéo chân theo thế bán già. Điểm 
thứ tư là thân phải "cùng tập hợp như sợi giây 
xích.” Sau khi ngồi thẳng người, ta khóa thân lại 
trong tư thế đó như thể bằng những chiếc cùm 
thép. Cách thức để làm điều này là chắp hai bàn 
tay tay lại, đặt chúng cách dưới rốn bằng bề dày 
của bốn ngón tay. Điểm thứ năm là giữ tâm và 
thân trong mức độ căng thẳng hợp lý, sử dụng 
một nỗ lực để thân và tâm được hòa hợp và tập 
trung. Điêu này được so sánh với lưỡi của ta, 
chẳng hạn khi ta phát âm những chữ Tây Tạng 
Mi“ và *ri”, lưỡi cần được căng lên ở một mức độ 
nào đó. Cũng thế, ta nên luôn luôn duy trì một số 
nỗ lực và tỉnh giác trong thân và tâm. 


Đạo sư vĩ đại Marpa đã nói rằng có nhiều giáo 
huấn khác nhau về tư thế thiên định, nhưng ngài 
thích tư thế năm điểm này hơn khi nói rằng nếu 
ta giữ thân thể trong tư thế này thì năng lực vi tế 
lưu thông trong thân thể sẽ thật lý tưởng và sẽ 
thực sự lưu thông trong kinh mạch giữa. (10) 


Tâm trong khi thiên định 


Khi ta thiên định, hãy thiên định trong một thời 
gian ngắn, nhưng lập đi lập lại nhiều lần. Toàn bộ 
vấn đề là để phát triển một tập quán thiền định. 
Nếu ngay từ lúc đầu ta thiên định quá lâu, tâm 
chỉ trở nên bị kích động hơn nữa và khó kiểm 
soát. Nếu ta thiền định trong một thời gian ngắn 
và thực hiện lại thời khóa nhiều lần, thì trong mỗi 
thời khóa tâm sẽ tươi mới, trong trẻo và có thể 
lắng dịu dễ dàng hơn. Vì thế hãy lập đi lập lại sự 


thiên định cho tới khi tập quán thiên định phát 
triển mạnh mẽ hơn. 


Điều cần là kiểm soát tâm trong khi thiền định. 
Tâm thức không được kiểm soát thì mãnh liệt và 
nguy hiểm như một con voi giận dữ. Không 
những ta không kiểm soát được tâm mà nó còn 
có thể vận hành theo cách riêng của nó. Nếu một 
cảm xúc giận dữ hay tham muốn rất mạnh mẽ 
sinh khởi trong ta, ta thường không thể kiểm soát 
được. Nhưng những cảm xúc đó là tâm ta, vì thế 
ta có thể kiểm soát chúng nếu ta sử dụng các khí 
cụ đúng đắn là sự chánh niệm và tỉnh giác. Tỉnh 
giác là thấu biết một cách chính xác điêu gì ta 
đang làm. Chánh niệm là kiểm soát tâm ta và 
không để nó vuột ra ngoài sự kiểm soát. 


Khi thiền định, ta không nên theo đuổi một tư 
tưởng thuộc về quá khứ, không dẫn mình vào 
tương lai, và không nên bị dính mắc với những tư 
tưởng trong hiện tại. Tư tưởng thuộc quá khứ thì 
giống như điều ta đã làm ngày hôm qua; tư 
tưởng thuộc tương lai thì giống như những gì ta 
đang hoạch định để làm vào ngày mai và tư 
tưởng trong hiện tại chỉ xuất hiện bất ngờ. Trong 
tất cả các trường hợp, ta không nên theo đuổi 
dòng niệm tưởng này mà chỉ nên thư thản và để 
mặc chúng bằng cách không đi theo chúng cách 
này hay cách khác. Ví dụ, trong khi thiên định ta 
có thể nghĩ tưởng về điều đã xảy ra một tháng 
trước hay nghĩ tới một tư tưởng ta vừa mới có và 
nghĩ :“Tôi vừa nghĩ vê điều này.” Sau đó ta chỉ 
chấm dứt việc đi theo tư tưởng đó. Như vậy ta 
không nên đi theo bất kỳ tư tưởng nào. Cũng thế, 


ta có thể đang hoạch định điều gì cho tuần tới và 
ngay lập tức ta nghĩ tưởng: "Tôi không được suy 
nghĩ về điều này!” Ta phải tránh theo đuổi các 
niệm tưởng trong thiên định của ta bởi một cách 
đơn giản, thiền định chỉ để mặc các sự việc đúng 
như chúng là, không quá lơi lỏng hay quá căng 
thẳng. Nếu ta làm được điều này, ta sẽ nhận ra 
rằng tự nó tâm sẽ an tĩnh hoàn toàn tự nhiên. 


Những Chướng ngại chung cho việc Thiên 
định 


Trong thời gian thiên định, tâm phải có một sự 
căng thẳng đúng đắn. Ví dụ, nếu ta có một con 
mèo và ta nhốt nó trong một căn phòng, con mèo 
sẽ trở nên điên dại. Không tìm được cách thoát ra 
ngoài, nó bắt đầu chạy lên chạy xuống, kêu meo 
meo và đập phá đồ vật. Nhưng nếu chúng ta để 
cửa mở, con mèo sẽ chạy ra ngoài, loãng quặng 
đầu đó một chút rồi quay trở lại và ngủ trong 
phòng. Tương tự, nếu ta bắt đầu thiền định và 
nghĩ: “Tôi phải thực sự ngừng suy tưởng và giữ 
tâm hết sức tập trung và an bình,“ thì ta sẽ 
thường xuyên lo lắng và nghĩ: "*Õ, tôi đã có một 
niệm!” hay "Bây giờ tôi căng thẳng quá.” Rồi ta 
sẽ nóng nẩy bực dọc đến độ không thể ngừng suy 
nghĩ. Vì thế hãy thư dãn, chỉ để tâm trôi chảy và 
nghĩ: ` Bất kỳ điêu gì đến, nó chỉ đến và đi.” Nếu 
ta ngồi đó thật thư thản và để mặc mọi sự xảy ra, 
ta sẽ không bị quá nhiều xáo trộn trong khi thiên 
định. 


Nếu ta sử dụng sự chánh niệm và tỉnh giác đúng 
đắn trong khi thiền định, tâm ta sẽ trở nên an 


tĩnh. Có hai chướng ngại chính cho sự an tĩnh của 
tâm. Một là tâm trở nên quá lơi lỏng và hai là nó 
trở nên quá căng thẳng. Khi ta trở nên quá lơi 
lỏng, ta bắt đầu đi theo các niệm tưởng của ta và 
miệt mài trong chúng. Khi ta quá căng thẳng, ta 
nỗ lực rất nhiều khi chú tâm vào ý niệm tập trung 
và an tĩnh khiến cho cuối cùng tâm không thể an 
trụ và ta trở nên xao lãng. Ta phải cố gắng liên 
tục tìm thế quân bình giữa sự quá căng thẳng và 
quá lơi lỏng bằng cách đặt vào thiền định của ta 
một mức độ nỗ lực đúng đắn. Đại thành tựu giả 
Saraha đã nói rằng khi ta thiền định, tâm phải 
giống như sợi chỉ của người Bà la môn. Ở Ấn Độ, 
người Bà la môn thường hay se chỉ. Nếu kéo sợi 
chỉ căng quá, nó sẽ đứt. Nếu sợi chỉ chùng quá, 
nó không đủ mạnh. Cũng thế, khi ta thiên định, 
tâm nên duy trì một mức độ tỉnh giác đúng đẳn, 
không quá căng mà cũng không quá lơi lỏng. 


Thiền định về một Đối tượng bên ngoài 


Có ba kỹ thuật thiên định chính: tập trung vào 
một đối tượng bên ngoài, tập trung vào một đối 
tượng bên trong, và tập trung không có đối 
tượng. Mục đích của thiền định là đạt tới chỗ 
không cần đến bất kỳ đối tượng nào trong thiền 
định. Nhưng để chuẩn bị cho mục đích này, ta 
cần quen thuộc với sự thiên định sử dụng các đối 
tượng bên ngoài và sau đó là thiên định sử dụng 
các đối tượng bên trong. 


Lúc bắt đầu, sẽ rất ích lợi nếu ta thiền định trên 
những đối tượng bên ngoài chẳng hạn như một 
tượng Phật. Thiên định trên một đối tượng bên 


ngoài thì không xem xét hay nghĩ tưởng về hình 
dáng, sự cấu tạo hay mầu sắc, nhưng chỉ đơn 
giản duy trì sự tỉnh giác đối với pho tượng ở trước 
mặt ta và không bị phóng tâm bởi những tư 
tưởng khác. Khi nhìn pho tượng, mắt ta không 
nên căng ra và chỉ nên ghi nhận hình ảnh Đức 
Phật trong tâm. Nếu những tư tưởng khác xuất 
hiện, ta nỗ lực tỉnh giác về những tư tưởng này 
càng nhanh càng tốt, ngừng chúng lại lập tức và 
xoay sự tỉnh giác trở lại pho tượng. 


Đối với người mới bắt đầu, loại thiền định này khó 
thực hành trong một thời gian dài bởi chúng ta 
rất dễ bị thất niệm. Vì thế ta hãy thiên định trong 
một quãng thời gian ngắn với sự tập trung hoàn 
hảo khiến việc thiên định không trở nên rối loạn 
bởi những tư tưởng. Lúc bắt đầu, hãy thực hành 
trong một thời gian ngắn, và khi nhận thấy có 
chút ít dễ dàng hơn thì ta có thể kéo dài thời 
khóa thiền định. 


Ngài Tilopa nói rằng ta nên từ bỏ mọi hoạt động 
vật lý và chỉ an trú thật tĩnh lặng trong khi thiên 
định. Nên ngừng nói chuyện và nghĩ tưởng; chỉ 
để mặc tâm ngơi nghỉ. Nếu ta thiền định về một 
pho tượng Phật, ta không nên nhìn chăm chăm 
bằng cái nhìn mạnh mẽ hay cố định vì điều này 
sẽ chỉ khiến ta đau đầu và mỏi mắt. Ta phải thư 
thản, để mắt nghỉ ngơi trên pho tượng và chỉ ghi 
nhận hình ảnh. Cái nhìn của ta sắc bén hay mờ 
tối thì không có gì khác biệt. Và khi nhìn nó, ta 
đừng nghĩ: “Pho tượng, pho tượng, pho tượng.” 
Ta chỉ nhìn nó và cố đừng để hình ảnh vuột khỏi 
tâm ta. Nếu ta bắt đầu có một niệm tưởng mạnh 


mẽ đang làm ta bỏ quên pho tượng, ta chỉ nhẹ 
nhàng đưa sự chú ý trở lại pho tượng vì nếu ta đi 
theo tư tưởng đầu tiên thì những tư tưởng khác 
sẽ đến, rồi những tư tưởng khác nữa và ta sẽ 
hoàn toàn quên mất đối tượng của sự thiên định. 
Khi tư tưởng xuất hiện, cần nhận ra sự hiện diện 
của nó. Nếu tâm ta bắt đầu chạy theo tư tưởng, 
hãy chỉ nhận thức sự kiện này và đem tâm trở lại 
với pho tượng. 


Ta nên luôn luôn tập trung vào những gì được gọi 
là "vật hỗ trợ” của sự thiền định, đó là pho tượng 
hay đối tượng khác mà ta đang tập trung vào. 
Nếu ta phát triển tập quán cố gắng tránh hai 
khiếm khuyết là quá căng thẳng hay quá lơi lỏng 
trong thiên định thì sự thiên định của ta sẽ tiến 
bộ. Nếu thực hành loại thiên định này nhiều hơn 
nữa, dần dần tâm ta an tĩnh hơn, có khả năng tập 
trung hơn và thiên định của ta sẽ trong sáng hơn. 


Thiền định nội quán 


Trong việc thực hành Pháp, ta phải làm việc với 
thân, ngữ và tâm của ta. Tâm thức quyết định 
phẩm tính của hoạt động thuộc thân và ngữ. Ta 
đang nỗ lực tự giải thoát mình khỏi các vấn đề và 
nỗi khổ, và vì thế ta đang nỗ lực siêu vượt luân 
hồi sinh tử. Gốc rễ của luân hồi sinh tử là những 
ô nhiễm, và bao lâu mà chúng còn hiện diện thì 
ta không thể hy vọng có được bất kỳ hạnh phúc 
lâu dài nào. 


Có hai cách nhờ đó ta có thể thoát khỏi các ô 
nhiễm; cả hai đều liên quan tới sự thiên định. 


Nhờ thiền định, trước tiên ta sẽ có thể có sự tĩnh 
lặng nào đó, ta ít có những niệm tưởng và những 
tư tưởng tiêu cực, nhờ đó những ô nhiễm bớt dần 
đi. Nhưng hột giống của những ô nhiễm vẫn còn 
hiện diện, vì thế ta phải phát triển một sự thấu 
suốt về sự không hiện hữu của cái "ngã.” Như thế 
ta thiên định vê bản tánh thực sự của các hiện 
tượng. 


Khía cạnh thứ hai của thiền định có thể quét sạch 
những ô nhiễm là thiền định nội quán (thiền định 
vipashyana). Nhưng để phát triển mạnh mẽ loại 
thiền định này, trước tiên, ta phải phát triển vững 
chắc thiền định tĩnh lặng. Không có thiên định 
tĩnh lặng này, tâm chỉ rong ruổi mọi nơi và ta 
không thể kiểm soát nó. Một khi đã phát triển 
thiền định tĩnh lặng, ta có thể sử dụng tâm trong 
sự kiểm soát. Vì thế, nếu ta quyết định để tâm 
ngơi nghỉ thì ta có thể làm điều đó. Nếu ta quyết 
định tập trung tâm vào sự việc nào, ta cũng có 
thể thực hiện được. Phương cách lý tưởng để đạt 
được thiền định tĩnh lặng là để tâm hoàn toàn 
nghỉ ngơi một cách tự nhiên không có bất kỳ tư 
tưởng nào. Nhưng điều này cực kỳ khó đạt được 
vì ta đã quá quen có những niệm tưởng và bị dính 
mắc với chúng. Bởi ta luôn luôn hướng tâm đến 
những ngoại vật nên khi bắt đầu thiền định, sẽ dễ 
dàng hơn khi ta dùng một đối tượng bên ngoài. Vì 
thế bước đầu tiên là thiên định về một đối tượng 
bên ngoài như một tượng Phật nhỏ. 


Những chướng ngại của Thiền định Tĩnh lặng 


Đối với thiên định tĩnh lặng, có hai chướng ngại 
chính. Chướng ngại đầu tiên là "suy tưởng” (hôn 
trầm), nó có nghĩa là khi tâm bắt đầu nghĩ tưởng, 
nó trở nên nặng nề, trầm trệ, và ta bắt đầu cảm 
thấy buôn ngủ. Đó là một cảm giác lừ đừ, lãnh 
đạm và muốn ngủ nhưng không thể ngủ được, vì 
thế ta không có sự trong sáng trong thiên định. 
Chướng ngại khác là sự phấn khích (trạo cử), 
trong đó tâm trở nên lộn xôn, nảy sinh nhiều tư 
tưởng và đeo đuổi những tư tưởng này theo mọi 
hướng - tương lai, hiện tại, hay quá khứ - khiến 
tâm chẳng thể nghỉ ngơi chút nào. 


Cách thức để sửa trị sự hôn trầm này là nghĩ tới 
những phẩm tính của Đức Phật và Giáo Pháp, và 
nghĩ tưởng xem nhờ thiền định mà ta có thể gặt 
hái được biết bao nhiêu lợi lạc. Việc nghĩ tưởng tới 
đến điêu này sẽ tạo nên một cảm giác hạnh phúc, 
sự hứng khởi và lòng nhiệt thành của ta được làm 
tươi mới lại, nhờ đó ta sẽ tự động chỉnh sửa tâm 
thức trầm trệ của mình. Để làm điều này, ta nghĩ 
tưởng rằng nhờ thiên định, ta sẽ giải thoát khỏi 
những ô nhiễm, những khó khăn thuộc cảm xúc 
và đạt được giải thoát. Ngay cả trước khi thành 
tựu giải thoát viên mãn, thiên định sẽ đem lại cho 
tâm ta sự an bình, khiến ta hạnh phúc hơn. Hãy 
nhớ rằng ta có quá nhiều khó khăn, căng thẳng 
và thất vọng chính là bởi ta có quá nhiều tư 
tưởng và bị dính mắc với những tư tưởng đó. Nếu 
ta bắt đầu suy nghĩ: *Tôi muốn cái này” hoặc "Tôi 
cần cái này,” tâm ta sẽ trông chờ những điều đó 
và sẽ là một sự căng thẳng liên tục khởi đi từ ước 
muốn này. Sau đó nếu ta không thể sở hữu hay 
thành tựu điều ta mong muốn, ta sẽ bị giam giữ 


trong đau khổ và thất vọng triền miên. Nhưng 
nếu ta có thể làm an dịu tâm thức thì tư tưởng sẽ 
ít đi, điêu đó có nghĩa là ta bớt đi lòng ham muốn 
và sự khao khát triên miên này sẽ được giảm 
thiểu. Vì thế thiền định có tác dụng ngắn hạn tạo 
nên sự tỉnh lặng và tác dụng dài hạn giải thoát ta 
khỏi những ô nhiễm là nguyên nhân của mọi bất 
hạnh. 


Sự phấn khích trong tâm (trạo cử) được tạo nên 
bởi sự phóng tâm, nó có thể đến từ sự kiêu ngạo 
hay ham muốn. Thuốc chữa cho vẫn đề này là 
nghĩ tưởng rằng mọi nỗi khổ đều sẵn có trong đời 
sống tương đối (Phạn: samsara, sinh tử) và trở 
nên tỉnh thức đối với những khiếm khuyết của sự 
phóng tâm. Chúng ta đã từng lang thang hết sức 
dài lâu trong sinh tử bởi ta để cho tâm thức 
thường xuyên xao lãng (phóng tâm) và điều này 
chỉ đem lại đau khổ bởi để cho tâm xao lãng, ta 
chẳng đạt được điều gì. Cũng thế, nếu ta phóng 
tâm trong đời sống hàng ngày, ta không thể có 
nhiều thành tựu. Vì thế khi suy tưởng về những 
khiếm khuyết của sự phóng tâm và lang thang 
trong sinh tử, ta sẽ tự động tiếp tục làm an dịu sự 
kích động tinh thần trong thiền định của ta. 


Cách loại trừ sự uể oải trong thiền định là tưởng 
tượng trong tim ta có một bông sen tám cánh 
hướng lên trên. Rồi ta tưởng tượng có những 
điểm ánh sáng nhỏ thật trắng và chói ngời trên 
bông sen. Ta đưa những điểm trắng này lên đỉnh 
đầu ta ở khoảng mái tóc. Thân ta hơi rướn lên, 
chuyển động thân hướng lên trên một chút. Để 
loại trừ sự phấn khích trong thiền định, ta tưởng 


tượng một bông sen đen hướng xuống dưới. 
Trong bông sen này, ta tưởng tượng một điểm 
đen và đưa nó hướng xuống mặt đất. Đồng thời 
ta thư dẫn tư thế, để thân hơi cúi xuống. 


Phát triển sự Trong sáng trong Thiền định 


Nếu muốn thiên định của ta được trong sáng, ta 
nên nuôi dưỡng một cảm thức vui thích đối với 
thiền định. Cảm thức đó có thể được phát triển 
bằng cách nghĩ tưởng tới mọi phẩm tính có được 
từ sự thiên định. Còn nếu ta phóng tâm, ta gặp 
sự đối nghịch của những phẩm tính này. Đâu là 
tai hại của sự phóng tâm? Đó là bất kỳ điều gì ta 
làm sẽ có phẩm tính tệ hại, và vì thế sẽ uổng phí 
thời gian. Còn nếu ta để mặc tâm trong trạng thái 
tự nhiên không theo đuổi các niệm, thì những gì 
ta làm sẽ rất chính xác, rất trong sáng và hiệu 
quả. Khi phóng tâm, ta đang lãng phí một ít thời 
gian của đời người quý báu của ta mà nó có thể 
không bao giờ tìm lại được. 


Ta có thể cho rằng có lẽ thật tốt đẹp nếu hoàn 
toàn thả mình theo các niệm tưởng và điều này 
sẽ đem lại sự thích thú trong tâm. Nhưng nếu ta 
rơi vào ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực 
như sự đam mê, hung hăng, kiêu ngạo, hay đố 
ky, thì sẽ không thật vui thích đâu. Khi một trong 
những cảm xúc này phát khởi, rất khó ngưng nó 
lại và nó sẽ chỉ đem lại cho ta những khổ đau. Ví 
dụ, một khi ta bắt đầu giận dữ, cảm xúc ấy gây 
nên nhiêu nỗi bực dọc, và nếu nó kéo dài, nó 
thực sự có thể khiến ta cảm thấy thân tâm đau 
bệnh. Cũng thế, cảm thức ham muốn tiêu cực là 


một nỗi khao khát liên tục. Ta luôn luôn tìm kiếm 
điều nào đó mà ta cho là sắp đem lại cho ta niềm 
vui, sự hài lòng hay thỏa mãn. Nhưng vì một lý 
do nào đó, dường như không bao giờ ta có thể 
đạt được điều ấy, vì thế ta liên tục ước muốn. Sự 
việc sẽ trở nên hết sức khốn khổ bởi ta chẳng bao 
giờ đạt được những gì ta nhằm tới. Vì thế nếu 
xem xét cẩn thận những cảm xúc và tư tưởng 
tiêu cực, ta thấy rằng tự nền tảng, bản chất của 
chúng là đau khổ. 


Tuy nhiên, nhờ thực hành thiền định, ta có thể 
giải trừ đau khổ bởi tâm ta sẽ đặt dưới sự kiểm 
soát và được an tĩnh. Bằng cách phát triển sự tập 
trung qua thiền định, ta có thể đạt được tỉnh 
lặng. Ta được dạy rằng một khi đạt được mức độ 
lão luyện trong thiên định, ta sẽ tự động có sự an 
vui, thoải mái trong thân và tâm. Đó là bởi thiên 
định giảm thiểu những niệm tưởng thường xuyên 
làm xao lãng tâm ta và điêu này làm bớt đi 
những cảm xúc tiêu cực. Thiên định cũng sẽ đem 
lại một cảm thức to lớn về hạnh phúc bởi từng 
chút một, ta sẽ có thể kiểm soát được những tư 
tưởng và cảm xúc của ta. 


Thực hành Hậu-Thiền định 


Khi nhờ năng lực của thiên định mà sự tập trung 
của ta từng chút một đã khá hơn, ta sẽ có thể mở 
rộng sự tập trung tự nhiên này tới phần còn lại 
của đời ta. Dù ta đang đi, ngồi, nói năng hay làm 
việc, ta có thể học cách ngưng tâm thức lang 
thang của ta lại. Nếu bị phóng tâm trong khi làm 
việc thì ta không thể làm công việc của ta một 


cách đúng đắn. Nếu ta có thể giải trừ sự phóng 
tâm và phát triển sự tập trung hơn nữa thì đời ta 
sẽ tự động tốt đẹp hơn, và điều ấy cũng sẽ làm 
hoàn thiện thực hành thế tục và thực hành Pháp 
của ta. Nếu ta phải tùy thuộc vào người khác để 
thay đổi tâm thái của ta, thì có thể sẽ là một tiến 
trình hết sức phức tạp. Sự kiểm soát tâm thức 
của ta thì hoàn toàn tùy thuộc vào bản thân ta. 
Đây là điều mà chính ta có thể thực hiện với một 
chút chánh niệm và tỉnh giác. Từng chút một, khi 
sự tập trung được phát triển, ta có thể hướng tâm 
vào trong dễ dàng hơn. 


Thực hành Cho và Nhận 


Mục đích của ta là sự phát sinh thiên định chân 
thật. Do đó ta phải khơi dậy lòng sùng mộ trong 
ta, là điêu không nhất thiết phát khởi tự nhiên 
trong hầu hết mọi người. Vì thế ta phải tiếp tục 
làm việc đó bằng cách cầu nguyện với Đức Dorje 
Chang, Pháp Thân, Ngài là sự kết hợp của Đạo sư 
của ta và tất cả các Đạo sư khác và của mọi 
phương diện của sự quy y. Nếu ta mong muốn sự 
gia hộ đến với ta thì việc thiên định của ta phải 
được trợ giúp bởi một động cơ đúng đắn. Động cơ 
này phải là vì sự Giác ngộ, nghĩ tưởng rằng ta 
đang thực hành điêu này là vì lợi lạc của tất cả 
chúng sinh; rằng ta có thể đạt được Phật Quả là 
để giúp đỡ tất cả chúng sinh. Động cơ này được 
gọi là "động cơ căn bản,” và ta phải có nó trước 
khi bắt đầu thực hành. Nó cũng là "động cơ trực 
tiếp, “ điều ta luôn luôn có khi ta đang thực sự 
thực hành. 


Thông thường thì ta không quá quan tâm tới 
người khác. Vì thế ta đã phát triển niềm tin hết 
sức mạnh mẽ này vào cái *tôi.” Từ niêm tin này 
phát sinh mọi cảm xúc tiêu cực. Để giải trừ tất cả 
cảm xúc tiêu cực và các tư tưởng về cái `"tôi,” ta 
phải học cách tu tập tâm thức bằng thiền định về 
Cho và Nhận. Thiên định vê Cho và Nhận (Tây 
Tạng: tonglen) giúp ta phát triển một thái độ 
thuần tịnh bằng cách giảm thiểu sự dính mắc vào 
chính mình và gia tăng việc nghĩ tưởng tới người 
khác. Thiên định vê Cho và Nhận sẽ giúp ta phát 
triển Bồ Đề Tâm (bodhicitta), (11) lòng khao khát 
chứng ngộ Phật Quả vì lợi lạc của tất cả chúng 
sinh. Trong thực hành này ta hoán chuyển hạnh 
phúc của ta với sự bất hạnh và đau khổ của 
chúng sinh khác. Thiên định này cũng được liên 
kết với hơi thở. Khi thở ra, ta tưởng tượng ta gởi 
một luồng áng sáng rất chói lọi đi tới mọi chúng 
sinh. Anh sáng trắng này tượng trưng cho tất cả 
hạnh phúc của ta, mọi sự tốt lành trong đời ta. Ta 
cũng nghĩ tưởng rằng nó chứa đựng những hạt 
giống của hạnh phúc, là tất cả những đức hạnh 
của ta. Vì thế ánh sáng trắng này đi tới mọi 
chúng sinh và khi chạm vào họ, nó đem lại cho 
họ hạnh phúc và niêm vui lớn lao. Ngược lại, khi 
ta thở vào, ta tưởng tượng đang nhận một luồng 
ánh sáng rất tối ám mang lại cùng nó tất cả 
những đau khổ, những vấn đề, những khó khăn 
và mọi nguyên nhân của những vẫn đề đó. Ta 
thực hành thiền định này hoàn toàn theo nhịp thở 
tự nhiên. Ta biết rằng ta mong muốn hạnh phúc 
và với thực hành Cho và Nhận (tonglen) ta nhận 
thức rằng những người khác cũng mong muốn 
hạnh phúc này. Do đó bất kỳ những gì ta có, ta 


hiến tặng nó cho họ. Bất cứ bất hạnh và đau khổ 
nào họ không mong muốn, ta tưởng tượng mình 
nhận lãnh nó. Thực hành Cho và Nhận là một khí 
cụ tuyệt hảo để tăng trưởng Bồ Đề Tâm rộng lớn 
hơn nữa, và Bồ Đề Tâm chính là động cơ cho sự 
Giải thoát. 


Thật là một điều tốt đẹp khi nghĩ tưởng tới việc 
chấp nhận nỗi đau khổ của ta và cố gắng thực sự 
mở lòng ra với người khác trong một cách thức bi 
mẫn. Nhưng để làm điều này một cách đúng đắn, 
trước tiên ta phải tu hành tâm thức. Ta cố gắng 
nghĩ tưởng rằng ta thực sự mong. muốn hiến tặng 
những người khác điêu gì đó và thực sự muốn 
nhận lãnh và làm nhẹ bớt nỗi khổ của họ. Chỉ nhờ 
sự tu hành bản thân mà động lực thuần tịnh đích 
thực mới có thể sinh khởi trong ta. Một khi đã có 
động cơ thuần tịnh này, ta mới có thể thực sự 
giúp đỡ những người khác. Ta không thể chuyển 
đổi nghiệp của người khác, nhưng có thể thay đổi 
những điều kiện (duyên) trực tiếp ảnh hưởng tới 
họ. Nếu ta có lòng bi mân chân thực thì ta sẽ có 
thể làm rất nhiều việc. Có một động cơ thuần tịnh 
là một việc hết sức quan trọng. Khi ta chân thành 
ước muốn giúp đỡ chúng sinh, ta sẽ thực sự có 
thể giúp đỡ họ. Ta sẽ nhận ra rằng nếu cố gắng 
giúp đỡ họ khi ta không sẵn sàng thì sau này ta 
sẽ hối tiếc. Ví dụ, khi ngài Xá Lợi Phất quyết định 
đạt tới Giải thoát để làm lợi lạc cho tất cả chúng 
sinh, ngài quyết định bố thí bất cứ điều gì nếu có 
ai yêu cầu. Một hôm một con quỷ muốn quấy 
nhiễu nên đi đến và nói: "Hãy cho tôi bàn tay 
phải của ông.” Bởi ngài Xá Lợi Phất không muốn 
từ chối nên với lòng can đảm lớn lao, ngài chặt 


bàn tay phải cho con quỷ. Con quỷ chỉ cười và 
nói: *Tôi không muốn bàn tay phải của ông. Tôi 
muốn bàn tay trái.” Dĩ nhiên sau đó ngài Xá Lợi 
Phất nghĩ rằng món bố thí đó là quá nhiều và 
ngài hối tiếc vê điều ấy. 


Khi thực hành pháp Cho và Nhận, ta không nên 
sợ rằng mình sẽ nhận những khó khăn của người 
khác, vì ta đang tưởng tượng ta đang nhận lãnh 
những. phiền não của mọi người. Nhưng đừng nên 
nghĩ rằng sự thiền định này không có tác dụng gì 
bởi lẽ ta không thực sự nhận bất kỳ nỗi khổ nào 
hay cho đi bất kỳ hạnh phúc nào. Thực hành này 
rất quan trọng vì trong khi thực hành thiền định 
Cho và Nhận, ta đang tu tập tâm ta để dần dần 
biến đổi thái độ rất ích kỷ của ta thành một mối 
tương quan cởi mở và từ ái với người khác khiến 
ta có thể phát triển ý hướng chân thật đi tới Giác 
ngộ. 


Thiền định Nội tâm 


Ta bắt đầu thiền định bằng cách làm tâm kiên cố 
với sự trợ giúp từ bên ngoài. Khi đã trở nên thuần 
thục, ta có thể tập trung hướng tâm vào trong. 
Thực hành thiền định nội tâm là sự vận dụng hơi 
thở. Đức Phật đã dạy sáu vấn đề (12) khác nhau 
trong thiên định shamatha. Có ba thiên định 
chính đặt nền trên hơi thở, chẳng hạn như đếm 
hơi thở, theo hơi thở v..v.. 


Lúc mới bắt đầu thiền định, tâm ta không kiên cố 
và đây là lý do vì sao ta có thể thật dễ dàng rơi 
vào ảnh hưởng của những cảm xúc của ta. Với 


thiền định ta cố gắng tập trung trở lại bằng cách 
chú tâm vào sự vật nào đó hơi nhỏ, nhưng đừng 
nhỏ quá. Vì thế ta dùng một tượng Phật để học 
cách chú tâm. Từng chút một, sự tập trung của ta 
được cải thiện, và sau đó ta có thể chú tâm vào 
một chữ tượng trưng cho ngữ của đức Phật. (13) 
Sau đó ta tập trung trên một biểu tượng của tâm 
Phật là một điểm nhỏ. Lúc bắt đầu, sự chú tâm 
của ta tản mạn trên hàng trăm đối tượng, rồi dần 
dần nó tập trung hơn trên những vật nhỏ hơn 
nhiêu như một tượng Phật. Pho tượng có một 
mặt, hai cánh tay, hai bàn tay... và khi ta đã tập 
trung hơn, ta chú tâm trên một chữ duy nhất và 
sau đó chỉ còn lại một điểm. Trong mọi trường 
hợp, cũng giống như đối tượng của sự tập trung, 
kỹ thuật đòi hỏi sự chú tâm hơn nữa tạo nên một 
kiểu tập trung càng lúc càng tinh tế hơn. 


Phương pháp thứ nhất là đếm hơi thở. Trước hết, 
ta có thể thở hoàn toàn tự nhiên. Khi thở ra, ta 
nghĩ: "Bây giờ không khí đi ra, giờ đây tôi đang 
thở ra.” Khi thở vào, ta tỉnh giác rằng không khí 
đang đi vào thân ta. Mỗi chu kỳ thở, ta tỉnh giác 
không khí đang đi vào và đi ra, và thâm đếm một 
lần. Việc này trở nên dễ dàng hơn khi ta phát 
triển tập quán thiền định này. Chỉ cần đếm thật 
rõ ràng xem ta đang thở bao nhiêu lần. 


Phương pháp thiền định thứ hai được gọi là "đi 
theo hơi thở.” Ta thở bình thường, nhưng khi thở 
vào, ta tưởng tượng không khí tràn đầy toàn thân 
ta. Khi thở ra, ta tưởng tượng tất cả không khí 
trong thân thoát ra ngoài theo lỗ mũi và tan vào 
không gian. Khi làm điêu này, ta đang đi theo 


chuyển động này bằng tâm ta để tâm và không 
khí được kết nối liên tục trong lúc thiên định. Đây 
là phương cách rất tốt để phát triển sự tĩnh lặng 
trong tâm. 


Phương pháp thứ ba là kết hợp việc đếm hơi thở 
và đi theo hơi thở, vì thế trước tiên ta đếm hơi 
thở từ 1 tới 21, mỗi lượt hít vào thở ra ta tính là 
một lần. Cách này giữ cho tâm ta tập trung vào 
hơi thở và không quên việc tính đếm. Ngay sau 
khi đếm tới 21, ta bắt đầu thực hiện thiền định đi 
theo hơi thở. 


Ta nên thực hành thiền định hơi thở trong những 
thời khoá thật ngắn, nhưng làm nhiều thời khoá. 
Khi thực sự thiên định, ta nên thực hành thật 
thận trọng và càng chính xác càng tốt. 


Khi thiền định về hơi thở, ta có thể nhận ra rằng 
tâm ta có khuynh hướng tăng trưởng chút ít tấm 
tối và không thật sự trong sáng. Khi điêu này xảy 
ra, ta nên làm sắc bén sự chú tâm của mình. Để 
sự thiền định được trong sáng hơn, ta có thể thực 
hiện "thiên định ba chu kỳ.” Trước hết ta hít vào 
(chu kỳ thứ nhất), giữ không khí lại (chu kỳ thứ 
hai) và sau đó thở ra (chu kỳ thứ ba). Khi đang 
hít vào, ta nghĩ tưởng tới âm thanh OM.(13) Khi 
không khí ở trong thân, ta nghĩ tưởng tới âm 
thanh AH. Và khi không khí thoát ra khỏi thân, ta 
nghĩ tưởng tới âm thanh HUM. Cả ba chu kỳ này 
phải tự nhiên, không bị gò bó, và ta nên cố gắng 
thực hiện ba chu kỳ bằng nhau. Nếu thực hành 
như thế, ta sẽ nhận ra là mình không trở nên quá 
phấn khích (trạo cử) hay quá trầm trệ (hôn 


trầm). Thiên định này giữ cho tâm luôn trong 
sáng, nhờ đó khi ta nhận thấy tâm trở nên phấn 
khích hay trầm trệ, ta có thể chỉ cần chuyển sang 
ba chu kỳ thở này. 


Thiền định Mahamudra 


Sự nhận lãnh những gia hộ vào kết thúc bài cầu 
nguyện Đức Dorje Chang là cách thức để thiền 
định chân thật sinh khởi trong ta và ta sẽ thành 
tựu sự chứng ngộ bản tánh chân thật của các 
hiện tượng. Bản tánh chân thật này gồm cả sự 
trống không lẫn sự trong sáng. Trong một chúng 
sinh bình thường thì sự trong sáng này được gọi 
là Phật tánh (Phạn: Tathagatagarba). Khi Phật 
tánh được chứng ngộ, sự trong sáng này được gọi 
là Pháp Thân (dharmakaya). Trên con đường đi 
tới Giác ngộ, Phật tánh là sự chứng ngộ từ từ tất 
cả các phẩm tính tốt đẹp và là sự giải trừ mọi 
phẩm tính xấu xa. Đây là lý do vì sao thiền định 
về chân tánh của các hiện tượng và bản tánh của 
tâm thì rất quan trọng. Trước tiên ta có được sự 
thấu hiểu trên lý thuyết về thiền định này nhờ 
giáo lý vĩ đại như Uttara Tantra. (14) Sau đó nhờ 
thiên định Mahamudra, ta đạt được sự chứng ngộ 
trực tiếp chân tánh của các hiện tượng bằng cách 
nhìn vào chân tánh của tâm. 


Bài Câu nguyện Đức Dorje Chang 


Đức Vajradhara (Kim Cang Trì) vĩ đại, Tilopa, 
Naropa 


Marpa, Milarepa, và Pháp Vương Gampopa. 
Bậc thấu suốt ba thời, Đức Toàn Trí Karmapa. 


Những bậc nắm giữ bốn phái lớn và tám phái 
phụ. 


Phái Drikung, Taklung, Tsalpa, phái Drukpa vinh 
quang và những phái khác 


Trước tất cả các bậc đã hoàn toàn thấu suốt con 
đường Mahamudra sâu xa 


Phái Dagpo Kagyu vô song, những bậc bảo hộ 
của chúng sinh 


Con khẩn cầu các Ngài, những Đạo sư Kagyu, xin 
gia hộ cho con 


Khiến con có thể tuân thủ truyền thống và mẫu 
mực của các Ngài. 


Giáo lý dạy rằng sự từ bỏ là chân của thiền định; 

Không bị ám ảnh bởi thực phẩm hay của cải. 

Đối với thiên giả xả bỏ những trói buộc với đời 
này, 

Xin các Ngài gia hộ để sự bám luyến vào danh 
vọng và sở hữu ngừng dứt. 

Giáo lý dạy rằng lòng sùng mộ là đầu của thiền 
định. 


Đạo sư mở rộng cánh cửa vào kho tàng giáo lý 
khẩu truyền sâu xa, 


Đối với thiên giả luôn luôn quay về chính mình, 


Xin các Ngài gia hộ để lòng sùng mộ chân thật 
được sinh khởi trong thiên giả ấy. 


Giáo lý dạy rằng sự chú tâm không lay động là 
thân của thiênđịnh, 


Bất kỳ niệm tưởng nào sinh khởi - bản tánh của 
nó thì trống không. 


Đối với thiên giả ngơi nghỉ trong sự tự nhiên, 


Xin các Ngài gia hộ để việc thiền định thoát khỏi 
sự khái niệm hóa. 


Giáo lý dạy rằng bản chất của niệm tưởng là Pháp 
Thân, 


Niệm tưởng chẳng là gì cả, tuy thế chúng sinh 
khởi. 

Đối với thiền giả quán chiếu sự phô diễn không 
chướng ngại của tâm, 

Xin các Ngài gia hộ để thiền giả chứng ngộ luân 
hồi sinh tử và niết bàn thì bất khả phân. 


Trải qua mọi cuộc đời, câu mong con không bị xa 
lia bậc Thầy toàn hảo 


Và nhờ đó hân hưởng Pháp vinh quang 


Cầu mong con nhanh chóng thành tựu các phẩm 
tính tốt đẹp của con đường và các giai đoạn, 


Và nhanh chóng đạt được trạng thái Vajradhara 
(Kim Cương Trì). 


Chú thích: 


1. Có ba truyền thống chính trong Phật giáo: Tiểu 
thừa (Thanh Văn thừa, Hinayana), Đại thừa 
(Mahayana), và Kim Cương thừa (Vajrayana). 
Kim Cương thừa được thực hành chủ yếu ở Tây 
Tạng. 


2. Dorje Chang (Kim Cương Trì) là một hình thức 
Báo Thân của Đức Phật. 


3. Karmapa là vị lãnh đạo Dòng Kagyu của Phật 
giáo Tây Tạng. 


4. Mahamudra (Đại Ấn) là phương pháp thiền 
định chính của dòng Kagyu. 


5, Bài câu nguyện được đưa ra ở cuối bản văn 
này. 

6. Kim cương hay tư thế hoa sen viên mãn là thế 
ngồi bắt chéo cả hai chân (thế kiết già). 


7. Bài câu nguyện dòng truyền thừa Kagyu được 
đưa ra ở cuối bản văn này. 


8. Đây là những kinh mạch (Phạn: nadi, Tây 
Tạng: tsa) đưa dẫn những năng lực vi tế (Phạn: 
bindu, Tây Tạng: tiglee). Những kinh mạch này 
không có những cấu trúc cơ thể, nhưng giống 
những kinh đạo trong khoa châm cứu hơn. 


9. Phương pháp bảy điểm của Đức Tỳ Lô Giá Na 
được đưa ra trong Thiên định Tĩnh Lặng và Nội 
quán của Thrangu Rinpoche, Nhà xuất bản Namo 
Buddha. 


10. Có ba kinh mạch chính đưa dẫn năng lực vi 
tế: kinh mạch phải, trái, và kinh mạch giữa. Kinh 
mạch giữa được phỏng chừng là chạy dọc theo 
tủy sống. 


11. Bodhicitta (Bồ Đề Tâm) là Phật tánh căn bản 
mà mọi người đều có. 


12. Đó là (1) có tư thế đúng đắn, (2) trụ tâm trên 
đối tượng nào đó của thị giác, (3) cắt đứt dòng 
niệm tưởng và sự lăng xăng trong tâm, (4) giải 
trừ sự hôn trầm và trạo cử trong thiên định, (5) 
không để tâm quá căng thẳng hay quá lơi lỏng, 
và (6) không làm đứt đoạn sự liên tục giữa thiền 
định và hậu-thiền định. 
13. Đây là những chủng tự thường dùng, chẳng 
hạn như OM AH HUM [* ] 

14. Uttara Tantra của Thrangu Rinpoche có thể 
tìm trong thư mục của Nhà xuất bản Namo 
Buddha. 


















































Nguyên tác: "A Guide To Shamatha 
Meditation” by The Venerable Thrangu 
Rinpoche 


http://www.rinpoche.com/shamatha.html 


THÁI ĐỘ BỘ TÁT: LÀM THẾ NÀO ĐỂ 
DÂNG HIẾN CUỘC ĐỜI BẠN CHO 
NGƯỜI KHÁC 


Lama Zopa Rinpoche 


Trong khóa tu Hayagriva đầu năm 2010, Lama 
Zopa Rinpoche đã nhấn mạnh vào thái độ Bồ Tát 
đúng đắn, và ban giáo lý súc tích này về cách 
thực hành [được trích dân từ "Taking the Essence 
All Day and Night“ (Rút ra Tinh túy Cả Ngày lân 
Đêm), một cuốn sách mới về cách làm cho mọi 
việc làm hàng ngày của ta trở nên có ý nghĩa 
nhất, do Dịch vụ Giáo dục của Tổ chức FPMT ấn 
hành]: 


Hãy tụng hay hát những vần kệ sau đây vào buổi 
sáng hay vào những lúc khác trong ngày và suy 
niệm ý nghĩa để tạo nên một sự thay đổi toàn bộ 
cho thái độ ái ngã bình thường, là điều chỉ làm 
hại ta và những người khác. Sau đó hãy sống 
theo thực hành này. Hãy tụng tất cả những câu 
kệ hay ít nhất là hai hay ba câu cuối. Trì tụng 
cùng thực hành tonglen (thực hành cho và nhận): 


Tôi sẽ hoàn toàn hồi hướng mà không cảm 
thấy mất mát 

Thân thể, những thú vui và mọi công đức 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai của tôi 
Để thành tựu công việc cho tất cả chúng 
sinh. 


Bằng cách từ bỏ tất cả, tôi sẽ được giải thoát 
khỏi đại dương khổ đau trong luân hồi sinh 
tử 

Và tâm tôi sẽ thành tựu đại giải thoát (của 
sự Giác ngộ). 

Bởi tôi sẽ bỏ lại mọi sự (vào lúc chết) 

Nên cách hay nhất là giờ đây từ bỏ chúng 
cho mỗi một chúng sinh. 


Khi đã hiến tặng thân thể này cho chúng 
sinh 

Để họ sử dụng theo ý muốn khiến họ hạnh 
phúc, 

Dù họ luôn luôn giết tôi, chỉ trích, đánh đập 
tôi, hay bất kỳ điêu gì khác, 

Điêu đó hoàn toàn do họ chọn lựa. 


Cho dù họ nhạo báng thân tôi, 

Chế diều, xem thường, hay đùa cợt tôi 
Mọi điều họ có thể làm, bởi đã từ bỏ thân 
này cho họ, 

Thì tôi trả đũa để làm gì? 


Thân tôi chỉ làm những hành động vô hại cho 
người khác, 

Và tất cả những ai nhìn thấy hay nghĩ về tôi, 
Nguyện rằng điều đó không bao giờ vô nghĩa 
đối với họ. 


Bất kỳ ai tập trung vào tôi - 

Với sự sân hận hay sùng mộ - 
Nguyện điêu đó khiến họ 

Luôn luôn đạt được mọi thành công. 


Nguyện tất cả những ai nói những điêu khó 
chịu, 

Làm hại, nhạo báng hay đùa cợt tôi 

Được may mắn thành tựu giác ngộ. 


Nguyện tôi trở thành vị cứu tỉnh cho những 
ai thiếu sự dẫn dắt, 

Và một thuyền trưởng cho những người đang 
đi vào con đường, 

Một con tàu, một chiếc thuyền, và một cây 
cầu 

Cho những người muốn vượt biển. 


Nguyện tôi trở thành công viên cho người 
tìm kiếm một vườn hoa, 

Một ngọn đèn cho người kiếm tìm ánh sáng, 
Chăn nệm cho người muốn nghỉ ngơi, 


Và một đây tớ cho tất cả những ai muốn tôi 
làm người phục vụ họ. 


Nguyện tôi trở thành một viên ngọc như ý, 
một chiếc bình như ý, 

Các thần chú uy lực và một thân dược. 
Nguyện tôi trở thành một cây như ý 

Đáp ứng mọi ước nguyện và khao khát của 
chúng sinh. 


Giống như bầu trời và tứ đại 

Đất, nước, gió và lửa 

Nguyện tôi luôn luôn là nguyên nhân của sự 
sống và hạnh phúc 

Cho vô lượng chúng sinh không thể hình 
dung. 


Không gian còn hiện hữu, 

Chúng sinh còn hiện hữu, 

Nguyện tôi còn tôn tại, 

Và tiệt trừ đau khổ của chúng sinh. 


Nguyên tác: "Bodhisattva Attitude: How to 
Dedicate Your Life to Others“” by Lama Zopa 
Rinpoche 


http://www.fpmt.org/teachers/zopa/advice/376- 
bodhisattva-attitude.htmil 


NHỮNG LỢI LẠC CỦA LÒNG KÍNH 
NGƯỠNG ĐŨNG ĐẮN 
ĐỐI VỚI MỘT ĐẠO SƯ 


Lama Zopa Rinpoche 


[Lòng kính ngưỡng đúng đắn đối với thiện tri thức 
(Đạo sư) mang lại cho ta tám lợi lạc.(1) Trong bài 
này chỉ đề cập đến lợi lạc thứ tám, đó là: ] 


TA SẼ THÀNH TỰU MỌI ƯỚC MUỐN NHẤT THỜI 
VÀ TỐI THƯỢNG CỦA TA MÀ KHÔNG CÂN NÕ LỰC 


Như một kết quả của việc thực hiện lời dạy của 
Đạo sư và phụng sự ngài, mọi ước muốn nhất 
thời và tối thượng của ta được đáp ứng nhanh 


chóng. Việc hiến mình một cách đúng đắn cho 
Đạo sư củng cố cội gốc của mọi hạnh phúc trong 
tương lai, kể cả sự giác ngộ. Mọi sự - những công 
việc đối với bản thân và chúng sinh - đều thành 
công và chúng ta nhanh chóng đạt được giác ngộ. 

Trong đoạn kệ đầu tiên của Nền tảng của Mọi 
Thiện đức, Lama Tsongkhapa nói: 


Nền tảng của Mọi Thiện Đức là Đạo sư tốt 
lành và toàn hảo; 

Lòng kính ngưỡng đúng đẳn đối với ngài là 
cội gốc của con đường. 

Bằng cách nhận ra rõ ràng điều này và áp 
dụng nỗ lực vĩ đại, 

Xin gia hộ để con nương tựa Đạo sư ấy với 
lòng tôn kính lớn lao. 


Các phẩm tính tốt lành không chỉ bao gồm mọi 
chứng ngộ từ sự tái sinh làm người toàn hảo cho 
đến sự giác ngộ, mà còn bao gôm mọi hạnh phúc 
trong quá khứ, hiện tại và tương lai của ta. Nó 
bao gồm mọi hạnh phúc được kinh nghiệm trong 
những tái sinh từ vô thủy, hạnh phúc trong hiện 
tại và hạnh phúc trong tương lai của ta cho tới sự 
giác ngộ. Đạo sư là nền tảng không chỉ của các 
chứng ngộ thực sự về con đường dẫn tới giác ngộ 
mà cũng là nên tảng của mọi hạnh phúc nhất thời 
và tối thượng, kể cả sự giác ngộ. 

Tóm lại, vô số điều tốt lành mà ta kinh nghiệm 
trong đời này và những đời sau đều tùy thuộc vào 
lòng kính ngưỡng đúng đẳn đối với Đạo sư. Như 
Lama Tsongkhapa cũng nói: 


Việc nỗ lực thực hành lòng kính ngưỡng 
đúng đắn bằng tư tưởng và hành động đối 
với thiện tri thức linh thánh - bậc biểu thị 
con đường - là cội gốc đích thực chuẩn bị 
hoàn hảo cho mọi điều tốt lành của đời 
này và những đời sau. Nhờ nhận ra điêu 
này, không từ bỏ Đạo sư ngay cả vì lợi lạc 
của đời bạn, hãy làm vui lòng Đạo sư 
bằng cách dâng hiến sự hoàn thành công 
việc theo lời dạy của ngài. 


Nếu ta không hiến mình một cách đúng đẫn cho 
các Đạo sư của ta, kể cả Đạo sư đã dạy ta mẫu tự 
abc và Đạo sư mà ta thường ăn và sống chung, 
cội gốc của mọi điều tốt lành sẽ bị hư hỏng. Vì 
thế ta nên hết sức cẩn trọng. 

Giáo lý Mật thừa Đại dương Trí tuệ Siêu việt 
nói: 


Nếu ta thực hành theo lời dạy của Đạo sư, 
mọi ước muốn của ta được thành tựu và 
ta nhận được vô vàn may mắn. 


Trong một bài nguyện khẩn cầu, Bồ Tát vĩ đại 
Thogme Zangpo cũng nói: 


Nếu con nương tựa ngài với lòng kính 
ngưỡng lớn lao, 

Không nỗ lực, ngài nhanh chóng ban mọi 
ước muốn nhất thời và tối thượng: 

Pháp Vương tôn quý, con khẩn cầu ngài. 


Bài kệ này bao gồm tất cả tám lợi lạc của lòng 
kính ngưỡng đúng đẳn đối với thiện tri thức. Mọi 


chứng ngộ, từ sự tái sinh làm người toàn hảo cho 
tới giác ngộ viên mãn đều đến từ cội gốc là lòng 
kính ngưỡng Đạo sư, cũng được bao gôm trong 
mọi ước muốn nhất thời và tối thượng. 

Nếu ta hiến mình một cách đúng đắn cho thiện 
tri thức, như Đức Phật Đạo sư Thích Ca Mâu Ni, 
Milarepa và Lama Tsongkhapa đã làm, mọi ước 
muốn của ta sẽ thành tựu nhanh chóng và dễ 
dàng. Điêu này bao gôm mọi ước muốn nhất thời 
và tối thượng; nó bao gồm mọi ước muốn của ta 
về cuộc đời này, chẳng hạn như nhận được mọi 
điều kiện cần thiết để thực hành Pháp, và mọi 
ước muốn về những đời sau, chẳng hạn như tìm 
được một thân người toàn hảo một lần nữa hay 
được sinh trong một cối thuần tịnh, cũng như mọi 
ước muốn tối thượng của ta, chẳng hạn như việc 
thành tựu giác ngộ vì lợi lạc của chúng sinh. 

Nếu ta hiến mình một cách đúng đắn cho Đạo 
sư, mọi ước nguyện của ta sẽ thành công mà 
không cần nỗ lực. Nếu ta thực hiện một khóa 
nhập thất, ta có thể hoàn tất khóa tu và nó rất 
thành công. Nếu chúng ta đang nghiên cứu, ta có 
thể tiếp tục các việc nghiên cứu của ta không gặp 
chướng ngại và sẽ tốt đẹp. Ta thành công đến 
mức độ nào trong việc nghiên cứu Giáo Pháp, ta 
có bao nhiêu cơ hội để nghiên cứu và hoàn tất mỹ 
mãn việc nghiên cứu của ta thì tùy thuộc vào sự 
thực hành lòng kính ngưỡng Đạo sư. Đời sống tu 
sĩ của ta cũng tương tự như thế. 

Trong các tu viện, đôi khi xảy ra việc một tu sĩ 
đã chấm dứt việc học tập và đến ngày thi lấy văn 
bằng geshe, mặc dù tu sĩ này nổi tiếng là thông 
thái, vào lúc ông phải tranh luận và trả lời những 
câu hỏi trước mặt hàng ngàn tu sĩ uyên bác, ông 


ta không thể nhớ được những câu trả lời hay trả 
lời sai lạc. Mặc dù ông học lớp cao nhất, lớp 
lharam, và được kỳ vọng là sẽ đồ thủ khoa nhưng 
ông đã xếp hạng thấp. Vào ngày thi, ông đã 
không thành công. Trái lại một tu sĩ đơn sơ 
không học nhiều hay không nổi tiếng là thông 
thái có thể rất thành công vào ngày đó bởi ông có 
thể nhớ lại và đưa ra những câu trả lời đúng đắn. 
Bằng cách này hay cách khác, mọi sự tiến hành 
hết sức thành công. Khi bạn kiểm tra lại cuộc đời 
của những người đó thì thấy tất cả mọi sự đều 
liên quan đến việc họ đã thực hành lòng kính 
ngưỡng Đạo sư tốt đẹp tới mức độ nào. 

Nếu ta hiến mình một cách đúng đắn cho Đạo 
sư, ngay cả khi ta chết, ta sẽ thành công. Không 
có bất kỳ trở ngại nào, ta sẽ có thể áp dụng 
những thiên định vào lúc chết và thành công 
trong việc chuyển di tâm thức của ta tới một cõi 
tinh độ một cách yên bình. Ta thường nghe 
những câu chuyện về những người đặc biệt thành 
công vào lúc chết. Mặc dù có những câu chuyện 
hay về cách họ đã sống, tất cả đều liên quan đến 
cách họ đã hiến mình một cách đúng đắn cho các 
thiện tri thức của họ. Ta có thể thành công tới 
đầu trong việc thực hành và làm lợi lạc chúng 
sinh thì tùy thuộc vào lòng kính ngưỡng Đạo sư 
của ta. 


Tinh túy Cam lồ nói: 


Tóm lại, bằng cách hiến dâng cho thiện tri 
thức, về mặt tương đối, ta tìm được 
Thân tướng của một vị trời hay người, 

thoát khỏi những trói buộc; 


Về mặt tuyệt đối, ta chấm dứt mọi đau 
khổ của sinh tử 

Và thành tựu trạng thái thiêng liêng của 
điều chắc chẳn tốt lành. 


Trạng thái thiêng liêng của điều chắc chắn tốt 
lành có nghĩa là niết bàn và giác ngộ. Những 
trạng thái này thật rõ ràng trong ý nghĩa không 
có sự thay đổi từ niết bàn sang sinh tử hay từ 
giác ngộ sang niết bàn hay sinh tử. 

Mọi thành công của ta trong việc hiểu biết giáo 
lý và thành tựu các chứng ngộ về con đường thì 
tùy thuộc vào cội gốc, là việc hiến mình một cách 
đúng đắn cho thiện tri thức. Ta có thể phát triển 
sự hiểu biết và chứng ngộ đến mức độ nào trong 
cuộc đời này và chúng trở nên dễ dàng ra sao thì 
tùy thuộc vào cội gốc này. 

Năm mươi Bài Kệ vê lòng Kính ngưỡng Đạo sư 
cũng nói rằng sự phát triển tâm thức của ta, có 
nghĩa là sự chứng ngộ, thì tùy thuộc vào Đạo sư: 


Đấng Hộ trì Kim Cương (Đức Kim Cương 
Trì) nói rằng việc thành tựu tùy thuộc vào 
Đạo sư kim cương. Bởi hiểu rõ điều này, 
hãy làm hài lòng Đạo sư trong mọi sự. 


Một trích dẫn khác từ Năm mươi Bài Kệ về lòng 
Kính ngưỡng Đạo sư giải thích mục đích của việc 
làm hài lòng Đạo sư: 


Hãy làm bất kỳ điêu gì làm hài lòng Đạo 
sư. Hãy từ bỏ tất cả những gì làm phật 
lòng Đạo sư. Nếu bạn có thể làm điều 
này, nhất định là bạn sẽ thành tựu những 


chứng ngộ thông thường và siêu việt ngay 
trong đời này. 


Việc đọc từ đầu đến cuối những tiêu đề trong tiết 
mục tám lợi lạc của lòng kính ngưỡng Đạo sư (1) 
cũng có tác động mạnh mẽ, sau đó hãy tụng bài 
kệ sau đây trích từ Sáu-Khóa Đạo sư Du già và 
hãy thiên định về ý nghĩa của nó: 


Khi nhận ra rằng mọi chứng ngộ thông 
thường và siêu việt đều tùy thuộc vào 
lòng kính ngưỡng đúng đắn của bản thân 
con đối với ngài, đẫng giải thoát, con từ 
bỏ thân thể và ngay cả cuộc đời con. Xin 
gia hộ để con chỉ thực hành những gì làm 
ngài vui lòng. 


Việc ta có thể làm lợi lạc chúng sinh và Phật Pháp 
trong đời này và những đời sau rộng lớn tới đâu 
thì tùy thuộc vào việc ta hiến mình đúng đắn ra 
sao cho các thiện tri thức của ta. Lama Atisha, 
Dromtönpa, Milarepa, Lama Tsongkhapa và rất 
nhiều học giả và yogi trong quá khứ có thể hiến 
tặng lợi lạc phi thường cho chúng sinh và giáo lý 
là bởi các ngài đã thực hành toàn hảo pháp kính 
ngưỡng Đạo sư. 

Việc Lama Tsongkhapa đã có thể thực hiện 
những công việc rộng lớn cho chúng sinh và giáo 
lý là kết quả của lòng kính ngưỡng đúng đắn của 
ngài đối với các thiện tri thức. Thậm chí ngày 
nay, nhờ nghiên cứu giáo lý của Lama 
Tsongkhapa, nhiều ngàn tu sĩ và cư sĩ có thể hiểu 
rõ và phát triển không lầm lạc toàn bộ con đường 
dẫn đến giác ngộ. Lama Tsongkhapa đã làm sáng 


tỏ những vấn đề vi tế nhất, chẳng hạn như tánh 
Không và huyễn thân, là những điểm không rõ 
ràng trong nhiều giáo lý khác. Các giáo lý của 
Lama Tsongkhapa rõ ràng đến nỗi bạn cảm thấy: 
"Nếu tôi thực hành giáo lý này, nhất định là tôi có 
thể thành tựu giác ngộ” với sự hoàn toàn tin 
tưởng, hỉ lạc và không do dự. 

Chính nhờ Lama Tsongkhapa mà các tu sĩ 
trong các tu viện Sera, Ganden và Drepung có 
thể nghiên cứu rộng rãi ý nghĩa đúng đắn của các 
Kinh điển và Mật điển. Mặc dù Lama Tsongkhapa 
đã thị tịch rất lâu nhưng công việc của ngài vẫn 
tiếp tục mang lại lợi lạc. Tất cả những điều này 
đến từ việc Lama Tsongkhapa đã hiến mình đúng 
đẳn cho các thiện tri thức của ngài. 

Lama Atisha vĩ đại có 152 Đạo sư nhưng ngài 
không hề phạm một lôi lầm với bất kỳ vị Thầy 
nào. Cách thức ngài hiến mình cho các Đạo sư 
của ngài thì không ai sánh nổi. Chính Lama 
Atisha đã nói: *Tôi có nhiều Đạo sư nhưng không 
làm một điều gì khiến các ngài phật lòng.” Nói 
cách khác, không ai trong 152 Đạo sư đó không 
hài lòng Lama Atisha. 

Đó là lý do tại sao Lama Atisha có thể mang 
lại lợi lạc bao la như bầu trời cho các giáo lý và 
chúng sinh ở Ấn Độ và Tây Tạng. Thậm chí ngày 
nay các công hạnh thiêng liêng của ngài vẫn còn 
làm việc cho chúng ta, kể cả việc nhờ lắng nghe 
giáo lý lam-rim mà tâm ta được chuyển hóa về 
Pháp. Thậm chí ngày nay giáo. lý Ánh sáng của 
Con Đường của Lama Atisha có thể mang lại lợi 
lạc cho tâm thức của rất nhiều chúng sinh ở nhiều 
quốc gia, không chỉ ở Đông phương mà cả ở Tây 
phương. Trước khi ta nghe lam-rim, tâm ta hoàn 


toàn u tối, không hiểu về những gì nên làm và 
những gì nên tránh. Chính nhờ thiện tâm của 
Lama Atisha mà giờ đây chúng ta có một chút trí 
tuệ về Pháp, nó khiến cho ta phân biệt được phải 
trái, các nguyên nhân của hạnh phúc và nguyên 
nhân của đau khổ. Đây là tất cả những công hạnh 
thiêng liêng của Lama Atisha trong việc dẫn dắt 
chúng ta. „ 

Nếu Lama Atisha không viết Anh sáng của Con 
Đường thì ngày nay không có giáo lý lam-rim ở 
Tây phương; chúng ta sẽ không có cơ hội để nghe 
lam-rim. Giáo lý lam-rim mà các Lạt ma Tây Tạng 
giảng dạy là những luận giảng của Anh sáng của 
Con Đường. Mặc dù Lama Atisha đã thị tịch, 
những công hạnh thiêng liêng của ngài vẫn còn 
làm việc cho chúng sinh và giáo lý, ngay cả ở Tây 
phương, và đây là kết quả của thực hành kính 
ngưỡng Đạo sư của ngài. 

Không chỉ ở Đông phương mà ngay cả ở Tây 
phương, nhiều người đã đọc tiểu sử của Milarepa 
và khó có thể tìm thấy ai không thích tiểu sử đó. 
Đôi khi người ta nhận thấy là thật khó liên kết 
những gì Milarepa đã làm với cuộc đời của họ 
nhưng tất cả những ai đọc tiểu sử của ngài đều 
phát triển ước muốn được giống như ngài. Đó là 
hành động thánh thiện của Milarepa; đó là 
Milarepa làm việc cho chúng sinh. Chỉ riêng việc 
phát khởi ước muốn giống như ngài đã là một 
nguyên nhân để trở thành Milarepa, để trở nên 
giác ngộ. Điêu đó vô cùng quan trọng, bởi nhờ 
ước muốn này mà dần dần một người bắt đầu 
được dẫn dắt. Ngay cả danh hiệu Milarepa thiêng 
liêng của ngài đã mang lại sự gia hộ to lớn; nó rất 
hiệu quả trong việc điêu phục tâm thức. Và thậm 


chí năng lực của danh hiệu thiêng liêng của ngài 
cũng đến từ việc ngài thực hành hoàn hảo pháp 
kính ngưỡng Đạo sư. 


Chú thích: 
(1) Tám lợi lạc của lòng kính ngưỡng Đạo sư: 


()_ Ta đến gần giác ngộ hơn 

(ii) Làm hài lòng tất cả chư Phật 

(iii) Không bị ma quân và ác tri thức hãm hại 

(iv) Những mê lầm và ác hạnh của ta ngừng 
dứt một cách tự nhiên 

(v) Mọi chứng ngộ của ta về các con đường và 
quả vị tăng trưởng 

(vi) Ta sẽ không bao giờ thiếu các thiện tri 
thức trong mọi đời sau 

(vii) Sẽ không rơi xuống những cõi thấp 

(viii) Ta sẽ thành tựu mọi ước muốn nhất thời 
và tối thượng mà không cần nỗ lực 


Trích dịch từ Chương 7 trong "The Heart of the 
Path“” 
by Lama Zopa Rinpoche 


Lama Yeshe Wisdom Archive ấn hành. 


_ ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ 
VÀ CỐI TỊNH ĐỘ CỰC LẠC 


Những Bình giảng Khẩu truyền của Đức 
Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche 


Nói chung, ta được biết là có nhiều cõi Tịnh Độ, 
nhiều cõi linh thánh của những Đấng Giác ngộ mà 
chúng ta gọi là chư Phật. Cõi Tịnh Độ của Đức 
Phật Vô Lượng Quang A Di Đà thì đúng là một nơi 
độc nhất vô nhị. Có những cối Tịnh Độ ở bốn 
phương Đông, Tây, Nam, Bắc, và ở trung tâm. 
Trong số đó, cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà là 
nơi dễ đến nhất và vì thế rất đặc biệt. Nhờ lập 
một ước nguyện đặc biệt được tái sinh trong cối 
Tịnh Độ Cực Lạc, ta có thể thành tựu sự chuyển 
di tâm thức của ta tới cối đó. Năng lực của lời cầu 
nguyện, năng lực của ước nguyện sùng mộ và 


nhiệt thành là tất cả những gì cần phải có. Trong 
mối liên hệ với thế giới của ta thì Cõi Tịnh Độ của 
Đức Phật A Di Đà ở phương tây và ở phía trên thế 
giới của ta. Ta phải chấp nhận một vũ trụ quan 
và nhận ra rằng có nhiều hệ thống thế giới khắp 
không gian. Tôi đang nói tới một hệ thống hết 
sức bao la. Chúng ta hãy xác định vị trí của ta. 
Điều tôi đang nói - trong phạm vi của hệ thống vĩ 
đại - vận hành như sau: Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni là Đấng Giác ngộ chính yếu trong một tiểu 
thiên thế giới vĩ đại. Điều này có nghĩa là toàn thể 
hệ thống được gọi là vũ trụ của ta với những mặt 
trời và mặt trăng, những vì sao và hành tinh, là 
một đơn vị. Nhân nó lên một ngàn lần và sau đó 
nhân lên một ngàn lần rôi một ngàn lần nữa. Đó 
là ba tiểu thiên thế giới. Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thống lĩnh một trong những tiểu thiên thế giới 
đó. Cõi của Đức Vô Lượng Quang A Di Đà thậm 
chí siêu vượt hệ thống vũ trụ đó. Điều tôi đang 
giảng có xuất xứ từ một lời cầu nguyện do Karma 
Chagme sáng tác biểu lộ nguyện ước mãnh liệt 
được tái sinh trong cối Tịnh Độ Cực Lạc. Trong bài 
nguyện, Karma Chagme nói rằng cõi Tịnh Độ Cực 
Lạc có phạm vi rộng lớn như thế, vượt xa thực tại 
bình thường của chúng ta và mắt trần của chúng 
ta không bao giờ có thể nhìn thấy nó. Nó không 
phải là cái gì có thể được nhìn thấy một cách vật 
lý. Nó quá bao la; phạm vi của nó không thể so 
sánh với bất kỳ tiêu chuẩn nào. Ta biết rằng nó 
vượt quá khả năng tri giác của các giác quan của 
ta. Nó rất xa và rộng lớn, vì thế hoàn toàn vượt 
quá khả năng đo lường của ta. Chúng ta có thể 
nhìn thấy những vì sao và đi tới mặt trăng, nhưng 
các giác quan của ta sẽ không bao giờ nhận thức 


được thực tại của Cõi Cực Lạc. Đối với sự suy nghĩ 
và nhận thức bình thường của ta thì nó quá xa và 
quá bao la. Trong ý nghĩa đó, ta không thể tới đó 
bằng bất kỳ phương tiện vật chất nào. Tuy nhiên, 
khi tâm ta đã được tịnh hóa, tiệt trừ được những 
lỗi lâm, khi trở về trạng thái nguyên sơ của chính 
nó thì ta có thể trực tiếp kinh nghiệm thực tại của 
cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Cách thức để tri giác cõi 
Tịnh Độ là bằng tâm chứ không bằng các giác 
quan. Vì thế, hãy thiết lập cái thấy đó trong tâm 
bạn và hình dung rằng an trụ ở trung tâm của Cõi 
Cực Lạc bao la, gôm chứa tất cả là Đấng Thủ hộ 
của cõi Tịnh Độ: Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Vô 
Lượng Quang. Thân Ngài có sắc đỏ và trông giống 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài có đủ 80 tướng 
chính và 32 tướng phụ của một hiển lộ Hóa Thân 
toàn giác. Chẳng hạn như Ngài có nhục kế mà 
bạn nhìn thấy ở những pho tượng và thangka của 
Đức Phật. Trong bàn tay Ngài có những luân xa 
và v.v.. như bạn có thể nhìn thấy có nhiều tướng 
khác nhau. Hai bàn tay ở trong tư thế quân bình 
thiền định, Ấn Thiền Định, và trong bàn tay là 
một bình bát. Trông Ngài rất giống Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni, chỉ khác ở điểm nước da Ngài có 
mầu đỏ hồng ngọc đậm. Trông Ngài thật rực rỡ 
và chói lọi. Ngài an tọa trên một hoa sen và một 
tòa mặt trăng. Sau lưng Ngài là Cây Như ý. Bên 
phải Ngài là Đức Avalokiteshvara (Quán Thế Am) 
có sắc trắng. Bên trái Ngài là Đức Vajrapani (Kim 
Cương Thủ), Thủ hộ của Những Phương tiện Mãnh 
liệt. Đây là ba vị lãnh đạo của Cõi Tịnh Độ Cực 
Lạc. 


Nói một chút về lịch sử sự hình thành cõi Tịnh Độ 
Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà thì đó là một cối 
Tịnh Độ không có những khiếm khuyết. Nó viên 
mãn trong mọi phương diện. Sự nhận thức về cối 
Tịnh Độ đó không xuất hiện mà không có nguyên 
nhân. Nguyên nhân của cõi linh thánh toàn hảo 
này là gì? Rất nhiêu kiếp về trước, trước khi là 
một vị Phật, Đức Phật A Di Đà là một tu sĩ có tên 
là Dharmakara (Pháp Tạng), có nghĩa đen là `căn 
nguyên của Pháp.” Khi Ngài tu hành như một Bồ 
Tát, Ngài đã lập một loạt những lời cầu nguyện, 
hay những nguyện ước mãnh liệt, về cách thế của 
những sự vật khi Ngài hoàn toàn Giác ngộ. Ngài 
nói: `*Có rất nhiêu cối Tịnh Độ và những người 
đến được cõi đó là những chúng sinh đã từ bỏ ác 
hạnh, những người đã tích tập vô số công đức, và 
đã chuyên cần thực hành Pháp. Họ có thể đi tới 
những cối Tịnh Độ đó, nhưng điều đó rất khó 
khăn. Còn tất cả những người không từ bỏ ác 
hạnh, không tích tập rất nhiêu công đức, và 
không thể thực hành một cách nghiêm nhặt thì 
sao? Tôi sẽ thiết lập một cõi Tịnh Độ để những 
người đó có thể dễ dàng đi tới. Nguyện tôi giải 
thoát tất cả chúng sinh không có những phẩm 
tính siêu nhiên đó của những hành giả đi tới 
những cối Tịnh Độ của tất cả những vị Phật 
khác.” 


Có nhiêu bản văn cầu nguyện (hay thệ nguyện) 
của Đức Phật A Di Đà lập nên khi Ngài là tu sĩ 
Dharmakara (Pháp Tạng). Chỉ riêng ở Tây Tạng 
đã có 500 bản văn cầu nguyện khác nhau. Ở 
Trung Hoa có nhiều bản văn về việc lập những 
Đại Nguyện của Đức A Di Đà. Nói chung, có thể 


nói rằng tất cả những nguyện ước mãnh liệt của 
Ngài có thể được sắp xếp thành Bốn Mươi Tám 
Đại Nguyện. Cði Tịnh Độ Cực Lạc trở thành hiện 
thực nhờ một trong Bốn Mươi Tám Đại Nguyện 
đó. Đây là nguyên nhân sự hiện hữu của Cõi Tịnh 
Độ Cực Lạc. Cõi Tịnh Độ này không hiện hữu mà 
không có nguyên nhân. Nguyên nhân của sự hiện 
hữu này là hoạt động của vị Bồ Tát - bậc đã trở 
thành Đức Phật A Di Đà. Nói chung, tất cả chư 
Phật giữ gìn mọi chúng sinh trong tâm khảm của 
các Ngài với lòng từ ái và bi mân. Bởi lòng đại bi, 
các Ngài đã lập những nguyện ước mãnh liệt. Các 
ngài lập những đại nguyện, làm việc trải qua 
nhiều đời; trong khi tu hành là những Bồ Tát 
trước khi thành Phật để ảnh hưởng tới tất cả 
chúng sinh bằng vô số phương cách. Giống như 
khi cọ xát hai cây gậy với nhau đủ lâu và đủ 
mạnh thì bạn có thể tạo ra lửa, nhờ tích tập công 
đức và trí tuệ nguyên sơ thì mọi sự đều có thể 
được thành tựu. Trong trường hợp này điều được 
thành tựu là sự thiết lập Cði Tịnh Độ Cực Lạc ở 
phương tây của thế giới chúng ta nhờ sự tích tập 
vô lượng công đức và trí tuệ nguyên. sơ của Ngài. 
Một lần nữa, chúng ta hãy khảo sát ẩn dụ của hai 
cây gậy cần thiết để tạo ra lửa. Lửa không xuất 
hiện tự nhiên từ một cây gậy. Bạn cần có hai cây 
gậy và cần nỗ lực cọ xát chúng với nhau bằng 
một cách thức đặc biệt trong một thời gian. Cuối 
cùng một tia lửa bật ra từ sự kết hợp của hai cây 
gậy và lửa bắt đầu cháy. Trong một cách thế 
tương tự, mọi hiện tượng, mọi thực tại, mọi pháp, 
đều hiển lộ nhờ sự kết hợp của tánh Không và 
căn nguyên tương thuộc (duyên sinh.) Mọi sự đều 
có quan hệ hỗ tương với nhau. Điêu đó được gọi 


là sự duyên sinh. Đó là một cây gậy. Cây gậy kia 
là tánh Không: Chân lý của tánh Không, sự hoàn 
toàn không có sự hiện hữu nội tại của mọi hiện 
tượng. Hai cây gậy kết hợp với nhau, là bản tánh 
thực sự của thực tại. Đây là sự thực của mọi sự, 
của mọi thực tại. Hãy để cõi Tịnh Độ sang một 
bên trong chốc lát và hãy khảo sát cối giới chúng 
ta đang sống. Thế giới chúng ta thì cũng thế. Nó 
là sản phẩm của sự hợp nhất bất nhị của sự trong 
sáng (quang minh) và tánh Không, của hình 
tướng và tánh Không. Những sự vật xuất hiện 
trong một cách thế hoàn toàn không bị chướng 
ngại, và tuy thế chúng không có thực chất. Thực 
chất của chúng thì trống không. Điều đó có nghĩa 
là mọi khả năng của kinh nghiệm bắt nguồn từ sự 
hợp nhất bất nhị của hình tướng và tánh Không. 


Chúng ta hãy khảo sát sự hiển lộ của thế giới 
chúng ta hay của cõi Tịnh Độ. Mọi sự không đơn 
thuần là một sự trống không (tánh Không) bởi 
chúng xuất hiện, có phải thế không? Ta có thể 
nhìn thấy rõ ràng mọi sự. Mọi sự dường như có sự 
hiện hữu và mọi sự có vẻ có một căn bản vật chất 
trong thế giới chúng ta. Đó là một vế của phương 
trình biểu thị sự hiển lộ rõ ràng của các hiện 
tượng, của những kinh nghiệm. Tuy nhiên, vế đó 
không thể có nếu không có tánh Không. Nếu mọi 
sự có sự hiện hữu vững chắc, vật chất, nội tại thì 
không điều gì có thể hiện hữu. Chính nhờ tánh 
Không mà những sự vật có thể hiển lộ như những 
hình tướng. Chỉ vì có tánh Không nên mọi sự vật 
mới có thể hiện hữu. Không có tánh Không thì sẽ 
chỉ là một khối cứng đặc vững chắc. Như thế thì 
sẽ chỉ là một vật. Không điều gì có thể hình thành 


sự hiện hữu tương đối mà không được đặt nền 
tảng chủ yếu trong tánh Không. Vì thế chính nhờ 
tánh Không mà thế giới chúng ta hiện hữu. Nhờ 
tánh Không, cối Tịnh Độ Cực Lạc được thiết lập 
bởi năng lực của sự nguyện ước, tích tập công 
đức, và trí tuệ nguyên sơ của Đấng giác ngộ A Di 
Đà. Tôi nghĩ rằng nếu bạn mới đến với Đạo Phật 
thì điều này thật khó hiểu, nhưng quả thật chỉ 
nhờ có tánh Không mà có hình tướng. Bây giờ ta 
hãy tiếp tục khảo sát những phẩm tính đặc biệt 
của cối Tịnh Độ được hình thành nhờ những 
nguyện ước của Đức Phật A Di Đà được gọi là Cõi 
Cực Lạc (Dewachen). Ta được biết là có nhiều cối 
Phật khác, nhưng để đến được những nơi đó ta 
phải hoàn toàn đạt được một địa vị cao quý. Ví dụ 
như để đi tới cõi Tịnh Độ của Đức Phật khác thì 
phải là một Bồ Tát thập địa hoặc đang đến gần 
những cánh cổng của sự giác ngộ toàn triệt và 
viên mãn, và phải tích tập vô lượng công đức. 
Những chúng sinh bình thường rất khó ước 
nguyện tới đó. Vì chúng ta mà Đức Phật A Di Đà 
đã lập những nguyện ước mãnh liệt. Mặc dù cối 
Tịnh Độ của Ngài có vẻ rất xa thế giới chúng ta 
nhưng đối với những chúng sinh như chúng ta thì 
việc tới được cõi đó tương đối cũng dễ dàng. Đó 
là nhờ năng lực của những lời khẩn cầu và 
nguyện ước của Ngài. Như có nói ở trên, hiện có 
nhiều bản văn những lời nguyện, khẩn cầu và 
nguyện ước của Đức Phật A Di Đà. Nếu bao gôm 
chúng trong một câu duy nhất thì tinh túy của 
những lời nguyện, khẩn cầu, và nguyện ước là: 
"Cầu mong một Cõi Tịnh Độ được thiết lập để 
những chúng sinh bình thường với nghiệp bất 
tinh, những chúng sinh có ác nghiệp, những 


người không từ bỏ ác hạnh, có thể đi đến được.” 
Khi bạn đến những cõi Tịnh Độ của những vị Phật 
khác, bạn sẽ đạt được giác ngộ nhờ địa vị cao quý 
bạn đã có trước khi tới đó. Còn ở cõi Cực Lạc, bạn 
có thể tới đó nhưng điều đó không có nghĩa là 
bạn đã giác ngộ. Điều xảy ra là bạn sẽ không trở 
lại vòng luân hồi sinh tử mà đúng hơn, bạn sẽ có 
mọi điều kiện tích cực và tốt lành để tích tập công 
đức và trí tuệ nguyên sơ. Ở cõi đó bạn sẽ có thể 
từ bỏ mọi ác hạnh và thực hành để điều phục và 
tu hành tâm thức bạn cho tới khi bạn thuần thục 
để có thể đạt được giác ngộ. Như thế đó là một 
sự giới thiệu tổng quát về Cõi Cực Lạc. 


Bây giờ tôi sẽ giảng vê một bài nguyện ước được 
tái sinh trong Cõối Dewachen (Cực Lạc) do Karma 
Chagme Rag-Astrs Rinpoche biên soạn. Trước 
hết, tôi sẽ bắt đầu với một mô tả về địa hình của 
cối Tịnh Độ này. Mặt đất không giống với mặt đất 
trong thế giới chúng ta. Nó không gồ ghê và phủ 
đầy đá. Nó hoàn toàn nhẵn và bằng phẳng, và 
được cấu tạo bởi bụi châu báu. Trong cõi Tịnh Độ 
Cực Lạc, bạn luôn luôn có một cảm nhận của cái 
thấy rộng lớn. Nó rất bao la. Không có những sự 
thay đổi ánh sáng và bóng mát. Một ánh sáng 
toàn khắp rộng lớn xuất hiện từ thân vật lý của 
Đức Phật Vô Lượng Quang, Đức Phật A Di Đà. 
Toàn bộ cối giới chìm ngập trong sự chói lọi của 
thân giác ngộ của Đức Phật A Di Đà. Mặt đất 
không khô rắn. Nó mềm và nếu bạn ngã trên đó, 
bạn sẽ nảy người lên. Bạn sẽ không bị vấp ngón 
chân. Ở Dewachen mọi sự đêu mêm mại. Ở đó có 
nhiều cây cối, chúng là những cây châu báu như 
ý mang lại cho bạn bất kỳ những gì bạn cần. 


Những cành cây đầy chim chóc đủ loại. Tất cả 
chúng đều là những hóa thân của Đức Phật A Di 
Đà. Chúng có giọng hót du dương tuyệt vời. Hơn 
là những tiếng hót bình thường, chúng hót những 
Giáo Pháp làm tâm bạn hoan hỉ và an bình. Mọi 
người ở đó được nghe âm thanh du dương của 
Pháp đều trở nên an lạc, hạnh phúc, và hài lòng. 
Có nhiều sông, suối và những con lạch và nước 
thì không phải là nước bình thường. Nó là nước 
hoa. Có những cái hồ mà bạn có thể nghỉ ngơi ở 
đó và tắm nước hoa. Mặt đất phủ đầy hoa sen rực 
rỡ và thơm ngát, nó nở ra và từ nhụy của mỗi 
hoa sen hóa hiện vô số tia sáng. Trên đầu mỗi tia 
sáng là một vị Phật. Tất cả chư Phật đều thuyết 
giảng Pháp. Nhờ nghe các Ngài giảng Pháp tâm 
bạn rũ sạch mọi cảm xúc tiêu cực. Trong Cối Cực 
Lạc không có bệnh tật, không có sự nghèo khó, 
già nua và sự chết. Không có sự phân biệt giữa 
người này và người khác. Tất cả đều tuyệt đẹp. 
Tất cả đều đầy ắp những phẩm tính tốt lành. 
Không có những thiếu sót, những lỗi lầm, những 
ô nhiễm, không có các loại đau khổ, thậm chí từ 
'đau khổ” cũng không được nghe thấy ở cõi Tịnh 
Độ Cực Lạc. 


Cách thức để được sinh ra ở Dewachen là lập một 
niềm tin và ước nguyện mạnh mẽ đối với cõi Tịnh 
Độ, và khát khao được sinh ra ở đó. Khi bạn sinh 
ở cõi đó, bạn không sinh bằng một tiến trình bình 
thường. Trong thế giới của ta, hết thảy chúng ta 
đều tới đó trong sự khổ nhọc và làm việc trong sự 
buồn phiền. Ơ nơi đây việc sinh ra là một tiến 
trình đau đớn. Ở Cõi Dewachen, bạn không sinh 
ra nhờ một thai tạng, mà đúng hơn bạn được sinh 


một cách kỳ diệu trong nhụy một hoa sen nở. 
Nếu bạn cầu nguyện với sự nhất tâm và niêm tin 
nhiệt thành mãnh liệt được sinh ra ở đó thì bạn sẽ 
được như ý. Nếu bạn nuôi dưỡng bất kỳ mối nghi 
ngờ nào thì bạn vẫn được sinh ở đó nhưng sẽ sinh 
trong một bông sen chưa nở. Bạn được tắm trong 
ánh sáng chói ngời của Đức Phật nhưng bạn 
không thể nhận ra mọi phẩm tính của cõi Tịnh Độ 
và không thể tùy ý du hành đây đó. Bạn ở trong 
một bông sen khép miệng cho tới khi những vết 
tích sau cùng của sự hoài nghỉ và tiêu cực bị tẩy 
trừ. Khi ấy bông sen sẽ nở ra. Nếu bạn không có 
chút nghi ngờ nào thì bạn được sinh trong một 
bông sen nở. Điều này gắn liền với loại nguyện 
ước được tái sinh trong Cõi Tịnh Độ mà bạn đã 
lập nên vào lúc chết. Hãy lưu giữ trong tâm sự 
phân biệt hết sức quan trọng này giữa hai loại 
sinh ra khác nhau trong cõi Tịnh Độ. Điêu tối 
quan trọng là phải lập nguyện ước đúng đắn được 
tái sinh vào lúc chết. Hãy làm điều này một cách 
mạnh mẽ không chút nghi ngờ. Nếu bạn cho 
phép sự hoài nghi đi vào tâm bạn thì bạn sẽ sinh 
trong một bông sen khép miệng. Nếu vào lúc 
chết bạn lập nguyện ước mạnh mẽ này thì khi ấy, 
không phải trải nghiệm bất kỳ điêu gì, bạn được 
sinh trong nhụy một hoa sen nở trước sự hiện 
diện của Đức Phật Vô Lượng Quang A Di Đà. Một 
trong những phẩm tính kỳ diệu của việc được tái 
sinh trong Cõi Cực Lạc là nếu bạn từng đọc những 
quyển sách mỏng về việc du hành tới những cõi 
Tịnh Độ khác thì bạn có thể đi tới đó lập tức ngay 
khi ước muốn điều đó. Bạn có thể di chuyển một 
cách thần diệu tới bất kỳ cối Tịnh Độ nào khác chỉ 
bằng cách lập nguyện tới nơi đó. Từ thế giới này, 


bạn không thể tức thì đi tới cõi Tịnh Độ khác, 
nhưng từ cõi Tịnh Độ Cực Lạc thì bạn có thể. Bạn 
có passport, visa, và mọi loại vé cần thiết để đi 
tới mọi Tịnh Độ của bất kỳ Đức Phật nào, ở mọi 
phương và bất cứ khi nào bạn muốn. 


Khi bạn sinh trong một hoa sen nở, bạn vẫn chưa 
viên mãn. Bạn đã tẩy trừ khỏi dòng tâm thức của 
bạn mọi điều tiêu cực, mặc dù bạn chưa là Phật 
nhưng bạn được sinh trong một hình thức có 
nhiều phẩm tính tích cực giống như những phẩm 
tính của một vị Phật. Bạn được sinh ra với một 
thân sắc vàng rực rỡ. Bạn có những năng lực siêu 
nhiên và siêu giác. Bạn được thụ hưởng năm loại 
năng lực siêu giác. Phẩm tính khác mà bạn có 
như một hài nhi là mọi vật bạn cần để cúng 
dường chư Phật mà hiện nay bạn nhận thức bằng 
đôi mắt vật lý của bạn thì ở cõi Tịnh Độ, chúng sẽ 
tự động hiển lộ trong đôi bàn tay bạn. Bằng cách 
ấy bạn có thể dễ dàng tích tập công đức và hoàn 
thiện nó để tích tập trí tuệ. Hơn nữa, cuối cùng 
thì sự tích tập công đức và trí tuệ đưa tới Phật 
Quả sẽ xảy ra rất nhanh chóng trong Cõi Tịnh Độ 
Cực Lạc. Trái nghịch với những cối Tịnh Độ khác, 
trong cối Dewachen (Cực Lạc) tiến trình tích tập 
công đức và trí tuệ rất nhanh chóng. Chính Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói: *Do đó việc cầu xin 
được tái sinh ở cối Dewachen tích tập công đức 
nhiều như thể con cúng dường bảy loại ngọc quý 
và những châu báu khác đầy tràn ba ngàn thế 
giới (được đề cập trước đây).” Nói chung, chúng 
ta có thể nói rằng bất kỳ chúng sinh nào nghe 
danh hiệu của Đức Phật A Di Đà (phù hợp với 
những Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà) lập 


nguyện tái sinh trong cối Dewachen và dấn mình 
vào thực hành đó đều có thể được tái sinh trong 
cối Dewachen. Những người từng tích tập sự tiêu 
cực của năm trọng tội thì khó đạt được điều đó. 
Mặc dù thế, ngay cả đối với những người tội lỗi 
nặng nề như thế, nếu họ thực hành mãnh liệt thì 
họ vẫn có thể được tái sinh trong cõi Dewachen. 


Tóm lại, vê những giáo lý của Đức Phật A Di Đà 
và Cõi Tịnh Độ Cực Lạc thì thực hành này rất phổ 
biến trong tất cả các quốc gia theo Phật Giáo Đại 
thừa. Tại sao thế? Đó là bởi tính chất của những 
lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Thực hành Đức 
Phật A Di Đà và Cõi Tịnh Độ thích hợp với những 
người bình thường và ai cũng có thể thực hành. 
Bạn không phải là một đại nhân cao quý đã từ bỏ 
mọi ác hạnh. Bạn không phải là một hành giả 
tuyệt vời. Tùy thuộc vào năng lực những lời 
nguyện của Đức Phật A Di Đà, bạn có thể dấn 
mình vào thực hành này. Đây là một thực hành 
Kinh thừa. Do đó, nó là Pháp môn mọi người có 
thể thực hành. Nó rất dân chủ và được dành cho 
tất cả mọi người. 


Hỏi: Một khi đã được sinh trong cõi Tịnh Độ, liệu 
ta có những cơ hội quay trở lại thế giới này để 
giúp chúng sinh đạt được Giác ngộ? 


Đáp: Mục đích của việc tái sinh trong cõi Tịnh Độ 
Cực Lạc là để đạt được Phật Quả. Vì thế, ý nghĩa 
của cõi Tịnh Độ Cực Lạc là bạn đã có được mọi 
điều kiện tốt lành để đạt được sự Giác ngộ toàn 
triệt và viên mãn. Khi bạn hoàn toàn giác ngộ thì 
trạng thái đó không phải là sự Giác ngộ phiến 


diện để an nghỉ trong Niết Bàn. Nó là sự Giác ngộ 
Đại thừa được đặt nền trên tánh Không, chứng 
ngộ rằng Niết Bàn và sinh tử không phải là điều 
để bám luyến. Điều then chốt của mọi thực hành 
Đại thừa là lòng Đại Bi. Tự thân cối Tịnh Độ được 
thiết lập bằng năng lực Đại Bi của Đức Phật A Di 
Đà. Nếu bạn chứng ngộ tánh Không thì khi ấy 
lòng bi mẫn tự động hiển lộ. Tánh Không đó cùng 
với lòng bi mãn - là những gì tạo nên Phật Quả - 
cũng tạo thành sự giải thoát toàn triệt và viên 
mãn. Khi bạn giải thoát như thế, bạn sẽ không bị 
hạn chế đối với cõi Tịnh Độ Cực Lạc. Bạn có thể 
mang bất kỳ cách thế hiển lộ nào bạn muốn. Bạn 
có thể đi tới bất kỳ cõi Tịnh Độ nào bạn muốn. 
Bạn không ngừng hiển lộ trong vô vàn phương 
cách khác nhau vì hạnh phúc của tất cả chúng 
sinh. 


Hỏi: Ở một mặt, việc được tái sinh ở Cõi Cực Lạc 
nghe có vẻ thật dễ dàng. Ở mặt khác thì vào lúc 
đó để có được sự an lạc thực sự ta sẽ phải củng 
cố bản thân, thực sự ước muốn thành tựu Bồ Đề 
tâm. Do đó đường như có một thách thức to lớn 
trong việc ước muốn giúp đỡ người khác và không 
chỉ quan tâm tới bản thân. Vì thế việc ấy không 
thật dễ dàng. 


Đáp: Việc tái sinh trong Cối Dewachen (Cực Lạc) 
chỉ khó khăn nễu bạn mắc phạm một trong Năm 
Trọng tội Không chuộc lỗi được. Nếu bạn không 
phạm một trong những tội đó thì rất dễ dàng, bởi 
tất cả những gì bạn cần làm thì tuỳ thuộc vào 
năng lực của việc hình thành những nguyện ước 
mãnh liệt được tái sinh trong Cðối Cực Lạc. Điều 


mà năng lực đó làm là hợp nhất bạn với sự đối trị 
với mọi che chướng và sự phi-đạo đức của bạn. 
Đó là năng lực của đại nguyện của Đức Phật A Di 
Đà. Yếu tố khác góp phần khi bạn hình thành 
nguyện ước để nối kết sự thực hành này và được 
tái sinh trong cõi Tịnh Độ. Lý do khác khiến ta rất 
dễ dàng được tái sinh là giây phút chết chính là 
mỗi khoảnh khắc. Giáo Pháp dạy rằng mọi sự ở 
trong trạng thái thay đổi liên tục. Mọi sự đều vô 
thường và hướng tới cái chết trong mọi lúc, vì thế 
trong mỗi khoảnh khắc, cái gì đó chết đi và cái gì 
đó tái sinh. Kinh nghiệm của bạn ra sao thì tùy 
thuộc vào việc tâm bạn được hướng tới thế nào. 
Tư tưởng hiện tại của bạn sẽ đưa dẫn tới kinh 
nghiệm theo sau của bạn. Nếu bạn thiết lập một 
nguyện ước liên tục từ khoảnh khắc này tới 
khoảnh khắc khác, thấu hiểu rằng bất kỳ khoảnh 
khắc nào cũng có thể là lúc chết, trong mỗi 
khoảnh khắc bạn đều khao khát được tái sinh 
trong Cối Dewachen, thì bạn đã thiết lập sự tương 
tục của nguyện ước đó. Điêu đó sẽ là kinh nghiệm 
của bạn. Nguyên nhân trong khoảnh khắc đó sẽ 
tạo nên kết quả trong khoảnh khắc kế tiếp. Mọi 
sự là sự chuyển hóa trong tâm thức. 


Hỏi: Rinpoche, ngài có thể giảng thêm cho chúng 
con về ánh sáng trong những bông sen khép lại? 
Làm thế nào ánh sáng ấy chiếu sáng chúng? 


Đáp: Trong Cõi Cực Lạc, mọi sự được thấm đẫm 
ánh sáng. Giống như mọi sự khác ở trong và khắp 
Cõi Cực Lạc, nó là một hóa thân của Đức Phật A 
Di Đà. Nó là toàn bộ Đức Phật A Di Đà. Mọi sự 
được tri giác trong Cõi Cực Lạc là một sự trải rộng 


của Đức Phật A Di Đà. Ánh sáng là Ánh sáng của 
lòng Bi mẫn. Chính Anh sáng của lòng Bi mẫn 
làm thuần thục chúng sinh. 


Hỏi: (không nghe rõ) 


Đáp: Sự hình thành của lời nguyện tái sinh trong 
Cõi Cực Lạc là một vấn đề cá nhân. Bạn không 
thể phát triển một nguyện ước nhân danh người 
nào khác. Tuy nhiên bạn có thể giúp đỡ người 
khác bằng cách lập lại cho họ nghe danh hiệu của 
Đức Phật A Di Đà và cho họ biết sự hiện hữu của 
Đức Phật A Di Đà trong cối Tịnh Độ. Ta được biết 
rằng ngay cả việc nghe danh hiệu A Di Đà cũng 
rất ích lợi. Một điều khác mà bạn có thể làm để 
giúp đỡ người khác là vào lúc họ chết bạn có thể 
làm những thực hành A Di Đà khác nhau. Chẳng 
hạn như vào lúc chết bạn có thể thực hiện 
Phowa, và đó là một thực hành chuyển di tâm 
thức của người chết ra khỏi thần họ. Những nghi 
lễ và puja khác được thực hiện vào lúc đó. Có 
một nghi thức được gọi là Shitje. Nó là nghi lễ 
được thực hiện vào lúc chết. Nhiều điều có thể 
được thực hiện mặc dù người ấy đã chết. Yếu tố 
tâm thức của họ được nhắm tới và được hướng 
dân bằng những cách khác nhau. 


Hỏi: (nghe không rõ) 


Đáp: Chúng ta phải nói một chút về tánh Không. 
Những giáo lý tánh Không tuyệt nhiên không 
khẳng định rằng những gì ta tri giác thì tuyệt đối 
không hiện hữu. Chúng ta không nói rằng các sự 
vật được cấu tạo bằng những nguyên tử và phân 


tử và có thực tại vật chất (theo nghĩa đen) 
không hiện hữu, và trong ý nghĩa đó, thì huyền 
hóa. Chúng ta đang nói rằng chúng không có tự- 
tánh. Chúng không có sự hiện hữu nội tại. Chúng 
không có thực tại vững chắc, có thật, tương ứng 
với cách thức xuất hiện của chúng. Chúng có vẻ 
hiện hữu một cách nội tại, nhưng không phải như 
vậy. Đây là giáo lý của Phái Trung Đạo vĩ đại - 
Madhyamika. Ơ đây có hai trường phái khác 
nhau, Phái Duy Tâm (Cittamatra) nói rằng mọi sự 
tự chúng là tâm. Điều duy nhất thực sự hiện hữu 
là tâm và mọi điều khác chỉ là một sự phóng 
chiếu của tâm. Giáo lý Mahamudra (Đại An) nói 
rằng bản tánh thực sự của thực tại thì siêu vượt 
việc chấp nhận hoặc có hoặc không, chẳng có 
chẳng không, cũng có cũng không. Điều này được 
gọi là '\Bốn Cực đoan (Tứ cú). Quan điểm 
Mahamudra siêu vượt chúng. Đứng ở bình diện 
chân lý tương đối của ta, trong tiếng Tây Tạng 
nói là '\Kun-zop Dempa/“ có nghĩa là một câu mê 
hoặc. `'\Dempa” có nghĩa là chân lý. `Kun-Zop” 
nghĩa là hoàn toàn sai lầm. Vì thế 'chân lý hoàn 
toàn sai lầm,“ chân lý tương đối là kết quả của tri 
giác sai lầm của ta. Chúng ta tri giác các sự vật 
có sự hiện hữu nội tại trong khi thực ra chúng 
không có. Tâm thức chúng ta bám chấp vào điều 
ta tri giác là vững chắc và thực có. Bởi sự bám 
chấp trong tâm thức này, ta vật chất hóa điêu mà 
trong thực tế thì trống không. Đó là một sai lầm. 
Mọi hiện tượng là kinh nghiệm của ta. Chúng 
được kinh nghiệm bởi và trong tâm ta. Nếu khác 
đi thì không thể có kinh nghiệm. Mọi sự xuất hiện 
bên ngoài là một phóng chiếu của tâm trong ý 
nghĩa rằng nó được kinh nghiệm bởi tâm. Nó 


không có sự hiện hữu nội tại vững chắc từ khía 
cạnh riêng của nó. Đó là một sự sai lầm trong tri 
giác. 


Hỏi: Có cách nào khiến ta có thể ở trong cõi Tịnh 
Độ, ngoại trừ vào lúc chấm dút sự sống theo 
nghĩa đen. Mặt khác, đây có phải là điều có thể 
đạt tới trong đời sống hiện tại? Có thể đi tới cõi 
Tịnh Độ trong đời này? 


Đáp: Có, khi hơi thở sau cùng đã được thở ra, 
trước khi hơi thở kế tiếp được thở vào. Vào lúc 
đó, có một cái chết và một sự tái sinh. Ở đó bạn 
có thể kinh nghiệm cõi Tịnh Độ trong khoảng thời 
gian giữa những hơi thở. 


Hỏi: Rinpoche, ngài nói rằng ta có thể kinh 
nghiệm cối Tịnh Độ trong khoảng giữa đó, vậy 
trong trường hợp đó, cái gì là cõi Tịnh Độ? 


Đáp: Cái gì thực sự là cõi Tịnh Độ? Cði Tịnh Độ là 
giác tánh nguyên sơ không ô nhiễm của riêng ta. 
Nếu từ khoảnh khắc này cho tới khoảnh khắc 
khác, bạn hồi quang phản chiếu và vẫn duy trì 
được bản tánh giác ngộ nguyên sơ của bạn thì đó 
là cõi Tịnh Độ. Mọi sự đến từ bổn tâm bạn. Hãy 
thấu hiểu điều đó, hãy an trụ ở đó: đó là cõi Tịnh 
Độ. 


Hỏi: Nếu sự duyên sinh xuất hiện trong tánh 
Không thì làm thế nào nó có thể hiện hữu nếu 
không có sự tạo tác trong tánh Không? 


Đáp: Tánh Không và sự duyên sinh thì bất nhị. 
Chúng là một. Ngay cả khi nói bất nhị là đã sai 
lạc rồi, bởi điều đó hàm ý rằng có thể có một sự 
nhị nguyên được vượt qua. Từ vô thủy, chúng 
luôn luôn là một. Không có sự khác biệt giữa 
chúng. Nó không giống như có hai phần. Khi bạn 
nhìn tánh Không và sự duyên sinh một cách nhị 
nguyên thì đó là sự loại suy của samsara, vòng 
luân hồi sinh tử. Hãy vượt qua sự nhị nguyên và 
bạn đồng thời nhìn thấy nhân và quả. Khi đó mọi 
sự đồng xuất hiện. Đó là tánh Không và sự duyên 
sinh viên mẫn, bất nhị. Trong bản văn, nhiều ví 
dụ đã được sử dụng để minh họa chân lý này của 
sự hợp nhất tánh Không và sự duyên sinh. Tuy 
nhiên chúng ta hãy lấy ví dụ chiếc tách này. Như 
một sự hiển lộ hay xuất hiện tương đối được cơ 
cấu tri giác của ta kinh nghiệm, chiếc tách là một 
cái gì phức hợp. Nó được cấu tạo bởi những phần 
tử nhỏ bé. Phải vậy không? Nó được tạo bởi 
những nguyên tử và phân tử trở thành những 
chất thể đặc biệt là đất, nước, gió, và lửa. Tất cả 
những sự vật này được kết hợp trong một cách 
thế như để tạo nên cái ta gọi là chiếc tách. Sau 
đó nó được trang trí, vẽ lên và được khắc chạm. 
Đó là cái gì được tạo nên mà tiếng Tây Tạng 
chúng tôi nói là `\Dutshe”: phức hợp, cái gì đó 
được tạo nên. Những nhân và duyên được tập 
họp lại theo một cách để tạo nên một sự hiển lộ 
tương đối mà ta có thể sử dụng và tác động lẫn 
nhau và nhận thức như điều ta gọi là một chiếc 
tách. Tuy nhiên, nếu từ khía cạnh riêng của nó và 
không phụ thuộc vào những nhân và duyên thì 
không có sự vật gì gọi là chiếc 'tách'. Không có 
điều gì xuất hiện như chiếc `tách” tự nó và thuộc 


về nó mà tách biệt với toàn thể tiến trình những 
nhân và duyên cùng tụ hội. Nó không có bản 
chất. Bản chất của nó thì trống không. Trong 
Kinh `Prajna Paramita Hydraya“ (Tâm Kinh): "Sắc 
tức là Không, Không tức là sắc, sắc không khác 
Không, Không không khác sắc.” Mọi hiện tượng 
có cùng bản tánh chính xác đó. Bất kỳ điều gì 
được kinh nghiệm trong luân hồi sinh tử hay sự 
siêu vượt của nó đều có đồng một bản tánh chính 
xác đó. Bản chất của nó trống không và nó được 
kinh nghiệm như một kết quả của sự duyên sinh. 
Tri giác những sự vật như những thị kiến xen kế 
của tánh Không và sự duyên sinh thì vẫn là một 
chúng sinh bình thường. Vượt qua thị kiến nhị 
nguyên, tri giác các sự vật đồng thời là tánh 
Không và sự duyên sinh, thì đó là Phật. Vị Thánh 
vĩ đại Nagarjuna (Long Thọ) nói: "Luân hồi sinh 
tử và sự siêu vượt của nó (sinh tử và Niết Bàn) 
không phải là hai. Việc thấu hiểu bản tánh của 
luân hồi sinh tử trong bản chất của nó là sự siêu 
vượt.“ 


H.H. Drikung Kyabgon Chetsang Rinpoche 


Nguyên tác : 

"Amitabha Buddha and the Pureland of 
Dewachen - 

The Oral Commentaries of His Holiness The 
Drikung Kyabgon, Chetsang Rinpoche“ 


Michael Lewis dịch sang Anh ngữ 


http://wwwW.purifymind.com/AmitabhaDewachen. 
htm 


MILAREPA KHAI THỊ VỀ TÂM 
VÀ CÁCH THỰC HÀNH 
Bài giảng của Garchen Rinpoche 


Vào mùa thu Milarepa đi tới một địa điểm 
được gọi là Gepa Lesum, nơi người dân đang 
thu hoạch mùa màng. Ngài đang khất thực 
thì một thiếu nữ tên là Nyama Paldarbum 
nói: "Ông đi tới căn nhà ở đằng kia, con sẽ 
gặp ông và tặng ông thực phẩm.” 


Milarepa tới trước căn nhà và dùng gậy gõ 
nhẹ vào cửa. Không có tiếng trả lời. Ngài gõ 
lại lần nữa, một bà lão bước ra và nói: 
"Những người được gọi là hành giả như các 


ông xin ăn rất nhiều và khi không có người ở 
nhà thì các ông xông vào và trộm cắp, đó 
chính là những gì ông đang dự định làm!” 


Milarepa hát cho bà lão nghe một bài ca tả 
lại nỗi khổ của tuổi già và trong những cảnh 
khổ đó ta phải thực hành Pháp và tuân theo 
một Đạo sư ra sao. Khi Milarepa hát xong, bà 
lão ngập tràn sự ân hận và tin tưởng ở ngài. 
Bà chắp tay khẩn câu ngài và mắt đẫm lệ. 


Vào lúc đó Paldarbum đi tới và cho rằng vị 
hành giả đã đánh bà lão, cô hỏi ngài: "Ông 
nghĩ rằng ông đang làm gì khi đánh một bà 
già?” 


Bà lão nói: "Ngài không đánh đập hay lăng 
mạ bà; chính bà đã sỉ nhục ngài. Sau đó ngài 
giảng Pháp cho bà khiến bà phát khởi niêm 
tin vĩ đại nơi Giáo Pháp. Bà khóc vì cảm thấy 
vô cùng hối hận về những điêu bà nói với 
ngài. Bà già quá rồi nhưng con còn trẻ, vì 
thế con nên phụng sự Đạo sư này, ngài 
Milarepa, và hãy khẩn câu Pháp nơi ngài.” 


Paldarbum nói: "Cả hai vị thật tuyệt diệu. 
Nếu ngài là Milarepa thì con thật may mắn 
được gặp ngài. Con nghe nói rằng khi các 
môn đồ được thuật lại vê dòng truyền thừa 
của ngài, họ phát triển niềm tin to lớn và 
nhận thức của họ được chuyển hóa. Con 
được biết là ngài có những giáo huấn vô 
cùng sâu xa. Đó là gì?” 


Milarepa nhận ra rằng cô gái này có thiện 
nghiệp để trở thành một môn đồ xuất sắc và 
vì thế ngài hát cho cô nghe những bài ca tâm 
linh mô tả sự sâu xa của dòng truyền thừa, 
những bài ca về Đạo sư của ngài, các quán 
đảnh và giáo huấn ngài đã nhận... 


Sau đó Nyama Paldarbum hỏi Đức Milarepa: "Bản 
tánh của tâm là gì?” 


Milarepa trả lời và giảng rằng nền tảng của tâm 
an trụ giống như không gian, nó bao la như bầu 
trời và không có trung tâm hay biên bờ. Mục đích 
của thực hành là để nhận ra hai loại Bồ đề tâm. 
Tâm ta giống như nước vẩn đục. Tâm của chư 
Phật như nước trong lành. Nước trong lành và 
nước vẩn đục có cùng tính chất. Ta cần phải thực 
hành để làm sạch bùn nhơ. Khi tâm được giải 
thoát khỏi các ý niệm, nó trống không, tỉnh khôi 
và an trụ như không gian. Đây là điều ta cần hiểu 
rõ từ việc thực hành của ta. Nền tảng của tâm thì 
đồng nhất nơi chư Phật và chúng sinh. Nó trong 
trẻo và không giả tạo. Nhưng ta thêm vào nó 
những tạo tác, giống như thêm bùn vào nước. 


Nên tảng an trụ giống như không gian. Chư Phật 
an trụ trong Pháp Thân. Chúng sinh giống như 
nước bùn và trải nghiệm đau khổ. Nhưng có một 
con đường để tịnh hóa những che chướng của 
chúng ta. Thực hành này trụ trong khoảnh khắc 
khi những niệm tưởng quá khứ đã dứt và niệm 
tưởng tương lai chưa phát khởi. Trạng thái này là 
sự hoàn toàn trống trải, bao la. Không có sự bám 
chấp vào những niệm tưởng khi chúng phát khởi. 


Thậm chí khi những niệm tưởng này phát khởi, 
chúng không thể gây nên tác hại nào, bởi sau đó 
chúng diệt mất. Vì thế ta nên an trụ trong trạng 
thái đó. 


Giả tạo hay bị tạo tác có nghĩa là gì? Hãy nhìn 
vào tâm. Người nhận biết các niệm tưởng là giác 
tánh của chúng ta. Khi các niệm tưởng xuất hiện, 
chúng lập tức tan biến. Đó là sự mở trống vĩ đại. 
Nhưng nếu ta đuổi theo các niệm tưởng, tâm ta 
bị ngăn che và trở nên giả tạo hay bị tạo tác. 
Ngay khi chúng ta ôm giữ một tư tưởng như sân 
hận, tâm trở nên bị ngăn che. Vì thế ta nên an 
trụ trong một trạng thái tỉnh giác. Kết quả là ta 
sẽ lập tức nhận ra các niệm tưởng khi chúng xuất 
hiện và không bám chấp vào chúng. Bởi nguyên 
nhân không giả tạo nên kết quả cũng sẽ như thế 
và tâm ta được tịnh hóa. Đây là trạng thái không 
giả tạo của mahamudra (Đại Ấn). 


Mahamudra (Chag gya chenpo) có nghĩa là gì? Từ 
đầu tiên là "chag.” Nó tượng trưng cho những 
phẩm tính vô song của Phật. Phật ở đâu? Bạn 
không thể tìm thấy Phật ở bên ngoài mà chỉ tìm 
thấy ở bên trong. Đó là sự hợp nhất của quang 
minh và tánh Không của tâm. Ta cho tâm này tên 
gọi là Phật. *Chag” có nghĩa là lòng kính ngưỡng 
đối với tâm ta, là cái có bản tánh Phật. "Gya 
chenpo” nghĩa là bao la và không có trung tâm 
hay biên bờ. Tự mình phải nhận ra điều đó. Ta 
không thể diễn tả được nó, giống như một người 
câm ăn mật đường. Không thể diễn tả bản tánh 
của tâm. *Gya chenpo“ có nghĩa là nó bao gôm 
mọi hiện tượng của sinh tử và niết bàn. Có vô số 


chư Phật và chúng sinh. Thậm chí chỉ xem xét hệ 
thống thế giới này không thôi thì số lượng những 
hạt bụi trong đó thật không thể tính đếm. Tất cả 
những điều này chỉ là tâm. 


Tâm đến từ tánh Không và tan hòa trở lại vào 
tánh Không, giống như nước đồng lại thành băng 
và lại tan chảy ra. Khi đã nhận ra ý nghĩa của 
mahamudra, ta giải thoát khỏi sinh tử. Mọi hiện 
tượng không có tự tánh. Khi nhận ra điều này, ta 
không bám chấp vào chúng. Ta không bám chấp 
vào băng tan chảy khi nhận ra nó chẳng là gì 
ngoài nước. Mọi hiện tượng đều không có tự tánh, 
an trụ như không gian. Khi nhận ra bản tánh của 
tâm, ta sẽ giải thoát khỏi sinh tử. 


Nyama Paldarbum hỏi Milarepa: "Điêu gì sinh 
khởi trong tâm ngài?” 


Milarepa dùng một hình ảnh tương đồng là mặt 
trời chiếu sáng trong bầu trời không mây. 


Cô hỏi Milarepa: "Khi ngài thiên định, kết quả tối 
hậu là gì?” 


Ngài trả lời rằng ta nhận ra mọi hiện tượng của 
sinh tử không có thực tại nội tại và ta không bám 
chấp vào sinh tử hay niết bàn. Trong trạng thái 
không xao lãng đó không có sự quy chiếu. Cái 
thấy (kiến) thì không hy vọng hay sợ hãi. Ước 
muốn duy nhất là tất cả chúng sinh có thể đạt 
được Phật quả. Không có sự sợ hãi khổ đau bởi 
mọi hiện tượng được nhận ra thì trống không. 


Milarepa hỏi Nyama Paldarbum: *Con có muốn 
thực hành pháp này không?” 


Cô gái phát khởi lòng kính ngưỡng đối với Đức 
Milarepa và xin ngài làm vị Thầy của cô. 


Chúng sinh bình thường không nhận thức được lỗi 
lầm của các ác hạnh và không biết đến lợi lạc của 
các thiện hạnh. Họ thấy những gì đưa tới đau khổ 
thật đáng khao khát và những gì mang lại hạnh 
phúc thì không đáng ưa thích. Đây là một quan 
niệm sai lâm. Cũng giống như một ngày nhiều 
mây, bạn không thể nhìn thấy mặt trời chiếu rọi, 
hay vào mùa đông tuyết phủ bạn không thể nhìn 
thấy những bông hoa trong đồng cỏ. Tương tự 
như thế, tâm bị ngăn che và ta không nhận ra 
nó. 


Nyama Paldarbum sám hối hành vi sai trái của 
mình và nói: "Kết quả của hành vi sai trái trong 
những đời trước là con bị sinh làm một đứa con 
gái không khá gì hơn một kẻ đầy tớ. Con chưa 
từng nghĩ đến sự vô thường và cái chết. Vì thế 
giờ đây con sẽ chuẩn bị cho cái chết và trở thành 
đệ tử của ngài.” 


Milarepa trả lời: "Ta sẽ dạy Pháp cho con. Nhưng 
điều đó thật khó khăn. Nếu được ngợi khen, con 
trở nên kiêu ngạo, và nếu bị phê bình, con trở 
nên giận dữ.. Nhưng bởi con khẩn cầu nên ta sẽ 
dạy cho con.” Vì thế thông điệp gởi đến các bạn 
là đừng mất quá nhiều thời gian trong việc trang 
điểm và tắm gội. Thay vào đó, bạn nên tịnh hóa 
tâm bạn. Milarepa nói rằng đừng hướng tâm đến 
những bằng hữu sinh tử, hãy hướng tâm đến vị 


Thầy của bạn. Đừng chấp bám vào cuộc đời này, 
đừng quan tâm đến thân thể bạn. Thay vì bủn 
xin, hãy rộng rãi khi sử dụng của cải của bạn. Khi 
bạn còn trẻ, thật khó thực hành Pháp. Người trẻ 
như những con công tuyệt đẹp. Họ kiêu ngạo về 
bê ngoài của mình và không muốn thực hành. Với 
sự kiêu ngạo này, lòng từ và bi không thể phát 
khởi. Ta cần phải áp dụng một cách đối trị cho 
tánh kiêu ngạo và phương cách đối trị đó là lòng 
kính ngưỡng. 


Nyama Paldarbum nói: "Xin đừng quở trách con. 
Con thực sự muốn thực hành Pháp nhưng chẳng 
bao giờ có cơ hội.” 


Milarepa đáp: "Có thể con không có thời giờ để tu 
tập, nhưng con sẽ có thời giờ để chết không? So 
với những đời tương lai của con thì cuộc đời này 
thật ngắn ngủi. Con phải chuẩn bị cho tất cả 
những đời sau của con. Con có biết con sẽ ăn gì 
vào lúc đó?” Việc bố thí trong đời hiện tại là sự 
chuẩn bị cho mọi đời sau của bạn. Tánh bủn xỉn 
là kẻ thù đích thực của bạn và bạn nên tiệt trừ 
nó. Ta thường chỉ nghĩ đến bản thân mình và kết 
quả là ta sẽ tái sinh làm một ngạ quỷ. Vì thế ta 
cần thực thành bố thí để chuẩn bị cho những đời 
sau. 


Trong đời này có ánh sáng của mặt trời và mặt 
trăng. Nhưng trong bardo (trạng thái trung ấm) 
thì không có. Hãy thiên định về sự sáng ngời như 
một chuẩn bị cho bardo. Một số người có thể nghĩ 
rằng họ không có gì để bố thí nhưng điều đó 
không đúng. Nếu ta có nhiều, ta nên bố thí. 


Nhưng nếu ta không có gì hết, ta có thể hiến tặng 
sự che chở sinh mạng và bố thí Pháp bằng cách 
tụng - 'om mani padme hum." Thầy quay bánh 
xe cầu nguyện liên tục là để nguyện cầu cho tất 
cả chúng sinh. Vì thế lúc nào ta cũng có thể bố 
thí. 


Khi ta đi tới đời sau, ta sẽ không mang theo bầu 
bạn hay bằng hữu. Ta sẽ mang ai đi theo khi ta 
một mình đi tới cõi bardo? Khi ta thực hành Bổn 
Tôn, Bổn Tôn sẽ đi cùng ta trong bardo. Người 
gây trở ngại cho ta là những người hiện đang 
thân thiết với ta. Họ tạo ra những vấn đề khi ta 
còn sống và không thể giúp đỡ ta khi ta chết. Dĩ 
nhiên là ta nên tử tế với họ. Nhưng chỉ có Bổn 
Tôn yidam mà ta thiên định mới đi cùng ta trong 
bardo. 


Thiền định về Bổn Tôn yidam cũng làm lợi lạc cho 
ta trong đời này. Tôi đã nhận được nhiều lời kêu 
cứu về những vấn đề của con người. Tôi luôn luôn 
bảo mọi người thiên định vê Đức Tara. Khi tâm 
đau khổ, nó bị ngăn che bởi sự chấp ngã. Vào lúc 
này ta cần quán tưởng Bổn Tôn rõ ràng như một 
hình ảnh trong gương. Nếu ta làm điều này, tâm 
ta sẽ trở nên trong trẻo và thanh tịnh. Nếu bạn 
tụng mật chú mà không có lòng từ và bi thì điêu 
đó chỉ mang lại chút ít lợi lạc. Nhưng ta nên biến 
toàn bộ bản thân ta thành Bổn Tôn, bao gồm cả 
lòng từ và bi của các ngài. Nếu ta làm được điêu 
này thì sẽ thật lợi lạc cho đời này cũng như 
những đời sau. 


Đời sau dường như rất xa. Ta nên chuẩn bị cho 
nó ra sao? Ta nên tự chuẩn bị cho đời sau bằng 
sự tinh tấn. Khi có một lúc rảnh rồi, ta nên thực 
hành quán tưởng Bổn Tôn. Điều đó giống như 
một ngọn đèn bơ. Khi bơ cạn thì đèn không cháy 
được nữa. Nếu ta thực hành, khi nghiệp của ta 
cạn kiệt, ta sẽ không đau khổ và đi tới cõi tịnh 
độ. Vì thế ta nên cưỡi trên lưng con tuấn mã tinh 
tấn. 


Kẻ thù của tinh tấn là sự lười biếng. Lười biếng 
làm hại ta ngay cả trong đời này. Nếu ta không tu 
tập ngày hôm nay thì ta sẽ làm gì vào ngày mai 
khi ta chết? 


Khi Milarepa nói xong, Nyama Paldarbum suy 
nghĩ và nói: *Con không chuẩn bị gì cho đời sau 
của con. Từ nay trở đi con phải cam kết thực 
hành Pháp.” 


Milarepa nói: "Nếu thực hành, con không cần phải 
từ bỏ gia đình, nhưng con cần thiên định trong 
mọi lúc. Con không cần đi vào sơn thất. Nếu con 
làm điều này, con có thể sống với gia đình.” 


Vì thế cô hỏi: "Con nên thiên định ra sao?” 


Milarepa đáp: "Hãy để tâm con nghỉ ngơi và nhìn 
vào nó, không có trung tâm hay biên bờ.” 


Một hình ảnh tương đồng với bản tánh của tâm là 
bầu trời. Khi ta nhìn tâm như nó là, không có 
trung tâm hay biên bờ, ta nhận ra là nó an trụ 
giống như không gian. Hình ảnh tương đồng thứ 
hai là mặt trời và mặt trăng. Tâm có thể bị ngăn 


che bởi những cảm xúc phiên não, giống như mặt 
trời và mặt trăng bị những đám mây che khuất. 
Nhưng khi ta chánh niệm và tỉnh giác, mỗi khi 
cảm xúc phiền não phát khởi, nó bị tiệt trừ ngay 
nơi nó sinh khởi. Điêu đó cũng giống như khi ta 
nhìn thấy một đóa hoa đẹp. Không có sự tỉnh 
giác, ta muốn mua nó. Với sự tỉnh giác, ta nhận 
ra rằng nó như một ảo ảnh. Vì thế giống như mặt 
trời, tâm luôn luôn chiếu rọi mặc dù nó có thể bị 
ngăn che trong chốc lát. 


Nếu tâm là Phật thì tại sao ta cần phải thiên 
định? Đó là bởi ta cần phải phát triển một trạng 
thái quang minh khi ta luôn luôn chánh niệm và 
tỉnh giác. Nếu ta làm được như thế thì khi cảm 
xúc phiền não sinh khởi, chúng không thể tác hại 
ta. Có bốn loại che chướng (1). Che chướng thứ 
nhất là không nhận ra tâm như nó là. Kết quả 
của việc này là khi các cảm xúc phiên não phát 
khởi, những hành động thuộc vê nghiệp (hành 
nghiệp) xuất hiện và những hành nghiệp này tạo 
thành những dấu vết về nghiệp. Những dấu vết 
này tạo nên thân thể nhất thời của chúng ta và 
thân này không còn tồn tại khi nghiệp bị cạn kiệt. 
Vì thế đây là bốn che chướng. 


Ta luôn luôn nghe nói rằng những cảm xúc phiền 
não của chúng ta là cội nguồn của khổ đau nhưng 
ta không biết cách tiệt trừ chúng. Để làm được 
điều này, ta cần phải thiền định. Để nhận ra cái 
thấy (kiến), ta cần tập cho tâm quen thuộc với 
nó. Là những hành giả sơ cơ, trí tuệ nhỏ bé của 
ta chính là lý do khiến ta không thể tiệt trừ những 
cảm xúc phiên não. Trí tuệ nguyên sơ, hay yeshe, 


thì luôn luôn ở đó và trí tuệ này nhận thức mọi sự 
như chúng là. Ta có yeshe này, nhưng nó như 
một ngọn lửa nhỏ. Nó không đủ sức để thiêu đốt 
những ý niệm và cảm xúc của ta. Nhưng bởi càng 
lúc trí tuệ đó càng mạnh mẽ hơn, nó sẽ có sức 
mạnh để thiêu rụi những ý niệm và cảm xúc. Đây 
là thiên định mà Đức Milarepa đã dạy. Milarepa 
nổi danh về việc hành xử với quỷ ma và chướng 
ngại. Đó là kết quả của sự thiên định mạnh mẽ 
của ngài, ngài đã không bám chấp vào chúng như 
điều gì thật có. 


Milarepa giảng vê cách an lập tâm thức trong 
thiên định với ba hình ảnh tương đồng: tâm như 
ngọn núi, tâm như đại dương, và tâm như không 
gian. Ngọn núi không thể bị gió lay chuyển. Khi 
tâm như một ngọn núi, nó sẽ không bị lay chuyển 
bởi những ý niệm. Khi tâm như một đại dương, 
đáy sâu của nó không bị xáo động mặc dù trên 
mặt nước có thể có sóng. Bản văn đưa ra một 
hình ảnh tương đồng khác: hãy canh giữ tâm bạn 
như canh giữ một viên ngọc để không bị kẻ trộm 
lấy đi. Sự tương đồng cuối cùng là đừng nghi ngờ 
rằng tâm như thế này hay thế kia, giống như 
không gian không có những tính chất. 


Sau đó Nyama Paldarbum được truyền dạy về 
bảy tư thế của Tỳ lô giá na. Khi bạn thiên định, 
điều quan trọng là xương sống phải thẳng để các 
kinh mạch và khí được thẳng thắn. Khi đó ta sẽ 
có thể di chuyển các khí vào kinh mạch trung 
ương. Cũng có những giáo huấn về tâm đi cùng 
với giáo huấn về tư thế vật lý này. Nyama 
Paldarbum đã thiền định như thế trong một thời 


gian nhưng sau đó cô có những câu hỏi. Cô đã 
dùng những ví dụ như bụi cây trên núi và những 
vì sao quanh mặt trăng để tượng trưng cho 
những ý niệm nhỏ bé sinh khởi trong thiên định. 
Vì thế cô hỏi Milarepa về điều này. 


Milarepa nói rằng khi bạn thiền định về tâm như 
không gian, những đám mây sẽ xuất hiện. Nhưng 
chúng sẽ biến mất vào bầu trời. Khi bạn thiền 
định vê tâm như ngọn núi, đừng bám chấp vào 
các bụi cây. Khi bạn thiên định tâm như đại 
dương, dường như sóng rất mạnh mẽ, nhưng 
những con sóng ấy có cùng bản tánh như đại 
dương và tan hòa trở lại vào đại dương. Tương tự 
như thế, khi một cảm xúc sinh khởi, hãy nhận ra 
bản tánh của nó và nó sẽ biến mất vào tâm. Đôi 
khi những xúc cảm hay cảm nhận về hỉ lạc phát 
khởi và chúng rất mạnh mẽ. Khi sân hận phát 
khởi, đừng nói năng trong sự giận dữ. Chỉ nhận 
ra nó và sân hận sẽ bớt dần đi. Một ngày kia bạn 
sẽ có thể giải thoát khỏi những cảm xúc phiền 
não khi chúng phát khởi. 


Thực hành theo cách này, Nyama Paldarbum đã 
không đi vào ẩn thất trong núi non hay cạo đầu. 
Cô vẫn là một gia chủ và đã đạt được thân cầu 
vồng. Vì thế chúng ta nên nghiên cứu tiểu sử của 
cô. 


Một đệ tử khác của Milarepa tên là Ngigum Repa. 
Ông được gọi là repa bởi ông đã thành tựu pháp 
tummo (nội hỏa) và chỉ cần khoác một chiếc áo 
vải. Ông hỏi Milarepa về cách tu tập tâm thức. 
Milarepa đáp lại rằng ông cần phải nhìn vào bản 


tánh của tâm. Bản chất của nó không bị tạo tác 
giống như không gian, không hiện hữu mà cũng 
chẳng phải là không hiện hữu. Không có gì cần 
phải làm với nó, nó chỉ an trụ. Đây là cách ta 
thực hành. Bản chất của tâm không bị tạo tác 
giống như không gian. Khi ta để mặc nó như nó 
là, ta nhận ra bản tánh của mọi hiện tượng (của 
vạn pháp). Các sự việc (vạn pháp) vẫn xuất hiện 
nhưng ta không bám chấp vào chúng và nhận ra 
rằng chúng không thể gây tác hại cho ta. Thật 
khó nhận ra rằng mọi hiện tượng đều trống 
không. Trước tiên ta phải nương tựa vào việc học 
tập, nghiên cứu và đọc tụng Kinh điển. Lúc đầu ta 
phụ thuộc vào sự hiểu biết nhờ việc lắng nghe và 
ta vẫn còn ý thức về ta và người. Nhưng khi ta 
nhìn vào bản tánh của tâm, ta nhận ra rằng nó 
không có sự hiện hữu chân thực. Khi đó bạn nhận 
ra rằng bám chấp của bạn không có nền tảng. 


Những hành giả sơ cơ khó có thể hiểu được điều 
này. Khi bạn nói một người không có tự tánh, họ 
sẽ bảo là bạn ngu đần. Nhưng khi bạn hiểu được 
bản tánh của một người, bạn sẽ thấu hiểu bản 
tánh của tất cả chúng sinh. Khi bạn hỏi họ người 
nào đó có phải là con người không, họ sẽ nói 
*phải”. Nhưng khi bạn hỏi rằng một xác chết có 
phải là con người không, họ sẽ nói "không”, tâm 
là con người. Nhưng khi bạn nghiên cứu về tâm 
thì nó là gì? Đức Phật nói rằng nó như một giấc 
mộng. Khi ta đi ngủ, ta thức dậy và nói giấc 
mộng không có thực. Cuộc đời hiện tại này hiện 
hữu như một giấc mộng. Sau khi ta chết, khi ta 
nhận biết, ta sẽ ở trong trạng thái bardo. Như thế 
nếu ta hiểu rằng những hiện tượng bên ngoài sẽ 


bị hủy diệt bởi vì tất cả chúng đều là những hiện 
tượng duyên hợp và vô thường, và những hiện 
tượng bên trong cũng vô thường, tâm sẽ trở nên 
an tĩnh và thanh thản. Các khoa học gia biết rằng 
các hiện tượng bên ngoài sẽ bị hủy diệt. Nhưng 
tâm sẽ không bao giờ thôi hiện hữu. Nếu ta nhận 
ra mọi hiện tượng đều vô thường, ta sẽ không 
bám chấp hay sợ hãi. Vì thế Milarepa đã dạy rằng 
không có khác biệt giữa hạnh phúc và khổ đau. 
Khi ta không bám chấp vào các hiện tượng, tâm 
sẽ an trụ trong trẻo và không bị hoen ố. Khi ta 
nhận ra điều này, ước muốn thiên định cũng biến 
mất. Tâm ta vẫn như nó là, an trụ như không 
gian. Ta nhận ra tâm là tâm Phật và ta siêu vượt 
các niệm tưởng thực hành hay không thực hành. 
Nước là một ví dụ cho việc tất cả chúng sinh là 
Phật. Khi nước được dùng để giặt quần áo, nó trở 
nên dơ bẩn. Nhưng mặc dù dơ bẩn, nó vẫn là 
nước. Ta có thể lọc nước để làm cho nó trong 
sạch trở lại. Nhờ thực hành, tâm ta có thể được 
tinh hóa và trở lại thành tâm Phật. 


Khi có ai nói rằng tôi không phải là một Phật tử 
và không cần giáo lý này, hãy giải thích cho họ 
rằng theo quan điểm của Phật giáo thì Phật vốn 
sẵn có trong tâm tất cả chúng sinh. Nếu ai đó nói 
rằng tôi không thể đạt được giác ngộ, thì suy nghĩ 
đó là không đúng bởi nguyên nhân của giác ngộ 
nằm trong tâm của tất cả chúng sinh. Ngay cả 
các hiện tượng bên ngoài cũng là Phật bởi chúng 
trống không. 


Garchen Rinpoche 
Z7 tháng Giêng 2007 
Trung tâm Thiên định Tây Tạng 


http://medicinebuddhasangha.org/teachings/mila 
repa.htmi 


Phụ lục 


Ô nữ thính giả Pedarbum, hãy lắng nghe, hỡi 
trinh nữ đầy đức tin, cao quý. 


Nếu có vui trong sự thiên định về bầu trời; 

mây phương nam là tạo phẩm huyền diệu của 
bầu trời; 

nàng hãy tự khiến mình như bầu trời đó. 


Nếu có vui trong sự thiên định về hai vầng nhật 
nguyệt; 

tỉnh tú là tạo phẩm diệu huyền của hai vầng nhật 
nguyệt; 

nàng hãy tự khiến mình giống như nhật nguyệt. 


Nếu có vui trong sự thiên định về núi cao, 
cây có trái là tạo phẩm huyền diệu của núi cao; 
nàng hãy tự khiến mình giống như núi đó. 


Nếu có vui trong thiền định về biển cả, 

sóng nhấp nhô là tạo phẩm diệu huyền của biển 
cả; 

nàng hãy tự khiến mình giống như biển đó. 


Nếu có vui trong sự thiền định về bổn tâm, 


tư tưởng phân biệt là tạo phẩm huyền diệu của 
bốn tâm; 
nàng hãy tự khiến mình giống như tâm đó. 


* 
*x % 


Ô thính giả Pedarbum, 

hãy lắng nghe hỡi trinh nữ kính tôn đầy tín đức. 

Cuộc du hành của những đời sau còn dài hơn 
cuộc du hành của đời này. 

Nàng đã tạo sẵn lương thực để du hành? 

Nếu nàng chưa tạo sẵn lương thực để du hành 

hãy cầu nguyện cho nàng có tinh thần bố thí, 
cúng dường. 

Kẻ nào bị kẻ thù gọi là bần tiện nhốt kín, 

mặc dù hắn nghĩ hẳn đã tự lợi, hắn chỉ tự hại đấy 
thôi. 

Nàng biết chăng bần tiện là kẻ thù? 

Nếu biết, nàng hãy biết ném nó lại phía sau. 


Ô thính giả Pedarbum, sự đen tối của những đời 
sau còn đen tối hơn sự đen tối của đời này. 

Nàng đã tạo sẵn ngọn đèn để soi sáng? 

Nếu nàng chưa tạo sẵn ngọn đèn để soi sáng 

hãy cầu nguyện cho nàng có ngọn tịnh đăng thiền 
định. 

Kẻ nào ngủ mê trong bàn tay kẻ thù gọi là vô 
minh, 

mặc dù hắn nghĩ hẳn đã tự lợi, hẳn chỉ tự hại đấy 
thôi. 

Nàng biết chăng vô minh là kẻ thù? 

Nếu biết, nàng hãy ném nó lại phía sau. 


Ô thính giả Pedarbum, sự sợ hãi của những đời 
sau còn nhiều hơn sự sợ hãi của đời này. 

Nàng đã tạo sắn cho mình lối thoát? 

Nếu nàng chưa tạo sẵn cho mình lối thoát 

hãy cầu nguyện cho nàng đón nhận và thực hành 


thánh đạo. 

Kẻ nào để mình bị kẻ thù gọi là thân nhân cản 
trở, 

mặc dù hắn nghĩ hẳn đã tự lợi, hắn chỉ tự hại đấy 
thôi. 


Nàng biết chăng thân nhân là kẻ thù? 
Nếu biết, nàng hãy biết ném họ lại phía sau. 


Ô thính giả Pedarbum, 

con đường của những đời sau còn dài hơn con 
đường của đời này. 

Nàng đã tạo sẵn sàng một tuấn mã để đi? 

Nếu nàng chưa tạo sẵn sàng tuấn mã để đi 

hãy cầu nguyện cho nàng có nhiều nhiệt tâm và 
cần mẫn. 

Kẻ nào bị kẻ thù gọi là giải đãi lung lạc, 

mặc dù hắn nghĩ hắn đã tự lợi, 

hắn chỉ tự hại đấy thôi. 

Nàng biết chăng giải đãi là kẻ thù? 

Nếu biết, nàng hãy biết ném nó lại phía sau. 


(trích trong "Gửi lại Trần gian” của Milarepa, 
bản dịch Đồ đình Đông, Nhà Xuất bản Hiện Đại 
http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_ 4- 
4392 5-50 6-1 17-8 14-1 15-1/) 

Chú thích: 


(1) Bốn che chướng: 


- Che chướng do vô minh (vô minh chướng): Tập 
quán bám chấp vào các sự việc như thật có, không 
nhận ra chân tánh của tâm, không nhận ra rằng 
các hành động và khổ đau không có tự tánh. 

- Che chướng do nhận thức (sở tri chướng): Sự 
bám chấp nhị nguyên, thấy có ta và người. Bởi ta 
đã sống vô lượng kiếp nên bám chấp này trở thành 
một tập khí, thành những dấu vết. 

- Che chướng do các cảm xúc phiên não (phiên não 
chướng). 

- Che chướng do nghiệp (nghiệp chướng): Những 
hành động được đặt nền trên các cảm xúc phiền 
não. Điều này tạo nên thân nghiệp. 


Biên dịch theo: 
- *Milarepa Talks with Nyama Paldarbum” 
by Garchen Rinpoche 


http://medicinebuddhasangha.org/teachings/milare 
pa.html 


- *The Story of Nyama Paldarbum” 
Commentated on by Khenchen Thrangu 
Rinpoche 


http://www.abuddhistlibrary.com/Buddhism/A%20- 
%20Tibetan%20Buddhism/Authors/Thrangu%20Ri 
npoche/Commentaries%20on%20The%20Songs%2 
0of%o20Milarepa/The%o20Story%o20of%20Nyama®% 
20Paldarbum,%20Song%20of%20Milarepa.htm 


- "gửi lại Trần gian” của Milarepa, bản dịch Đỗ 
đình Đồng, Nhà Xb Hiện Đại 


http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-81_4- 
4392_5-50_6-1_17-8_ 14-1 15-1/) 


NĂM MƯƠIHAI _ 
TRƯỜNG HỢP NHÂN QUÁ 


Với chút ít do dự, tôi đưa ra những tường 
thuật này để chia sẻ với người đọc. Một vài 
người sẽ đọc với rất nhiêu hoài nghi. Nhưng 
từ kinh nghiệm chân thực của tôi, tôi đã 
từng nhìn thấy những điêu như thế xảy ra. 
Achuk Lama Rinpoche nổi tiếng ở Tây Tạng 


về việc đưa ra lời khuyên để giúp người chết 
bằng sự toàn trí của ngài. 


Đây là 52 trường hợp nhân quả liên quan tới 
những người đã chết. Những người này đã nhận 
được sự giúp đỡ của Achuk Lama Rinpoche khi 
ngài quán sát trạng thái của họ sau khi chết và 
quyết định các nguyên nhân của những trạng thái 
này (có nghĩa là những hành động mà người chết 
đã làm trước khi chết.) Đó là một lời dạy làm ta 
ớn lạnh và là bằng chứng của bản tánh không sai 
lạc của nghiệp quả cũng như chứng cứ cho nỗi 
khổ của sinh tử. Nguyện mọi chúng sinh tránh 
mọi ác hạnh, thực hành mọi thiện hạnh và tịnh 
hóa tâm thức của họ. 


1, 


Khi tôi (Achuk Lama Rinpoche) được hỏi là em 
trai của Chalole tái sinh ở đâu, tôi trả lời: "Có 
phải người này bị điếc?” Mọi người trả lời "Dạ 
phải, Tsewang bị điếc.” Tôi nói: *"Dường như anh 
ta đã giết một con rắn.” Họ nói: *Khi còn trẻ, anh 
ta đã đào được một con rắn và giết nó khi chơi 
đùa.” Tôi nói: "Đằng sau nhà anh có một đống 
đá, trong đó có một con rắn. Hãy đem nó lại 
đây.” Khi tìm kiếm, họ tìm thấy con rắn và mang 
nó lại cho Lama Rinpoche. Về sau con rắn được 
cứu giúp nhờ pháp sám hối bằng cách tụng các 
bộ Kinh v.v.. 


“ 


Lạt ma Rongta hỏi tôi về việc tái sinh của mẹ 
ông. Tôi nói: "Hãy dùng các chân đèn bằng bạc 


để cúng dường vô số ngọn đèn bơ, hãy thường 
xuyên tụng nghi lễ của Đức Phật Bất Động. Nhờ 
năng lực này, bà sẽ tái sinh trong cối tịnh độ Hi 
lạc Hiển Lộ ở phương đông.” 


3. 


Khi tôi ở gần tu viện Zhala, có người hỏi tôi về 
việc tái sinh của cha anh ta. Tôi nói: "Ông ấy đã 
tái sinh trong thai tạng con ngựa của gia đình 
anh.” Về sau khi được hỏi thêm, tôi nói: *Trong 
bầy con của con ngựa cái da nâu có một con có 
cặp môi đen và dầy, đó là cha của anh.” Mọi sự 
cầu nguyện đã được thực hiện cho ông ta. 


4. 


Tôi đến Shangya để cử hành 100.000 cúng dường 
hương khói. Ở đó có một ông lão tên là Zhaduo 
đang bị đun nấu trong địa ngục do đã hãm hại 
một Đạo sư vĩ đại. Tôi không thể giúp ông ta. 


3 


Ở Shangya, khi đang cử hành các nghi lễ phowa 
(chuyển di tâm thức) cho người chết, vợ của 
Genxi đã khẩn cầu tôi quán sát. Tôi nói: "Ông ta 
bị tái sinh làm một con cá khổng lồ, nhiều con cá 
nhỏ đang nhai nuốt thân thể nó, ông ấy đang trải 
nghiệm đau khổ ghê gớm.” Do bởi điều này, 
trong hai ngày, tôi không trì tụng mà an trụ trong 
thiên định. Người đàn ông này là một người đánh 
cá ở Gantse và nổi tiếng về việc buôn bán. 


6. 


Quzha Lama ở tu viện Kangnan thỉnh cầu tôi 
quán sát khi ông đang cử hành những lễ cầu 


nguyện cho người chết, tôi nói: "Bởi người này 
luôn luôn thiên định vê Guru Rinpoche (Đức Liên 
Hoa Sanh) như một Bổn Tôn, ông ta đã được tái 
sinh trong Núi Kiết tường màu Đồng đỏ (cõi tịnh 
độ của Guru Rinpoche). 


Z\ 


Yezhu Norbu thỉnh cầu tôi quán sát, tôi nói: "Ông 
cụ này đã làm nhiêu điều bất thiện. Ông ta đang 
trải nghiệm những đau khổ ghê gớm trong các cõi 
thấp. Hãy nhanh chóng tạo nhiều công đức tốt 
lành cho ông ta, ngoài việc này ra, chẳng điều gì 
có thể làm tiêu tan những đau khổ của ông cụ.” 


8. 


Tôi được khẩn cầu quán sát cho bà mẹ già của Ah 
Dan. Tôi nói: *Bà cụ này bị thương ở chân trái?” 
Người ấy trả lời: *Đó là bởi trước đây bà bị bắn 
khi đang tẩu thoát.” *Do bà ta vô cùng kiêu ngạo, 
bà bị tái sinh làm một con rắn.” *Có một khẩu 
súng, chúng con nên bán nó để lấy tiền tạo công 
đức cho mẹ con hay nên phá hủy nó?” Lama 
Rinpoche (Achuk Lama Rinpoche) nói: "Phá hủy 
nó thì tốt, mẹ anh sẽ tái sinh trong một cối tốt 
lành. Ta dám bảo đảm điều đó.” 


9. 


Một buổi sáng khi tôi đang trì tụng, tôi quán sát 
thấy ở gần chân ngọn núi ở phương tây có một 
thanh niên phát khởi tâm sân hận dữ dội. Tôi đã 
vận dụng tâm thức thật mạnh mẽ để làm lợi lạc 
cho anh ta. Người này là con của một viên chức ở 
Lada, anh ta đã giết vài người và bị nhà nước xử 
tử. 


10. 


Khi tôi đang ở Palyul, Karma Tsewang hỏi tôi vê 
tái sinh của bà cụ Tsela. Tôi nói: *Bà ta tham 
luyến một hoa tai bằng vàng.” Vài ngày sau, họ 
mang hoa tai vàng lại cho tôi. Gia đình bà cụ nói: 
"Chúng con có thể sử dụng 1.000 tệ để thực hiện 
những lễ câu nguyện và giữ chiếc hoa tai vàng 
này không?” Tôi nói: *Hoa tai này đáng giá 
10.000 tệ, 1.000 tệ có thể làm được gì? Đây là vợ 
ông, hãy làm khi ông thấy thích hợp.” Họ đã dùng 
hoa tai để cầu nguyện cho bà và bà đã tái sinh 
trong một cõi tốt lành. 


11, 


Ông lão Lawei đã giết những con cò trong quá 
khứ, nhưng nhờ năng lực của những lời cầu 
nguyện khi ông ta chết, ông đã được tái sinh làm 
một con cò linh thiêng trong cối trời thứ 33. Cò 
mẹ và các cò con có cùng một kích thước. 


15. 


Con gái của Raowa Losang Dechen chết vì một 
căn bệnh trâm trọng. Khi được hỏi về trường hợp 
này, tôi nói: "Trong thời gian bị bệnh, cô gái này 
đã cắt đứt mối quan hệ với mọi người, vì thế cô 
không bám luyến vào nơi cô bị bệnh. Cô đã tái 
sinh làm một con voi ở Ấn Độ.” 


13. 


Có người ở Dalomairema hỏi tôi vê cha của họ. 
Tôi nói: *Cha anh đã tái sinh bảy lần làm một con 
vật. Những con vật này đã bị anh giết.” Người 
này không tin tôi. Tôi nói: "Tôi sẽ cho anh biết 


thêm chỉ tiết: lần đầu tiên, anh giết một con vật 
cạnh một tảng đá, anh đã bẫy nó bằng một cái 
móc sắt. Nó không chết ngay mà chết sau khi 
chịu đau đớn khủng khiếp. It ngày sau, anh tới và 
mang con vật vê nhà. Lần thứ hai, anh giết một 
con hươu xạ. Theo cách này anh đã sát sinh bảy 
lần.” Do đó người này tin tưởng tôi như thể anh 
đã nhìn thấy một vị Phật thực sự và không cần 
đến những lời cầu nguyện. 


14. 


Một người ở Adaiwa đến gặp tôi, ông ta nói: "Con 
không giết thú vật trong quá khứ và sẽ không 
giết bất kỳ con thú nào trong tương lai. Tuy 
nhiên, ngoài việc không chấp nhận việc sát sinh 
này, khi đời sống kéo dài, nó trở nên phiền não.” 
Tôi nói: "Ong nói trước đây ông chưa từng giết 
con thú nào. Nhưng ngay chỗ rẽ đối diện với sườn 
núi có một cái cây nhỏ, chẳng phải là ông đã giết 
một con cò ở đó hay sao?” 


15. 


Một ông lão ở Datama nói: *Bà vợ già của con đã 
mất. Xin ngài xem bà ấy có tái sinh trong cối tốt 
không. Nếu không tốt, con sẽ cho đi mọi của cải 
để cầu nguyện cho bà. Ngài nghĩ điều này có cần 
thiết không? “ Tôi nói: "Năm nay ông đã mua một 
con ngựa, vợ ông bám luyến vào con ngựa này. 
Ông nên cho đi con ngựa này và tạo công đức cho 
bà ấy!” Ông lão nói: "Đó là một con ngựa tốt mà 
từ lâu lắm rồi con mới thấy. Không có nó, con 
thật vô phương...” 


16, 


Khi tôi được hỏi về việc tái sinh của Sharewa 
Gaishe, Norbu Zhede nói: `*Hãy dùng 300 tệ để 
tạo công đức.” Tôi nói: "Sau khi ông ấy mất, bên 
cạnh tu viện có một bức tường đổ, ông ấy đã tái 
sinh làm một con côn trùng. Sau khi con côn 
trùng chết, ông ta sẽ đi tới một cõi tốt lành.” 


17, 


Con trai của Nada Menje chết. Khi chuẩn bị cho 
cái chết của con ông ta, tôi nói: "Trước kia con 
ông giết một con rắn, nó đang cản trở con đường 
đến giải thoát của con ông.” Mẹ người chết 

: XKhi nó chơi với những đứa trẻ khác, chúng 
nó Triïc giết một con rắn.” Tôi nói: *Bà không thể 
nói theo cách này, điêu chính yếu là người đóng 
vai trò lãnh đạo, con rắn này bị giết với sự chỉ 
huy của con bà. Hãy thực hiện một lễ tịnh hóa, 
hầu như là con bà sẽ tái sinh trong những cối 
tốt.” 


18, 


Một tulku mất, có người hỏi tôi về tái sinh của vị 
này. Tôi nói: "Tulku này không có tái sinh bởi ông 
đã nhận quá nhiều của cải qua việc cúng dường. 
Hiện ông ta đang đau khổ trong địa ngục.” Ngoài 
điều này ra tôi không nói thêm nữa bởi tôi không 
muốn các tín chủ có cái nhìn sai lạc và phí phạm 
công đức bố thí của họ. 


19. 


Liaoxi Zhalo đã xin tôi quán sát về cái chết của 
mẹ ông. Tôi nói: "Mẹ ông đã tái sinh làm con bê 


trong đàn Yak của gia đình ông.” Gia đình ông ta 
hỏi: "Có hai con bê mới sanh, ngài nói đến con 
nào?” Tôi trả lời: *Con có sừng bên phải ngắn 
hơn. Nó đã bị giết trong mùa đồng này.” Họ đã 
cầu nguyện cho con thú. 


20. 


Có người xin tôi quán sát về cái chết của Liaoxi 
Agondg. Tôi nói: "Trước đây, ông ta đã giết nhiêu 
thú vật, có lẽ hơn 2.000 con?“ Người ấy nói: 
"Vâng.”“ Tôi nói: "Ông ta bị tái sinh làm một con 
chó trông nhà của gia đình. Con chó có bộ lông 
xanh xám và đen trằng là tái sinh của ông ấy. Nó 
bị giết bằng một hòn đá sau khi cắn bác sĩ 
Zangxia và đã tái sinh làm một con dri (con yak 
cái), đuôi của nó rất xoắn và bờm xờm, hiện đang 
ở nhà anh. Người ấy nói: "*Vâng.” 


21, 


Trước đây tôi được thỉnh cầu quán sát về cái chết 
của Lạt ma Qingba. Tôi nói: *Để cứu ông ấy, hãy 
tạo công đức bằng cách làm một cờ mani dài 
bằng thân người của ông ấy. Hiện ông ấy đang 
chịu đau khổ vì bị đun nấu và thiêu đốt trong các 
địa ngục.” Điêu đó đã được thực hiện như tôi nói. 


22. 


Menjie hỏi tôi vê cái chết của Sangye Lhamo, tôi 
nói: "Bà ấy chết vì một con dao và rất sân hận. 
Bà ấy đã làm nhiều điều xảo trá. Hãy tụng Kinh 
Giải thoát 500 lần, thân chú Phật Bất Động 500 
lần, làm 500 cờ thần chú dài bằng thân thể của 
bà ấy, tụng Kangyur (tuyển tập Kinh điển), cúng 
dường trà cho Tăng đoàn và vẫn cần tụng nhiều 


bản văn hồi hướng.” Khi tất cả những điều trên 
đã được thực hiện, tôi được hỏi lại vê việc này. 
Tôi nói: "Cần khắc 3.000 viên đá mani, sau khi 
làm điều này, cũng không chắc là bà ấy có được 
an bình hay không.” 


25x 


Sau khi Lạt ma Samten ở Paychawa chết, có 
người hỏi tôi về việc này. Tôi nói: "Dòng tâm thức 
của ông ấy đã tụng Bổn Tôn Vajrakilaya (Kim 
Cương Phổ Ba,” nhờ năng lực của điều này, ông 
đã tái sinh trong cối tịnh độ *Được Phú tặng 
những Phẩm tính” ở phương nam.” 


24. 


Một hôm, tôi nhìn thấy một con chó nhỏ và nói 
"Đây là tái sinh của một bà cụ tên là Awenma.” 
Một tu sĩ già tên là Shelok nói: *Bà của tôi tên là 
Awenma, đây có phải là tái sinh của bà?” "Phải. ” 
"Tôi sẽ tụng 100 triệu thân chú mani.”“ Ông ấy 
dẫn con chó đi nhiễu các đống đá mani ở Yachen. 
Sau đó chẳng bao lâu, con chó chết và được tái 
sinh trong các cõi tốt lành. 


ca: 


Khi được hỏi về cái chết của Chantai Wengzhuo, 
tôi nói: "Hiện tái sinh làm một con chó.” Cháu 
của ông ta có một con dri và sau khi bố thí con 
dri này để tạo công đức, anh ta đã hồi hướng cho 
người chết. 


26. 


Tôi được hỏi vê một tu sĩ quá cố tên là Jigme 
Dorje sau khi nhanh chóng cử hành nhiều lễ câu 


nguyện cho ông. Tôi nói: Nhờ năng lực to lớn của 
những lời cầu nguyện này, ông đã tái sinh ở cối 
cực lạc Potala. “ 


27. 


Một tu sĩ già tên là Wengdu ở tu viện Longnu đến 
gặp tôi để hỏi về cái chết của tu sĩ Dage. Tôi nói: 
*Tu sĩ này gắn kết với sự giải thoát nhờ nghe bản 
văn, sẽ rất tốt nếu hiến tặng bản văn này để tạo 
lập công đức. Có ba loại sách: sách CÓ phẩm tính 
siêu việt, trung bình và thấp. Ông ấy gắn kết với 
quyển sách có phẩm tính siêu việt. Hãy hiến dâng 
quyển sách nay cho một Đạo sư. 


28, 


Khi tôi ở Sethar, người ta mang tử thi của một bà 
lão đến Larong và tôi được thỉnh cầu làm phowa 
(pháp chuyển di tâm thức) cho bà. Tôi nói: "Mặc 
dù đã thực hiện pháp phowa, có một con chó đeo 
giây xích sắt đang tạo chướng ngại, hãy đi hỏi 
Dakini MaGao.” Dakini nói: "Trước kia, khi con 
chó này bị một người Trung quốc đuổi bắt và 
muốn giết nó, nó chạy vòng quanh bà cụ này để 
trốn nhưng đã chết trong tiến trình bị đuổi bắt.” 


29. 


Khi được hỏi về cái cết của tu sĩ già tên là Gela, 
tôi nói: "Có phải ông ấy đã tích tập nhiều trì tụng 
thần chú mani (Lục tự Đại Minh - Om Mani Padme 
Hung)?“ Người cháu tên là Dizang nói: "Vâng.” 
"Hiện ông đang ở cối tịnh độ Potala, không cần 
phải cầu nguyện. Hãy tụng 100 triệu thần chú 
mani cho chúng sinh có nối kết về nghiệp.” 


30, 


Có người hỏi tôi về cái chết của Wazhong. Tôi 
nói: "Ông ta đã giết nhiêu con bê, do nghiệp đó, 
ông bị tái sinh làm một con bò có chấm trắng 
trên trán. Nó có ít sữa và sắp bị bán đi.” Họ đã 
phóng sinh con bò này và tụng nhiêu bài cầu 
nguyện. Về sau con bò chết và có một tái sinh tốt 
lành. 


3 


Khi tôi đến một nơi ở Duomai Gaimo, có người hỏi 
tôi về cái chết của viên chức Pajing. Tôi nói: 
"Người ấy đã tái sinh làm một con khỉ nhỏ ở nơi 
ấy. Có con khỉ nào ở đó không?” Mọi người nói: 
"Không có khi ở đó.” Tôi nói: *Anh đã đến đó xem 
sao.” Mọi người đến đó, nhìn quanh và họ thực sự 
nhìn thấy con khỉ đó. Điêu này khiến họ có niêm 
tin mãnh liệt và họ đã tụng những bài cầu 
nguyện. 


32. 


Có người hỏi tôi về cái chết của Kunga Rangpo. 
Tôi nói: "Đây là một người vô đạo đức. Hiện ông 
ta đang ở trong địa ngục tử thi và phân uế. Ông 
ta đã đốt một căn nhà, phạm nhiều việc trộm 
cắp, phá hủy các Phật đường và pho tượng, Kinh 
điển và bảo tháp. Phải tụng Kangyur nhiều lần và 
tạo vô số công đức để giải thoát ông ta khỏi các 
cối thấp.” 


33, 


Có người hỏi tôi về Pama, tôi nói: "Ông ta bị tái 
sinh trong thân tướng ác nghiệp, đây là kết quả 


của việc phỉ báng Tăng đoàn.” Khi ông ta là người 
quản lý ngôi chùa, ông đã nói nhiều lời thô lỗ với 
Tăng chúng. 

34. 


Khi được hỏi vê Tsewang, tôi nói: "Trước khi ông 
ta chết, ông rất giận dữ về các túi nước. Hiện ông 
bị tái sinh làm một con rắn trong các túi nước. Do 
nghiệp, nước trong các túi nước đã biến thành 
nước sắt, ông ta đau đớn ghê gớm.” Trước khi 
ông ta chết, khi các túi nước treo ở cửa sổ bị gió 
thổi dạt đi, ông ta mất tự chủ trước tất cả mọi 
người và ra lệnh: "*Gỡ nó xuống!” Do bởi điều đó, 
sau khi nghiệp được tịnh hóa, vào mùa đông, con 
rắn nhỏ này xuất hiện và chết. 


35 


Jiangda hỏi tôi vê bà mẹ đã mất. Tôi nói: "Bà ấy 
tái sinh làm một con cừu cái màu trắng trong nhà 
anh.” Sau khi thực hiện nhiêu lễ câu nguyện và 
công đức, tôi nói: *Bà ấy đã tái sinh trong cõi tịnh 
độ Hỉ lạc Hiển lộ ở phương đông.” 


36, 


Khi được hỏi về cái chết của ông cụ Dorje, tôi nói: 
"Ông ta ở trong một cây bách lớn trên núi phía 
sau nhà anh.” Họ thực hiện nhiều buổi cầu 
nguyện cho ông ta. 

3/. 

Khi được hỏi về cái chết của Gyalwe, tôi nói: 
"Ông ta bị tái sinh làm một côn trùng nước trong 
một địa ngục xa xôi. Nhiều con cóc đang ăn thịt 
ông ta. Ông ta đau đớn đến nồi hả miệng ra.” Tôi 


đến nhà đó tụng phowa và làm các lễ cúng dường 
khói hương và tụng các bài nguyện. Tôi lại hỏi: 
"Ông lão này có giết ếch và các côn trùng?” Họ 
nói: *Khi ông cụ còn trẻ, ông được gọi là `Kẻ sát 
côn trùng.“ Khi chúng con hỏi vị Thầy khác về 
cách giúp đỡ ông thì được trả lời là 'Hãy làm một 
lá cờ cầu nguyện Thần chú Một Trăm Âm của Đức 
Kim Cương Tát Đỏa, ông ta sẽ không rơi vào các 
cõi thấp.” Bây giờ ngài có lời khuyên nào để giúp 
ông ấy?” Tôi nói: "Hiện tôi không thể quyết định 
được, hãy dùng thần chú mani.” Sau đó họ hỏi 
Yangtrul. Yangtrul nói: "Những gì Lama (Achuk 
Lama Rinpoche) nói là đúng, nhưng làm gì có nơi 
nào khác cho ông ta ngoài các cõi thấp? Sau ba 
năm, người quá cố có thể lại được tái sinh làm 
người.” 


38, 


Khi từ Gantse trở về, tôi ở nhà của Shema trong 
một ngày, gần nhà hai bà cụ và không có người 
nào khác. Khi đang ngủ, trong một trạng thái, tôi 
nhìn thấy có một người bị treo trên nóc lêu. 
Trong trạng thái bất nhị giữa hình tướng và tâm 
thức, tôi đã tụng phowa. Qua ngày thứ hai tôi 
hỏi: *Trước đây có ai chết trong lêu này?” Họ đáp 
lại rằng có người tên là Tudeng ở Xilong đã treo 
cổ trong lều. Họ hỏi: "Có cách nào để đối trị ác 
nghiệp này?” Tôi nói; "Tụng Giải thoát nhờ sự 
Nghe 100 lần là đủ.“ Sau này, tôi hỏi Tulku 
Rinpoche (Arik Rinpoche), ngài trả lời: "Ông đã 
làm lợi lạc cho ông ta một cách nào đó, nhưng 
cần có những loại cầu nguyện khác nữa.” 


39. 


Khi đệ tử của tôi tên là Kunla chết, Ache nói: 
"Trong 7 ngày, xin đáp ứng nguyện ước của bà ta 
là được tái sinh trong cõi tịnh độ. Con cũng sẽ 
thực hiện những khổ hạnh vĩ đại để làm lợi lạc 
cho bà ấy. Tôi nói: "Không cần đến các khổ hạnh. 
Hãy đi nhiều quanh núi Zhejie.” Chồng của Kunla 
và em trai tên là Yewa đến hỏi tôi về bà. Tôi nói: 
"Hãy đi nhiều núi Zhejie, có một con côn trùng 
sinh trong một phiến đá, cần phải tụng 11 lần 
100 triệu thần chú.” Tôi đến nhà Ache để thực 
hiện những lời câu nguyện và trên đường trở về, 
tôi gặp Yewa đang đi nhiều đống đá mani ở 
Yachen. Tôi hỏi: "Anh có trở về bây giờ không?” 
Nhờ năng lực của các công đức, người chết sẽ tái 
sinh làm con gái của Huazhong sau khi mất thân 
côn trùng, bà ta sẽ được hạnh phúc. Khi Yewa trở 
về nhà, họ dùng tro của người chết để thực hành 
và tìm được một phiến đá để nghiền xương thành 
bột. Có một côn trùng vẫn còn sống ở dưới phiến 
đá. Nó sống hơn 11 tháng và sau đó, họ thực 
hành sự tịnh hóa và rải cát gia trì lên con côn 
trùng, nó chết sau đó. Con côn trùng chính là 
người đó. 


40. 


Dourao ở Changtai chết ở tuổi 30 và có người hỏi: 
"Bây giờ anh ta ở đâu, xin cho con biết lập tức.” 
Tôi nói: *Anh ấy đã sinh làm một côn trùng trắng 
lớn bằng một đầu kim trong vỏ một loại cây.” Lúc 
ấy là mùa đông. Tôi đến hỏi Tulku Rinpoche: 
"Trong hình tướng này, con côn trùng vẫn sống 
tới tháng Mười một?” Câu trả lời là: "Chúng sinh 


có nghiệp bất định, không thể nào hiểu nổi.” Sau 
này, khi tôi hỏi Sera Yangtrul, ngài trả lời: "Nó ở 
trong vỏ cây nhưng việc nó có là phiến đá hay 
không thì không chắc chắn.” 


41. 


Jiadu Tulku phái người đến hỏi tôi về một ông 
lão. Tôi viết thư với sự đùa bốn: *Ông biết rõ 
người này sinh ra ở đâu, chẳng phải ông là người 
cứu ông ta hay sao? Aiya, tôi thấy dường như ông 
ta đang ở trong một địa ngục đồng đỏ, bị đun nấu 
và thiêu đốt do ác nghiệp đã làm hư hỏng chiếc 
bình đồng của tu viện Jiadu.“ Trong quá khứ, khi 
tu viện Jiadu có một lễ puja, một đêm, có người 
đục một lỗ trên chiếc bình bằng đồng, không rõ ai 
đã làm việc đó, nhưng có lẽ là người này. Có 
thêm nhiều việc xảy ra vào thời gian đó. 


42. 


Có người hỏi về cái chết của Palchen Dorje, tôi 
nói: "Ông ta dính mắc vào một con ngựa đen.” 
Khi người ấy hỏi: "Có một ngựa mẹ và ngựa con 
màu đen, không biết là con nào?” Tôi trả lời: *Đó 
là ngựa mẹ.” Khi Palchen Dorje chết, ông ta đã 
nói: *Tôi muốn tái sinh làm con của ngựa mẹ này, 
ngựa mẹ này có thiện tâm vĩ đại.“ Họ đã thực 
hiện nhiêu lễ câu nguyện cho ông ta. Tôi nói: 
"Hãy hiến tặng con ngựa để tạo công đức và ông 
ta sẽ có một tái sinh tốt lành.” 


43. 


Khi được hỏi về bà lão Wangii, tôi nói: "Có phải 
bà ấy đã dùng hai miếng da bò làm nệm ngủ?” 
Gia đình bà nói: "Dạ đúng.” Tôi nói: "Dường như 


bà trì tụng thần chú mani rất giỏi?” Gia đình bà 
nói: "Bà đã tụng 140 triệu thần chú mani.” Tôi 
nói: "Bà có quay kinh luân (bánh xe cầu 
nguyện)?” Gia đình bà nói: "Bà đã quay kinh luân 
giải thoát mà bà thỉnh từ tu viện Relabon.” Tôi 
nói: "Có phải là một kinh luân màu đỏ?” Gia đình 
bà nói: `Nó được phủ bằng một miếng da thú 
đỏ.” "Hiện bà đang ở cõi tịnh độ Potala (Phổ Đà), 
không cần bất kỳ cầu nguyện nào, chỉ cúng 
dường trà cho tăng đoàn là đủ.” 


44, 


Gu-Ah hỏi vê bà mẹ già của anh ta, tôi đáp: `Mẹ 
anh dính mắc với một con bò mẹ màu đỏ, và sẽ 
trở thành một bò con màu đỏ.” Về sau quả là có 
một bò con màu đỏ được sinh ra. `*Bà cụ bám 
luyến vào con bò đỏ, hãy làm những nối kết về 
Pháp cho bà, có thể bà sẽ có một tái sinh tốt 
lành.” 


45. 


Khi được hỏi vê Wangchen, người bị giết chết, tôi 
nói; `*Anh ta là một người xấu và đã ăn cắp nhiều 
thú vật được Đạo sư Puduolo phóng sanh rồi gởi 
chúng đến Litang để bán. Vì thế cách anh ta chết 
rất xấu, hiện anh ta đang ở Rừng Gai Sắt, ông 
cần (thay mặt anh ta) sám hối bằng việc trì tụng 
Kangyur. “ 


46. 


Khi đệ tử của tôi tên là Menye mất, Qujia hỏi tôi 
về anh ta. Tôi nói: "Anh ấy vướng mắc một món 
nợ ở Rongku.” Qujia nói: "Anh ấy không cho ai 
vay mượn, nhưng anh có mắc một món nợ nào 


đó.” Người ấy đi tới gia đình của Menye để 
chuyển lại lời của tôi. Gia đình nói: "Người chết có 
một người bạn đã mượn một ít lông cừu và không 
trả tiên. Trước khi chết Menye vẫn nói về việc 
này.“ 


47. 


Có người hỏi tôi vê một người hành khất tên là 
Yema đã chết. Tôi nói: *Bà ấy tham luyến một 
chiếc muỗng bạc và tham ăn. Có thể bà ta bị tái 
sinh làm một con chó. Nên bố thí chiếc muỗng đó 
để tạo công đức.” Người ấy nói họ không nhìn 
thấy chiếc muỗng, tôi nói: "Chắc chắn là có chiếc 
muỗng, nếu nó không được bố thí để tạo công 
đức, chắc chắn là người chết không thể tái sinh 
trong những cõi tốt.“ Người đàn bà hành khất ấy 
có một chiếc muỗng bạc nhưng trẻ con đã lẫy 
mất. Trước khi chết, bà ta vẫn tìm kiếm nó ở dưới 
chiếc gối và giường của bà.” 


48, 


Tôi được hỏi về cái chết của Adun. Tôi nói: *Do 
bởi món nợ nghiệp mà con trai của bà ta đã gieo 
khi nó giết một con dê núi, bà bị tái sinh là một 
dê núi ở Reangna. Sau những lời cầu nguyện, bà 
ta sẽ có một tái sinh tốt đẹp.” 


49. 


Có người hỏi về cái chết của Tsomo, tôi nói: "Bởi 
con trai của bà ấy là Pema Trinley giết những dã 
thú, bà ta đã bị tái sinh làm một con côn trùng, 
có vô số côn trùng nhỏ hơn ăn thịt con côn trùng 
này. Thật vô cùng đau đớn!” Họ đã sử dụng mọi 
thứ họ có để cầu nguyện cho bà và hỏi lại tôi. Tôi 


nói: "Bà ấy được tái sinh làm một đứa con trai 
trong một gia đình tâm thường trong một chiếc 
lêu.” 

50. 


Có người hỏi về cái chết của Suoba, tôi nói: "Ông 
ta bị sinh làm một con chó sói trên rặng núi vàng, 
ở phía bên trái căn nhà của ông. Dường như ông 
ta có một khẩu súng báng gỗ và mạ bạc?” Người 
ấy nói: "Vâng, khẩu súng đã được người nào đó 
mua rồi.” Tôi nói: "Hãy cầu nguyện, sau khi con 
sói chết, nó sẽ lên các cõi tốt lành.” 


51, 


Có người hỏi về Kunma, tôi nói: "Ông ta đã chết 
trong uất hận và dường như bị sinh làm một con 
rắn.” Người ấy trả lời: "Dạ phải, trước khi chết, 
ông ấy không chịu nổi sự đánh dập của người 
Trung quốc và đã tự tử.” Sau những lần cầu 
nguyện, họ lại hỏi tôi, tôi nói: "Hãy cúng dường 
trà cho Tăng đoàn, tụng những lời hồi hướng. Sau 
khi con rắn chết, nó sẽ được tái sinh làm người.” 
Tôi quên mất ông ta thuộc gia đình nào.” 


52. 

Renle đã làm nhiều thực hành và nhận nhiều của 
cải. Ông ta có vài đứa con và đã tạo ác nghiệp 
nhưng không có người con nào làm tu sĩ. Sau khi 
ông ta chết, tôi nói: *Ông ấy đã tái sinh làm con 
heo có hai chân trước màu trắng bên cạnh con 
đường ởi tới Ganzi. Các tín chủ đã sinh làm con 
của con heo này và đang bú sữa nó.” Gia đình 
ông ta làm nhiều lá cờ mani và tụng các bài cầu 
nguyện. 


Trong quá khứ, khi Sera Yangtrul muốn tôi nói về 
sự vượt thoát của những người đã chết, Tulku 
(Arik Rinpoche) nói: "Ông phải tiếp tục việc chỉ 
dạy chúng sinh vê những lời cầu nguyện cho 
người chết.” Vì thế tôi đã tiếp tục và chỉ bảo cho 
hơn 100.000 người về điều này. Ở đây, vì lợi lạc 
của việc làm cho mọi người hiểu về những phẩm 
tính của Đạo sư, nỗi khổ của sinh tử và mang lại 
cho họ niềm tin và sự hiểu biết về nghiệp, tôi đã 
mô tả ngắn gọn một số trường hợp. 


(Chú thích: Sera Yangtrul là vị khám phá kho 
tàng (Khai Mật tạng) và Đạo sư vĩ đại. Ngài là 
một trong những Đạo sư của Achuk Lama 
Rinpoche. Arik Rinpoche là Bổn sư của Lama 
Rinpoche.) 


(Bản dịch này là một tóm tắt của bản văn viết 
bằng tiếng Hoa và không phải là một bản dịch 
từng dù những chi tiết thích đáng đêu được dịch 
đầy đủ.) 


http://bodhiactivity.wordpress.com/2012/10/ 


BÀI GIẢNG NHÂN LỄ GIÁNG SINH 


Pháp thoại dành cho các đệ tử Tây phương 
tại tu viện Kopan nhân dịp Lê Giáng Sinh 


Lama Thubten Yeshe 


Khi gặp lại nhau nhân Lễ Giáng Sinh kỷ niệm 
ngày Đức Chúa Jesus ra đời, chúng ta hãy nhìn 
nhau trong sự an bình và với một rung động 
tuyệt vời, một tâm hồn hạnh phúc. Tôi cho rằng 
điều này thật là kỳ diệu. Tham dự thánh lễ này 
với một tâm thái sân hận thì thật đáng buôn. 
Thay vào đó hãy đến với một động lực đẹp đế và 
rất nhiều tình thương. Đừng phân biệt mà hãy 
nhìn mọi sự như một đóa hoa vàng, ngay cả với 
kẻ thù xấu xa nhất của các bạn. Khi ấy lễ Giáng 
Sinh, là buổi lễ rất thường tạo nên một tâm trí 
kích động, sẽ trở nên tuyệt đẹp. 


Khi các bạn thay đổi thái độ tinh thần của mình, 
cái nhìn bên ngoài cũng thay đổi. Đây là một sự 
chuyển hóa thực sự của tâm thức. Không còn 
nghi ngờ gì về điêu này. Tôi không có gì đặc biệt, 
nhưng tôi có kinh nghiệm trong việc thực hiện sự 
chuyển hóa này, và nó có hiệu quả. Các bạn là 
những người rất thông minh, vì thế các bạn có 
thể hiểu được tâm có khả năng ra sao để chuyển 
hóa chính nó và môi trường của nó. Chẳng có lý 
do gì để sự chuyển hóa này không thể tốt hơn. 
Một số trong các bạn có thể nghĩ: *Ô, tôi không 
muốn dính dáng gì với Jesus, không muốn quan 
hệ gì với Kinh Thánh.” Đây là một thái độ hết sức 
sân hận, đầy cảm tính đối với Cơ Đốc giáo. Nếu 
thực sự hiểu biết thì các bạn sẽ nhận ra điều Đức 
Chúa Jesus giảng dạy là "Hãy yêu thương!” Nó 
đơn giản và sâu xa như thế đấy. Nếu trong các 
bạn có tình thương chân thật, tôi bảo đảm rằng 
các bạn sẽ cảm thấy an bình hơn bây giờ rất 
nhiều. 


Các bạn thường suy nghĩ về tình thương ra sao? 
Hãy trung thực. Các bạn luôn luôn bị dính mắc 
với những sự phân biệt, đúng không? Hãy nhìn 
quanh căn phòng này và xem có ai ở đây là đối 
tượng của tình thương của các bạn. Vì sao các 
bạn phân biệt quá rạch ròi giữa bằng hữu và kẻ 
thù? Vì sao các bạn thấy có một khác biệt lớn lao 
như thế giữa bản thân các bạn và những người 
khác? 


Trong giáo lý đạo Phật, thái độ phân biệt sai lầm 
này được gọi là sự nhị nguyên. Đức Jesus nói 
rằng một thái độ như thế đối nghịch với tình 


thương chân thật. Vì thế, ai trong chúng ta có 
tình thương chân thật mà Đức Jesus nói tới? Nếu 
ta không có tình thương ấy, ta không nên phê 
bình giáo lý của ngài hay cảm thấy giáo lý ăy 
không thích hợp với chúng ta. Chúng ta đã hiểu 
sai lầm, có thể hiểu được lời dạy của ngài nhưng 
chẳng bao giờ làm theo. 


Trong Kinh Thánh có rất nhiêu câu thật hay, 
nhưng tôi không nhớ là mình có đọc được rằng 
Đức Jesus nói các bạn không cần phải làm gì - 
không tự chuẩn bị theo cách thế nào đó - Thiên 
Thần sẽ bất ngờ tới thăm các bạn! Nếu các bạn 
không làm theo cách ngài bảo các bạn nên làm 
thì chẳng ở đâu có Thiên Thần hiện ra cho các 
bạn. 


Điều tôi đã đọc trong Kinh Thánh có ý nghĩa 
tương tự như giáo lý đạo Phật vê sự quần bình, 
lòng bi mẫn và việc chuyển hóa sự chấp ngã của 
ta thành tình yêu thương đối với những người 
khác. Cách thức các bạn tu hành tâm thức để 
phát triển những thái độ này có thể không rõ 
ràng tức thì, nhưng chắc chắn là các bạn có thể 
làm thế. Chỉ có tánh ích kỷ và tâm thức hẹp hòi 
của chúng ta ngăn trở ta. 


Với những chứng ngộ chân thật, tâm thức không 
còn quan tâm một cách ích kỷ tới sự tự cứu rồi 
nữa. Với tình thương chân thật, ta không xử sự 
một cách nhị nguyên nữa; không còn cảm thấy 
hết sức dính mắc với một vài người, xa cách 
những người khác và hoàn toàn dửng dưng đối 
với những người còn lại. Điêu đó thật đơn giản. 


Trong tính cách bình thường, tâm luôn luôn bị 
phân cách với chính nó, luôn luôn đấu tranh và 
làm nhiều loạn sự an bình của riêng nó. 


Những giáo lý về tình thương rất thực tiễn. Đừng 
để tôn giáo ở một nơi nào mãi tận trời cao và 
cảm thấy các bạn bị dán chặt vào nơi đây trên 
Trái Đất. Nếu những hành động của thân, ngữ và 
tâm hòa hợp với thiện tâm từ ái, các bạn sẽ tự 
động trở thành một con người tín tâm chân chính. 
Có tín tâm không có nghĩa là các bạn tham dự 
những giáo lý nào đó. Nếu các bạn nghe giáo lý 
và hiểu sai lạc thì thực ra các bạn đang đi nghịch 
lại tín ngưỡng. Và chỉ vì các bạn không thấu hiểu 
một giáo lý nào đó mà các bạn phỉ báng tôn giáo. 


Việc thiếu hiểu biết sâu xa dẫn tới tinh thần bộ 
phái. Bản ngã cảm nghĩ rằng `Tôi là một Phật tử, 
vì thế Cơ Đốc giáo hẳn là hoàn toàn sai lầm.” 
Điều này hết sức tai hại đối với cảm xúc sùng mộ 
chân chính. Các bạn không hủy diệt một tôn giáo 
bằng những quả bom nhưng bằng sự thù ghét. 
Quan trọng hơn nữa là các bạn hủy diệt sự an 
bình của tâm các bạn. Việc các bạn có biểu lộ sự 
thù ghét bằng lời nói hay không thì không quan 
trọng. Chỉ những tư tưởng thù ghét không thôi 
cũng đã tự động hủy diệt sự an bình của các bạn. 


Tương tự như thế, tình thương chân thực của các 
bạn không phụ thuộc vào sự biểu lộ vật lý. Các 
bạn nên nhận ra điều này. Tình thương chân thực 
là một cảm xúc sâu xa trong các bạn. Tình 
thương không chỉ là việc các bạn nở một nụ cười 
trên khuôn mặt và có vẻ vui sướng. Đúng hơn, 


tình thương phát. khởi từ một sự hiểu biết chân 
thành về nỗi khổ của mỗi chúng sinh và tỏa ra 
với họ không chút phân biệt. Tình thương không 
thiên vị một ít người được chọn lựa để loại trừ tất 
cả những người khác. Vả lại, nếu có ai đánh các 
bạn và các bạn phản ứng bằng thái độ sân hận 
hay hết sức hoảng sợ, các bạn kêu âm lên 
"Chuyện gì xảy ra cho tôi vậy?” điều này cũng 
chẳng dính dáng gì tới một tâm thức hiểu biết ý 
nghĩa của tình thương chân thật. Đó chỉ là sự bận 
tâm vô minh của bản ngã về hạnh phúc của riêng 
nó. Sẽ sáng suốt hơn biết bao khi nhận ra rằng 
"Việc tôi bị đánh không thực sự làm hại tôi. Sự 
mê lầm thù hận của tôi là một kẻ thù còn làm hại 
tôi nhiêu hơn việc tôi bị đánh.” Quán chiếu như 
thế sẽ khiến cho tình thương chân thật phát 
triển. 


Những lời dạy này được tìm thấy trong một quyển 
sách kỳ diệu tên là Tâm Tĩnh lặng, Tâm Linh 
thánh, một tuyển tập những Pháp thoại của Lạt 
ma Yeshe tại Tu viện Kopan lúc kết thúc các Khóa 
Thiền định Kopan lúc ban đầu kéo dài một tháng. 
Các đệ tử người Tây phương đã tụ họp nhân Lễ 
Giáng sinh, cảm thấy hơi bị lạc điệu và không biết 
chắc là phải cư xử ra sao với những cảm xúc *bị 
thiệt một mùa Giáng sinh,” hầu như là thực hành 
tâm linh lúc ban đầu của họ trong đời này. 


Thấy được những cảm xúc sai lầm của các đệ tử, 
Lạt ma Yeshe đã bảo họ vào thiên đường, ở đó 
ngài ban Pháp thoại này về Lễ Giáng Sinh và thực 
hành Phật pháp. Bài giảng được ghi âm và sau đó 
được in thành sách do Nhà Xuất bản Wisdom ấn 


hành. Bản của chúng tôi ở trung tâm biến mất đã 
lâu và quyển sách không in nữa, nhưng đoạn 
trích dẫn này vẫn còn và chúng tôi chia sẻ nó với 
các Bằng hữu trên Mạng internet./. 


Bài viết trên được lưu trữ tại: http://www.fpmt- 
osel.org/teachings/christmas.htm 


Nguyên tác: "Christmas Dharma” by Lama 
Thubten Yeshe 


LÒỜI KHUYÊN CÁC ĐỆ TỬ CỦA TÔI 


Kalu Rinpoche 


Đối với những người biết tôi và cuộc đời của tôi, 
ước muốn đi theo con đường dẫn đến giải thoát 
của Lạt ma (Đạo sư) của họ, tôi xin nói ít lời này. 


Bởi tất cả chúng ta là những môn đồ của Đức 
Phật nhân từ, trong những hành động, lời nói và 
tư tưởng của ta, bằng hết sức mình, ta nên tự 
kêm chế không làm mọi hành động phi đạo đức 
và bất thiện, và ta nên làm những thiện hạnh 
càng nhiều càng tốt. Tất cả chúng sinh trong sáu 
loài đều là những cha mẹ tốt lành của ta và trong 
những quãng thời gian dài dằng dặc đã trải 
nghiệm đủ loại đau khổ và thất vọng trong luân 
hồi sinh tử. Đối với những chúng sinh ấy ta nên 
nuôi dưỡng lòng từ bi và Bồ đề tâm cao quý. Ta 
nên liên tục thiên định về việc cho và nhận (1) và 


nhiệt thành trì tụng những bài khẩn cầu ước 
nguyện xa rộng để làm viên mãn sự chứng ngộ 
mọi khía cạnh của Phật quả, để tạo lập và tinh lọc 
những phạm vi của sự giác ngộ, và để thuần thục 
chúng sinh về mặt tâm linh. Với sự thấu hiểu 
rằng Đạo sư tốt lành và linh thánh của ta là hoạt 
động của Tam Bảo và Tam Căn (2), ta nên cầu 
nguyện ngài một cách mãnh liệt, hình dung rằng 
Đạo sư an trụ trên đầu hay trong trái tim ta, và 
khi ta chấm dứt cầu nguyện, hãy thực hành việc 
hòa nhập tâm ta với tâm ngài. 


Ta nên coi Đức Avalokiteshvara (Chenrezi - Quán 
Thế Âm) là Bổn Tôn của ta. Đức Phật đã giảng 
dạy thực hành này trong nhiều Kinh điển và 
tantra (Mật điển). Nó từng là thực hành của nhiều 
Đạo sư uyên bác và thành tựu của Ấn Độ và Tây 
Tạng. Thực hành này dễ dàng nhưng vô cùng lợi 
lạc. Ta nên liên tục trì tụng thân chú Sáu-Äm 
(Lục Tự Đại Minh), tụng đọc nó với tâm thức rồng 
rang, trong trẻo, không ngừng tỉnh giác, thoát 
khỏi sự quy chiếu, bám chấp và xao lãng. 


Tự bản chất, mọi hiện tượng, hình tướng của sự 
mê lầm xuất hiện quanh ta thì không có thực tại 
độc lập. Trong phạm vi của cách thức chúng được 
tri giác, chúng bao gôm những kinh nghiệm khác 
nhau về hạnh phúc và đau khổ. Tự bản chất 
chúng thật vô thường. Những hình tướng biến 
đổi, lộn xộn này tạo nên nền tảng từ đó đủ loại 
đau khổ trong sinh tử phát triển. Từ sự hiểu biết 
rằng cuối cùng, tất cả những hiện tượng đó giống 
như những hình tướng xuất hiện trong một giấc 
mơ hay trong sự mê hoặc, sự bám chấp và dính 


mắc của ta vào những ý niệm cố định về thực tại 
sẽ giảm bớt. 


Nói chung, mục đích của mọi truyền thống tâm 
linh, Phật giáo hay truyền thống khác, có hai 
nhánh: một cách tức thì, nhằm mang lại nơi 
nương tựa để tránh các cõi thấp và an lập chúng 
sinh trên con đường đưa tới các cối giới cao; và 
cuối cùng, mang lại nơi nương tựa thoát khỏi mọi 
khổ đau của sinh tử và an lập chúng sinh trên con 
đường đưa tới tự do. Bởi tất cả những truyên 
thống này đến từ hoạt động giác ngộ của Đức 
Phật hiển lộ trong những cách thế phù hợp với 
tính chất của những cá nhân được dẫn dắt, ta nên 
có niêm tin nơi tất cả những truyền thống đó. 


Đặc biệt là toàn bộ Giáo Pháp đi đến xứ tuyết Tây 
Tạng - giáo lý của các phái Sakya, Gelug, Kagyu, 
và Nyingma - đã được Đức Phật giảng dạy trong 
các Kinh điển và Mật điển. Giáo Pháp đó viên 
mãn và không chút sai sót. Trong những truyền 
thống này, dòng truyền thừa của những Đạo sư 
thành tựu không bị đứt đoạn. Nẵng lực và những 
gia hộ của các dòng này không suy giảm và tiếp 
tục được trao truyền. Giáo huấn của các dòng 
truyền thừa này về chân lý tối thượng không bỏ 
quên những điểm trọng yếu. Quan điểm triết học 
của chúng về bản tánh của thực tại cung cấp một 
nền tảng đúng đắn cho việc thực hành. Những 
phương pháp thiền định của các dòng này nhằm 
giải thoát ta khỏi sự mê lầm tạo thành một con 
đường chắc chắn. Chất cam lồ giáo huấn tâm linh 
của chúng đã không mất đi sự hiệu nghiệm. Hiện 
thân của nhiêu Đạo sư với sự uyên bác và thành 


tựu, những đại Bồ Tát đã đạt được những mức độ 
khác nhau của sự chứng ngộ tâm linh, đã xuất 
hiện trong mỗi truyền thống này. Cũng đã có vô 
số bậc như Đức Jetsun Milarepa vĩ đại đã thực 
hiện những khả năng biểu thị mức tiến bộ của sự 
thành tựu. Mỗi tuyển tập giáo huấn tâm linh của 
các ngài chỉ bao gôm những giáo lý sâu xa có thể 
đưa mồi cá nhân đến Phật quả. 


Vì thế, ta nên tránh sự cuồng tín, thù địch, hay 
hoài nghi về những truyền thống này và tu tập 
bản thân để có lòng sùng kính, tôn trọng và một 
cái nhìn linh thánh đối với tất cả các truyền thống 
đó. Ta nên thực hành truyền thống mà ta cảm 
thấy cuốn hút nhất do bởi những mối quan hệ ta 
đã tạo ra trong những đời quá khứ. Dù theo 
truyền thống nào, điều quan trọng nhất là phải 
đưa thực hành của ta đến chỗ viên mãn. 


Tóm lại, để noi theo cuộc đời đi tới giải thoát của 
Lạt ma, ta nên luôn luôn nuôi dưỡng một số 
phẩm tính. Đó là thái độ từ bỏ phát sinh từ một 
sự hiểu biết rằng sinh tử là đau khổ; niềm tin 
sáng suốt, có ý hướng, và xác tín nơi Tam Bảo. 
Ta cần có lòng sùng mộ và tôn kính đối với Lạt 
ma của ta như một vị Phật toàn giác. Đối với tất 
cả chúng sinh, ta cần có lòng bi mẫn phát sinh từ 
sự hiểu biết rằng tất cả họ đều là cha mẹ của ta. 
Ta cần có một cách sống trong đó hai sự tích tập 
(công đức và trí tuệ) cùng tăng trưởng. Trong giai 
đoạn phát triển, các hình tướng và âm thanh 
được kinh nghiệm như những Bổn Tôn và thần 
chú; trong giai đoạn thành tựu, sự tỉnh giác tự 
nhiên được duy trì không có sự tạo tác. Ta cần có 


những thiện hạnh để chấm dứt những dục vọng 
vô độ và việc coi mình là quan trọng; cách hành 
xử tránh điêu độc hại như thuốc độc; niêm tin 
tránh sự dính mắc có tính chất bộ phái và thái độ 
thù địch; và sau hết an lập những người mà ta có 
nối kết trên con đường dân đến tự do. Nếu chúng 
ta trung thành với tất cả những điều này và noi 
theo cuộc đời giải thoát của Đạo sư, sự hiện hữu 
làm người quý báu với đầy đủ tự do và thuận lợi 
mà ta đã có sẽ trở nên ý nghĩa, các ý hướng của 
các Đạo sư của ta được hoàn thành, thiện tâm 
của cha mẹ ta được đền đáp, và những lợi lạc cho 
người khác và bản thân ta sẽ được thực hiện đầy 
đủ. 


Chú thích: 


(1) Cho và nhận: một thiên định Đại thừa được 
dựa trên nguyên lý hoán đổi những lợi lạc và 
hạnh phúc của riêng ta để nhận lấy đau khổ và 
bất hạnh của người khác. Sự thiên định sử dụng 
hơi thở như một biểu tượng cho sự hoán đổi. 


(2) Tam Căn: Ba Cội gốc, đó là Guru (Đạo sư), 
cội gốc của các sự gia hộ; Yidam (Bổn Tôn), cội 
gốc của sự thành tựu; và Dakini (hay Hộ Pháp), 
cội gốc của hoạt động giác ngộ. 


Nguyên tác: "The Chariot for Travelling the 
Path to Freedom - The Life Story of Kalu 
Rinpoche” 


Kenneth I. McLeod dịch từ Tạng ngữ sang Anh 
ngữ và chú giải. 


NHỮNG BÀI KỆ KÍNH LỄ CHƯ PHẬT 
VÀ BÔ TÁT 


Kyabjé Trulshik Rinpoche 


Kính lễ Chư Phật và Bồ Tát 


Cùng các thần chú, được sắp xếp trong hình thức 
những bài nguyện 
thích hợp cho các hành giả mọi cấp độ sử dụng 


1. Đạo sư Bi mẫn Thích Ca Mâu Ni 
Nying]jé chenpö tsöden nyikmai zhing 


Với lòng đại bi Ngài đã chọn thế giới của 
những xung đột và suy hoại này, 


Zungné mönlam chenpo ngagya tab 
Ngài đã lập năm trăm đại nguyện. 


Pékar tar ngak tsentö chir mi dok 
Ngài được tán thán như một đóa sen trắng 
thanh khiết; tất cả những ai nghe đến danh 
hiệu của ngài sẽ không rơi trở lại vào luân 
hồi sinh tử - 


Tönpa thukjé chen la chaktsal lo 
Đạo sư tràn đầy từ ái và bi mẫn, con kính lễ 
ngài! 


Lama tönpa chomdendé dézhin shekpa 
drachompa yang dakpar dzokpai sangyé 
pel gyalwa shakya tubpa la chaktsal lo 
Chöto kyapsu chi-o 
Guru, Đạo sư, Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, 
Đức Phật toàn giác, Đấng Chiến Thắng Vinh 
quang, Đạo sư của dòng tộc Thích ca, con 
kính lễ và quy y ngài. 


Teyatha Om Muni Muni Maha Munayé 
Soha 


. Đức Kim Cương Tát Đỏa Vinh quang 
Mitok dorjé tapkyi yeshé ni 
Ngài là trí tuệ nguyên sơ của những phương 
tiện thiện xảo, trạng thái bất hoại vượt lên 
mọi ý niệm, 


Mikmé sherab yum kyi ngang tu tok 


Đã chứng ngộ trạng thái của Bà Mẹ Vĩ đại, trí 
tuệ siêu việt vượt lên mọi sự quy chiếu; 


Tukjé”i chetrak natsok chiryang tön 
Biểu lộ lòng bi mẫn của ngài trong vô vàn 
cách thế khác biệt. 


Dorjé sempa ché la chaktsal lo 
Con kính lễ ngài, Đức Kim Cương Tát Đỏa vĩ 
đại! 


Om Vajra Sattva Ah 


3. Đức Amitayus, Phật Vô Lượng Thọ và Trí 
tuệ 


Jikten drenpai tsowo tsepa mé - 
Đức Phật Vô Lượng Thọ, đấng dẫn dắt lỗi lạc 
của chúng sinh trong thế giới này, 


Dũmin chiwa malũ jompai pel 
Đấng vinh quang tiêu diệt mọi sự đe dọa của 
cái chết non yểu, 
Gönmé dug ngel gyurpa nam kyi kyap 
Ngài là nơi nương tựa của tất cả những ai 
đau khổ, không được che chở - 


Sangyé tsépamé la chaktsal lo 
Con kính lễ ngài, Đức Phật Vô Lượng Thọ! 


Om Amarani Jivantiyé Soha 


4. Đức Phật Vô Lượng Quang Amitabha 


Déchen zhing tu chö kyi khorlo kor 
Ngài Chuyển Pháp Luân trong Cði Phật Cực 
Lạc, 


Semchen nam la taktu tukjé zik - 
Chăm sóc tất cả chúng sinh với lòng bi mân 
tràn trê, 


Tamccha jizhin drowai tön dzepa 
Và hành động để làm lợi lạc chúng sinh như 
ngài đã hứa nguyện, 


Nangta nyamzhak dzé la chaktsal lo 
Con kính lễ ngài, Đức Vô Lượng Quang, đấng 
an trụ trong thiên định! 


Om Amidhewa Hrih 
5. Đức Phật Ratnashikhin 


Chomdendé dézhin shekpa drachompa 
yang dakpar dzokpai sangyé rinchen 
tsuktor chen la chaktsallo Chöto 
kyapsuchio 
Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn 
giác, Đấng Chiến Thắng Vinh quang, con kính 
lễ và quy y ngài. 


Teyatha Ratné Ratné Ratna Shi Khé Né 
Soha 


6. Đức Phật Dược Sư 


Thukjé kũnla nyompai chomdendé 
Đấng Thế Tôn có lòng bi mẫn bình đẳng với 
tất cả chúng sinh, 


Tsentsam thöpé ngen dro dug ngel sel 
Chỉ nghe danh hiệu ngài cũng đủ xua tan khổ 
đau của những cõi thấp, 


Dugsum nésel sangyé menkyi la 
Đức Phật Dược Sư, Đấng chữa lành bệnh tật 
của ba độc, 


Baidurya yi ö la chaktsal lo 
Ánh sáng Xanh Da Trời, con kính lễ ngài! 


Chomdendé dézhin shekpa drachompa 
yang dakpar dzokpai sangyé menkyi la 
baidurya ö kyi gyalpo la chaktsal lo 
Chöto kyapsuchio 
Thế Tôn, Như Lai, A La Hán, Đức Phật toàn 
giác, Đấng Chiến Thẳng Vinh quang, Đức 
Phật Dược Sư, Vương quyền của Anh sáng 
Xanh Da Trời, con kính lễ và quy y ngài. 


Teyatha Om Bhaishajya Bhaishajya Maha 
BhaishaJjya Bhaishajya Raja Samutgaté 
Svaha 


. Đấng Bảo Hộ Di Lặc, Nhiếp Chính của Đức 
Phật 


Cham chen méyi shédang pũ shing sek 
Ngọn lửa từ ái vĩ đại của ngài thiêu rụi củi 
khô của lòng thù ghét 


Yeshé ö kyi marik mũnga sel 
Anh sáng trí tuệ của ngài xua tan bóng tối vô 
minh 


Chö kyi gyaltsap drowai gön gyurpai 
Nhiếp chính của Giáo Pháp, đẫng bảo hộ của 
mọi sinh loài, 


Ganden zhugpa dé la chaktsal lo 
Con kính lễ ngài, đấng an trụ trong cối trời 
Đâu Suất! 


Om Mati Mati Smriti Soha 
. Đức Tôn quý Quán Thế Âm 
Chaktong khorlö gyurpai gyalpo tong 
Ngàn tay của ngài là ngàn Chuyển Luân 
Thánh Vương, 
Chen tong kelpa zangpö sangyé tong 
Ngàn mắt của ngài là ngàn vị Phật của hiền 
kiếp này, 


Kangla kangdủi déla der tönpai - 
Ngài giảng dạy phù hợp với nhu cầu của mỗi 


chúng sinh, 


Tsũngpa chenrezi la chaktsal lo 
Đức Quán Thế Âm tôn quý, con kính lễ ngài! 


Om Mani Padmé Hung Hrih 


9, Đức Văn Thù tôn kính và cao quý 


Shechai kha ying zabching yangpa la 
Khắp mọi phạm vi sâu thẳm và vô hạn có thể 
biết được, 


Lodrö kyilkhor gyépai özer kyi 
Chiếu tỏa những tia sáng rộng lớn từ vầng 
dương thông tuệ của ngài, 


Kyé gũ marik mũngpai tsok selwa 
Xua tan bóng tối vô minh trong tâm thức của 
mọi chúng sinh, 


Jetsùn jampelyang la chaktsal lo 
Con kính lễ ngài, Đức Văn Thù! 


Om Arapatsana Dhi 


10. 'Đấng Điêu phục Kim Cương”: Vajra 
Vidarana 


Dézhin shekpa tamché kyi 
Nẵng lực và sức mạnh của tất cả chư Phật 


Tutop chiktu dũpai dak 
Được cô đọng trong một mình ngài, 


Dorjé trowo”ïi kur tönpa 
Đãng hiển lộ thân tướng giác ngộ của sự 
phân nộ kim cương - 


Nampar jom la chaktsal lo - 
Đấng Điều phục Kim cương, con kính lễ ngài! 


Namash Chanda Vajra Krodhaya Hulu 
Hulu Tishtha Tishtha Bhandha Bhandha 
Hana Hana Amrité Hung Phet 


11. Đức Vijaya Tôn quý, Thiên nữ của sự 
Chiến thăng 


Pelden Ihamo tönkai dawai dok 
Thiên nữ vinh quang có mầu sắc của vầng 
trăng thu, 


Zhel sum chak gyé rabdzé zhiwai ku 
Với ba mặt, tám tay, ngài đẹp mê hồn và tịch 
lặng, 


Yeshé payé tséyi chok tsölma 
Ngài ban những tặng vật siêu phàm gồm sự 
trường thọ và trí tuệ vô hạn - 


Nampar gyalmai zhabla chaktsal lo 
Đức Vijaya tôn quý, con kính lễ ngài! 


Om Amrita Ayurdadé Soha 
12. Đức Tara Tôn kính và Cao quý 
Daki tsérab ngön né drub pai lha 
Bổn Tôn mà con đã thiền định trong vô lượng 
đời trước, 
Tũsum sangyé kũn kyi trinlé ma 


Ngài là hoạt động giác ngộ của tất cả chư 
Phật trong quá khứ, hiện tại, và vị lai, 


Rabkar zhel chik chak nyi chen dùũn ma 
Sắc trắng chói lọi, với một mặt, hai tay, và 
bảy con mắt, 


Yumgyur utpal namla chaktsal lo 
Bà Mẹ của chư Phật, đẳng cầm hoa sen xanh, 
con kính lễ ngài! 


Om Taré Tuttaré Turé Soha 


13. Lời Câu nguyện Đạo sư, Hiện thân của 
Tất cả Chư Phật 


Trữlpai guru tsen gyé tang 
Trước tám hiện thân của Guru Rinpoche (Đức 
Liên Hoa Sanh), 


Drub pai rigdzin chenpo gyé 
Tám Trì minh vương thành tựu vĩ đại, 


Changsem nyéwai sé gyé tang 
Tám đại Bồ Tát, `'những Trưởng tử Thân 
thiết của chư Phật, 


Drupchen ka gyé lha tsok la 
Các Bổn tôn của tám sadhana vĩ đại 


(Kagyé)(1), 


Sölwa depso chinkyi lop 
Con khẩn cầu ngài - xin ban truyền cảm 
hứng cho chúng con bằng những gia hộ của 
ngài! 


Chi nang sangwai parché söl 
Xin xua tan mọi chướng ngại trong, ngoài và 
bí mật! 


Sampa yizhin drub pa tang 
Xin đáp ứng mọi nguyện ước của chúng con! 


Chok tang thũnmong ngödrup tsöl 
Xin ban cho chúng con những thành tựu 
thông thường và siêu việt! 


Om Ah Hung Vajra Guru Padma Siddhi 
Hung 


14. Cuối cùng, Sự Hợp nhất Phẫn nộ của 
Hayagriva (Mã Đầu Quan Am), Vajrapani 
(Kim Cương Thủ) và Garuda (Kim Xí Điều) 


Chokchùủ gyalwa kũn kyi ku sung thuk 
Các ngài là thân, ngữ và tâm trí tuệ của tất 
cả chư Phật khắp mười phương, 


Cha khyung gyalpo tamdrin sangwai dak 
Garuda, Hayagriva và Thủ hộ của những Mật 
nhiệm vương giả 


Rangzhin chiktu nyerten trowö tso 
Hiển lộ như một Bổn Tôn, lỗi lạc nhất giữa 
những bậc phân nộ. 


Drenpé gekpung jomla chaktsal lo 
Chính tư tưởng của các ngài nghiền nát 
những thế lực gây chướng ngại - con kính 
lễ và tán thán các ngài! 


Om Vajrapani Hayagriva Garuda Hung 
Phat 


Gewa diy¡ nyurtu dak 
Nhờ công đức này, cầu mong con nhanh 
chóng thành tựu chứng ngộ 


Seché gyalwa drup gyur né 
Của chư Phật và những trưởng tử Bồ Tát, 


Drowa chik kyang malù pa 
Và bằng cách đó cầu mong con có đủ năng lực 
để dân dắt mọi chúng sinh 


Deyi sala göpar shok 
Và an lập họ trong cùng trạng thái giác ngộ 
đó. 


Jangchup semchok rinpoche 
Cầu mong Bồ đề tâm cao quý và tối thượng: 


Makyépa nam kyépa tang 
Phát khởi nơi những người chưa sinh khởi; 


Kyépa nyampa mépa yang 
Cầu mong Bồ đề tâm không suy tàn ở nơi nó 
đã sinh khởi; 

Kongné kong tu pelwar shok 


Mà tiếp tục tăng trưởng, càng lúc càng xa 
rộng hơn! 


Tong nyi tawa rinpoche 
Cầu mong cái thấy vê tánh Không quý báu, 


Matokpa nam tokpa tang 
Được chứng ngộ bởi những người chưa chứng 
ngộ nó; 


Tokpa nyampa mépa yang 
Và khi cái thấy này đã được chứng ngộ, cầu 
mong nó không suy tàn; 


Kongné kong tu pelwar shok 
Mà tiếp tục tăng trưởng, càng lúc càng xa 
rộng hơn! 


Đối với tất cả quý vị đã thọ nhận giáo lý từ tôi và 
có một nối kết Giáo Pháp với tôi, tốt nhất là trì 
tụng những lời cầu nguyện và thần chú này mỗi 
ngày. Nếu không, hãy tụng bất kỷ bài nào quý vị 
muốn, đặc biệt là vào những ngày mồng 8, 15 và 
30 âm lịch, và vào bốn lễ kỷ niệm trọng thể Đạo 
sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta. Mỗi khi quý vị 
làm như thế, lợi ích sẽ thật vô biên. Tôi, 
Zhadeupa Ngawang Chökyi Lodrö (Kyabjé 
Trulshik Rinpoche), một tu sĩ dốt nát của Đức 
Thích Ca Mâu Ni, xin chắp tay khẩn nài quý vị. 


Shubham. Sarva Mangalam. 


Nguyên tác: "Verses of Homage to the 
Buddhas & Bodhisattvas Together with their 
Mantras Arranged for Recitation by 
Practitioners of All Levels” 


by Kyabje Trulshik Rinpoche 


http://www.lotsawahouse.org/homage_ buddhas__ 
bodhisattvas.html 


Tham khảo: *Homage to Buddhas and 
Bodhisattvas“, Second Edition - Padmakara 


Chú thích: 


(1). Kagyé hay Drubpa Kagyé (Tám Giáo lý 
Sadhana Vĩ đại) — thuật ngữ Kagyé ám chỉ tám 
bộ giáo lý hay những trao truyền Mahayoga được 
giao phó cho Đức Liên Hoa Sanh và tám Trì minh 
vương của Ấn Độ. 


Trong tám Bổn Tôn chính yếu của mạn đà la 
Kagyé, có năm Bổn Tôn trí tuệ (trong đó 
Yamantaka tượng trưng cho thân giác ngộ của 
chư Phật, Hayagriva tượng trưng ngữ giác ngộ, 
Yangdak Heruka - tượng trưng tâm giác ngộ, 
Chemchok - những phẩm tính giác ngộ, và 
Vajrakilaya tượng trưng hoạt động giác ngộ của 
chư Phật) và ba Bổn Tôn thế tục. 


(Theo 
http://www.rigpawiki.org/index.php?title=Kagy%% 
C3%A9) 


HÀNH TRÌNH ĐI TỚI 
NÚI MÀU ĐỒNG ĐỎ 


Đức Dudjom Rinpoche 


Cỗ Xe Hi lạc và May mắn 


"Lời Nguyện câu Khát khao cho Hành trình 
đi tới Núi Huy hoàng Màu-Đồng Đỏ” (1) 


RANG NANG DAK PA DE CHEN DOR JEI 
YING 

Sự xuất hiện thuần tịnh tự-hiển lộ, pháp giới 
kim cương của cực lạc, 


LHUN DRUB OK MIN GYU THRUL DRA WAIT 
GAR 


Akanishta (Cði Tối thượng) xuất hiện tự nhiên, 
vũ điệu của những phô diễn thần diệu đan kết 
vào nhau, 


RAB JYAM GYAL WAIT ZHING KHAM GYA 
TSHOI PHUL 
đại đương tuyệt hảo những cõi Phật vô hạn. 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


YTID ONG PEMA RAGAT RI WANG TSER 
Trên đỉnh núi hồng ngọc nguy nga quyến rũ, 


NOR BUTI BA GAM TSEK PAI PHO DRANG 
NI 
một dãy cung điện có mái vòm dát ngọc, 


PHUL 7YUNG NGO TSHAR KOD PAY DZEY 
PA CHEN 
kiểu dáng tuyệt trần, tráng lệ và lạ lùng. 


ZANG DOK PAL GYT RI WORK KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


TSENDEN NAK TSHAL TRTIK PATI DO RA RU 
Giữa những đồng cỏ và rừng đàn hương, 


YU YTI PANG JONG NA TSHOK CHHU KYEY 
ZHIN 


những đồng cỏ xanh tươi có những viên lam 
ngọc và những đóa sen đủ màu nở rộ 


GE SAR DZUM DANG GOD PAI LANG TSHO 
NGOM 
với nhụy hoa hớn hở, khoe tiếng cười tươi trẻ. 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


GA BUR PO CHHU SHER WAIT DUD TSTI 
LUNG - 

Với những con sông cam lồ đầm mùi nước hoa 
long não 


LHUNG LHUNG NYAM GAR BAB CHING 
KHOR WAI DZING 
đổ xuống thật kỳ thú và xoáy tròn thành hồ ao 


ZHON NUI GAR KHEN CHI YANG TSE 
ZHTING GYU 

nơi các vũ công trẻ trung vui đùa và di chuyển 
đó đây. 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


WANG ZHUT GUR KHYIM THRTIK PATI DRA 
MIK NAY 
Từ chiếc rèm mở rộng của căn lêu cầu vồng, 


ME TOK CHHAR ZIM BAB PATI DUL THRENG 
NANG 

Một trận mưa hoa lắc rắc như vòng hoa kết 
bằng các vi trần 


GING CHHEN DE WAI GAR GYTY NAM PAR 
TSE 

nơi đó những bậc anh hùng vĩ đại nô đùa trong 
vũ điệu hỉ lạc của họ. 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


PHUN TSHOK DOD PATI YON TEN NAM 
MANG PO 
Với vô số phẩm tính trí tuệ tuyệt hảo 


KUN NAY CHHEY GUR GYEN JYAY KHAN 
DROT TRITN : 
những đám mây dakini, được tô điểm lộng lẫy 
và tuyệt đẹp, 


MT DZAYD CHHYOK KYTI KHOR LOI LAR 
DREY PA 
trải rộng đến tận chân trời. 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


RIK DZTIN DU PATI TSHOK KYI DRAL U NA 
Giữa tập hội các cấp Trì minh vương, 


PEMA JYUNG NAY GYAL WAI WANG PO 
YIY 

đãng chiến thắng siêu việt Pema Jyungnay 
(Đức Liên Hoa Sanh), 


ZAB SANG SENG GEI DRA CHHEN KUN TU 
DROK 

tuyên thuyết khắp nơi tiếng gầm sư tử của giáo lý 
bí mật sâu xa (Atiyoga). 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR SHOK 
Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


SANG GYAY KUN GYT NGO WO NGA YTN 
SHEY 

Khi tuyên thuyết: `Ta là tinh túy của tất cả chư 
Phật, 


KHYEN TSEI YE SHEY TSHUNG PA MED PAI 
TOB 

với năng lực của sự hiểu biết, lòng từ ái và trí tuệ 
không gì sánh, 


MU MED DUL J7YAI KHAM DANG NYAM PAR 
JUK 

ngài đảm đương việc điêu phục phù hợp với vô 
lượng chúng sinh khác nhau. 


ZANG DOK PAL GYTI RI WOR KYE WAR SHOK 
Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 


Đồng Đỏ. 


YON TEN GYA TSHO PHA THA YAY PAI TER 
Chỉ cần nhớ tưởng kho báu vô hạn này, một đại 
đương các phẩm tính cao quý, 

DREN PA TSAM GYTY ZHTING DER UK JYTN 
PAI 

là hành giả được an lập trong cõi giới đó, 


NGO TSHAR THRTN LAY KHOR LOI ZTI JYTN 
CHEN 

nơi sinh khởi sự huy hoàng và gia hộ của bánh 
xe hoạt động phi thường. 


ZANG DOK PAL GYT RI WOR KYE WAR 
SHOK 

Nguyện con được sinh ở Núi Huy hoàng Màu- 
Đồng Đỏ. 


KHA CHYOD PEMA OD DZEY DRONG 
KHYER DU 
Vào lúc này, khi du hành lập tức 


DA TA NYTID DU TSEN THAD DROD NAY 
KYANG 

đến kinh thành tuyệt đẹp Liên Hoa Quang, cõi 
thuần tịnh của pháp giới, 


DOD NYTY YID ZHIN DRUB PATI NAM THAR 
TSHUL 

theo gương mẫu giải thoát của ngài, sự thành 
tựu hai lợi lạc phù hợp với những ước nguyện 
của hành giả, 


NYAM MED GU RU KHYOD DANG TSHUNG 
PAR SHOK 

nguyện con trở thành như ngài, Đạo sư không 
gì sánh! 


Lời nguyện cầu khát khao này là hình thức dài 
của `Lời Nguyện Núi Màu-Đông Đỏ“ và được biên 
soạn từ trái tim buồn rầu và chân thành của vị 
cha già, Jigdral Yeshe Dorje (Đức Dudjom 
Rinpoche), như một hỗ trợ cho hành trình đi tới 
cối thuần tịnh Liên Hoa Quang của phụ nữ cao 
quý Dekyong Yeshe Wangmo.(2) Nguyện mọi sự 
kiết tường! 


(Trong một thân ánh sáng thuần tịnh, Đức Liên 
Hoa Sanh khởi hành về phương tây tới cối Phật 
được gọi là Núi Huy hoàng Màu-Đồng Đỏ, nơi ngài 
vẫn còn an trụ cho tới ngày nay.) 


Nguyện tất cả chúng sinh đều được lợi lạc. 
[Bài nguyện nổi tiếng này được Dudjom Rinpoche 


biên soạn vào dịp con gái Dekyong Yeshe 
Wangmo của ngài mất sớm.] 


Chú thích: 


(1) Núi Huy hoàng Màu-Đông Đỏ: cõi tịnh độ 
của Đức Liên Hoa Sanh. 


(2) Dekyong Yeshe Wangmo, con gái của Đức 
Dudjom Rinpoche. Cô được xác nhận là một hóa 


thân Dakini và được tin là một hiện thân của 
Yeshe Tsogyal, nhưng cô đã mất khi còn là một 
thiếu nữ. Người ta nói rằng từ khi sinh ra cô đã 
không có cái bóng, điều này có nghĩa là cô đã đạt 
được Thân Cầu vồng viên mãn trong thân người, 
và cô đã phô diễn nhiều dấu hiệu kỳ diệu. Tất cả 
những người nhìn thấy cô đều cảm nhận một sự 
kính ngưỡng mãnh liệt. Đức Dudjom Rinpoche 
biên soạn *Lời Nguyện cầu Khát khao cho Hành 
trình đi tới Núi Huy hoàng Màu-Đồng Đỏ” sau khi 
cô mất. Người ta nói rằng nguồn cảm hứng cho 
lời nguyện này là món quà từ biệt của cô dành 
cho chúng sinh. 


(nguồn: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Dudjom_ Rinpoche) 


Nguyên tác: "Journey to the Copper-Colored 
Mountain” by H.H. DudJjom Rinpoche 


http://jarungkhashor.blogspot.com/2011/04/jour 
ney-to-copper-colored-mountain.html 


